WILLIAM HART 
VÀ S. N. GOENKA 


Hành thièn Vipassana 
theo su giảng day của 
Thién su S. N. Goenka 


NT 
2`! Mia 


y - 


2018 


NGHỆ THUẬT 
SÔNG 


NGHỆ THUẬT SÓNG 
Hành thiền Vipassana theo sự giảng dạy của Thiền sư S. N. Goenka 


Dịch từ nguyên tác: 
The Art of Living 
Vipassana Meditation as taught by S. N. Goenka 


ISBN 13: 978-1-7293-4825-3 
ISBN 10: 1-7293-4825-4 


United Buddhist Publisher - 2018 


WILLIAM HART 
VÀ S. N. GOENKA 


NGHE THUAT 
SONG 


HANH THIEN VIPASSANA 
THEO SU GIANG DAY 
CUA THIEN SU S. N. GOENKA 


NGUYEN TAC: 
THE ART OF LIVING 
VIPASSANA MEDITATION 
AS TAUGHT BY S. N. GOENKA 


2018 


" 


LOE NI CIAL E NE EA E EA 9 
TH PE AEN A EA tees 11 
BEME] EEE ERE AE AREE 17 
Chuong 1. TÌM Tế TH a2i8x»»aaaoaasiojotlsasšyioxaobylhsssbna 25 
Chuong 2. Dim KHÔI đãUeeccsaseeeiaasaoaxialiaaasei 41 
Chương 3. Nguyên nhân trực tiếp .......................--------«- 53 
Chương 4. Căn nguyên của vấn dé ....................... ...- --- -- 63 
Chương 5. Tu tâp giói HẠHlÏT:.s:ásicceanniiiieioiisbnindlisasảs 79 
Chuong 6. Tu tâp dinh tâm se neaiiiaiiaeeodenee 95 
Chương 7. Rèn luyện trí tuê ...............................-- -- «<< << eens 113 
Chương 8. Ý thức và bình tâm ..........................-- --:--+--<- 137 
Chuong 9. Muc GilGIEisseseyiossiiesluoxexietbsitlgggdgozsbite 155 
Chương 10. Nghệ thuật sống.........................--- -- --‹+++s<5- 173 


Phụ lục A: Tam quan trọng của vedana (cảm giác) 


trong giáo huấn của DUC Phật........................------‹+++--++ 191 
Phụ lục B: Những đoạn kinh nói về cảm giác.............. 201 
Bang chú giải từ ngữ PäÌi..............................-  .- 55c 2c c2 205 


Trí tuệ là điểm chính 
vì vậy hãy cố đạt được trí tuệ; 
thì bạn sẽ hiểu được mọi điều. 


Proverbs, iv. 7 (KJV) 


` 


( f ôi sẽ mãi mãi biết ơn pháp Thién Vipassana đã thay 

đổi cuộc đời tôi. Khi mới bắt đầu học phương pháp 

Thiền này, tôi có cảm giác như từ trước nay mình đã loanh quanh 

trong chằng chịt những ngõ cụt và cuối cùng giờ đây đã tìm được 

một con đường bằng phẳng thang | tiến. Nhiều năm sau đó tôi vẫn 

tiếp tục con đường nay, và sau mỗi bước di, mục tiêu càng thêm 

sáng tỏ hơn: giải thoát khỏi mọi khổ dau và toàn giác. Tôi không 

thể tuyên bố mình đã tới đích cuối cùng, nhưng tôi tin chắc rằng 
con đường này sẽ dẫn thẳng tới đó. 

Tôi mang ơn Sayagyi U Ba Khin và một dòng các thiển sư 
đã giữ gìn kỹ thuật này sống còn hàng ngàn năm kể từ thời Đức 
Phật. Nhân danh họ, tôi khuyến khích nhiều người khác theo con 
đường này để họ cũng có thể tìm được lối thoát khỏi khổ đau. 

Mặc dầu hàng ngàn người từ các quốc gia Tây phương đã học 
Vipassana nhưng cho đến nay chưa có một cuốn sách nào viết 
về phương pháp thiển này một cách chính xác. Tôi rất vui mừng 
thấy bây giờ đã có một thién giả nghiêm chỉnh nhận lãnh công 
việc này. 

Mong rằng qua cuốn sách này các Thiền sinh Vipassana sẽ 
hiểu nhiều hơn, và nhiều người khác sẽ thử kỹ thuật này để có thể 
kinh nghiệm được hạnh phúc của sự giải thoát. 

Mong rằng tất cả người đọc sẽ học được nghệ thuật sống để 
tìm sự bình an và hòa hợp nội tâm và tạo sự bình an, hòa hợp 
cho người khác. 

Nguyện cho mọi chúng sanh đều hạnh phúc! 

S. N. GOENKA 


Bombay 
Tháng 4, năm 1986. 


10 


Tựa 


( g rong nhiêu loai thiên trên thë giói ngày nay, 


phương pháp Vipassana do Thiên sư S. N. 
Goenka dạy là độc nhất vô nhi. Kỹ thuật đơn giản và hợp 
lý này dẫn tới sự bình an thật sự cho tâm hồn và một đời 
sống hạnh phúc, hữu ích. Đã được giữ gìn từ lâu trong cộng 
đồng Phật giáo Miến Điện, Vipassana không có tính chất 
giáo phái, bất cứ người nào cũng có thể chấp nhận và áp 
dụng. 

Thiền sư S. N. Goenka là một kỹ nghệ gia hồi hưu, một 
cựu lãnh tụ của cộng đồng Ấn ở Miến Điện. Sinh trưởng 
trong một gia đình theo Ấn Độ giáo (Hindu) bảo thủ, từ thuở 
thiếu thời ông đã bị những cơn đau nửa đầu nghiêm trọng. 
Việc tìm cach trị bệnh đã dẫn dắt ông đến gặp Sayagyi U Ba 
Khin năm 1955, một công chức cao cấp trong chính phủ đồng 
thời cũng là một thiền sư. Hoc Vipassana từ U Ba Khin, ông 
Goenka đã tìm thấy một phương pháp vượt hơn cả việc làm 
giảm nhẹ triệu chứng bệnh tật thể chất đồng thời cũng vượt 
qua cả những rào cản văn hóa và tôn giáo. Vipassana dần 
dần chuyển hóa cuộc đời ông trong những năm thực hành 
và nghiên cứu dưới sự dẫn dắt của thầy. 


Năm 1969, ông được U Ba Khin cho phép dạy thiền. 
Trong cùng năm ông về An Độ và bắt đầu day Vipassana 
ở đây, giới thiệu lại kỹ thuật này ở nơi đã khai sinh ra nó. 
Trong một đất nước còn bị chia rẽ trầm trọng bởi giai cấp 
và tôn giáo, những khóa học của ông Goenka đã lôi cuốn 
được hàng ngàn người ở mọi tầng lớp. Hàng ngàn người 
phương Tây cũng đã tham dự những khóa thiền Vipassana 
vì bị thu hút bởi tính chất thực tiễn của kỹ thuật này. 


11 


ghe thudt sống 


Những phẩm tính của Vipassana đã được chính ông 
Goenka nêu gương minh họa trong đời sống. Ông là người 
thực tế, tiếp xúc với thực tiễn cuộc sống hằng ngày và 
có thể ứng xử một cách bén nhạy, nhưng trong mọi tình 
huống ông đều giữ được sự bình tâm phi thường. Cùng với 
sự bình tâm là lòng thương yêu sâu xa đối với người khác, 
một khả năng cảm thông hầu như với bất cứ người nào. 
Tuy nhiên ông không quá nghiêm túc đạo mạo; ông có nét 
hài hước duyên dáng thường biểu lộ trong những lúc giảng 
dạy. Những người theo học còn nhớ mãi những nụ cười, 
những tràng cười lớn và câu châm ngôn ông thường lặp lại 
nhiều lần: “Hãy hạnh phúc!” Rõ ràng Vipassana đã mang 
hạnh phúc đến cho ông, và ông nhiệt tình muốn chia sẻ 
hạnh phúc đó với người khác bằng cách chỉ cho họ kỹ thuật 
đã vô cùng hiệu quả với ông. 

Bất chấp sự cuốn hút của mình, ông Goenka không 
muốn trở thành một đạo sư (guru) biến đệ tử của mình 
thành người máy. Trái lại, ông dạy họ phải tự nhận trách 
nhiệm. Ông nói, sự thử thách thật sự của Vipassana là 
áp dụng nó trong đời sống. Ông khuyến khích thiên sinh 
đừng sùng bái theo chân ông mà hãy ra đi và sống hạnh 
phúc giữa cuộc đời. Ông né tránh mọi biểu hiện sùng bái 
đối với ông, và hướng dẫn thiền sinh hãy tận tụy hết lòng 
với phương pháp, với sự thật mà họ tìm thấy trong chính 
họ. 


Ở Miến Điện, theo truyền thống chỉ có các vị tu sĩ Phật 
giáo được đặc quyền dạy thiền. Tuy nhiên, cũng giống như 
thầy mình, ông Goenka là cư sĩ và làm chủ một gia đình 
lớn, nhưng chính sự dễ hiểu của những gì ông dạy và hiệu 
qua của kỹ thuật thién này đã giành được sự chấp thuận 
từ các vị sư trưởng lão ở Miến Điện, An Độ va Sri Lanka, 


12 


đưa 


và một số trong các vị này cũng tham dự những khóa thiền 
dưới sự hướng dẫn của ông. 


Để duy trì sự thuần khiết, ông Goenka nhấn mạnh, thiển 
không bao giờ được thương mại hóa. Các khóa thiền và trung 
tâm dưới sự hướng dẫn của ông đều đặt trên căn bản bất vụ 
lợi. Ông và những thiền sư phụ tá (những người được ông cho 
phép thay ông giảng dạy trong các khóa thiền) không nhận 
thù lao nào dù trực tiếp hay gián tiếp. Ông truyền bá kỹ 
thuật Vipassana như một công việc phụng sự cho nhân loại, 
để giúp những người cần được giúp. 

S. N. Goenka là một trong số ít các nhà lãnh dao tinh 
thần Ân Độ được kính trọng ở Ấn cũng như ở phương Tây. 
Tuy nhiên ông không bao giờ tìm cách quảng cáo pháp 
Thiền Vipassana mà thích nhờ vào sự truyền miệng hơn. 
Ông luôn luôn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự 
hành thiền hơn là chỉ viết về thiền. Vì lý do này, ít người 
biết đến ông hơn so với mức độ mà ông xứng đáng có được. 
Đây là quyển sách đầu tiên nghiên cứu day đủ về sự giảng 
dạy của ông, được soạn thảo dưới sự chỉ dẫn của ông và 
được ông chấp thuận. 


Nguồn tài liệu chính cho cuốn sách này là những bài 
giảng của ông Goenka trong khóa thiên Vipassana mười 
ngày và ở mức độ ít hơn là một số bài viết bằng tiếng Anh 
của ông. Tôi đã sử dụng những tài liệu này một cách không 
hạn chế, không chỉ mượn cách lý luận hay sắp xếp các vấn 
đề cụ thể, mà còn mượn cả những thí dụ trong bài giảng, 
và thường xuyên là ghi lại cách dùng chữ của ông, thậm 
chí sử dụng nguyên câu. Đối với những người đã tham dự 
lớp thiên do ông dạy, chắc chắn sé thấy phần lớn cuốn sách 
này đều quen thuộc, và họ thậm chí có thể xác định được 
bài giảng hay bài viết nào đã được sử dụng ở phần nào đó 
trong sách. 


13 


ghe thudt sống 


Trong khóa học, những bài giảng của thầy được đưa ra 
tương ứng với từng bước thực nghiệm của thiền sinh khi 
hành thiền. Ở đây, các bài giảng ấy được sắp xếp lại cho 
thuận lợi hơn với một đối tượng khác, những người chỉ đọc 
về thiên mà không nhất thiết đã từng thực hành. Đối với 
những độc giả này, chúng tôi cố gắng trình bày bài giảng 
chính xác như đã thực sự được áp dụng: một tiến trình hợp 
lý liên tục từ bước đầu đến bước cuối. Tiến trình trọn vẹn 
này đối với thiển sinh thì rất rõ ràng, nhưng tác phẩm này 
cố gắng cung cấp cho những người không hành thiền một 
cái nhìn tổng quát về những nội dung giảng dạy đúng như 
chúng được trình bày với những người thực hành. 


Có những phần trong sách được cố ý giữ nguyên cách nói 
của ông Goenka để có thể truyền đạt một cách sống động 
hơn cách giảng dạy của ông. Những phần này là những 
câu chuyện xen giữa các chương sách và những đoạn vấn 
đáp ở cuối chương, ghi lại từ các cuộc thảo luận thực sự 
trong khóa thiên hay những cuộc hỏi dap riêng. Một vài 
chuyện được rút từ những sự kiện trong đời Đức Phật, một 
số khác là từ di sản cổ tích phong phú của An Độ, và một 
số khác nữa từ kinh nghiệm riêng của ông Goenka. Tất 
cả đều dùng chính lời ông, không phải với ý định làm cho 
nguyên tác hay hơn, nhưng chỉ để trình bày câu chuyện 
theo cách mới mẻ, nhấn mạnh sự liên quan của câu chuyện 
đến việc hành thiền. Những chuyện này làm giảm nhẹ đi 
không khí trang nghiêm của khóa thiên Vipassana và tạo 
hứng khởi bằng cách minh họa những điểm chính của giáo 
huấn dưới hình thức dễ nhớ. Rất nhiều những câu chuyện 
như vậy đã được kể trong một khóa thiển 10 ngày, nhưng 
chỉ một số được chọn đưa vào đây. 


Những trích dẫn được lấy từ những văn bản kinh điển 
cổ xưa nhất và được chấp nhận rộng rãi nhất: Kinh tạng 


14 


đưa 


(Pitaka Sutta) viết bằng chữ Pali cổ xưa được bảo tôn ở các 
quốc gia theo Phật giáo Theravada. Để giữ sự thống nhất 
trong cả cuốn sách, tôi đã cố gắng dịch mới tất cả những 
đoạn được trích, có tham khảo theo bản dịch của những 
dịch giả hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, vì đây không phải 
là một công trình học thuật, nên tôi không cố dịch chính 
xác theo từng chữ từ văn ban Pali, ma chỉ cố gắng diễn đạt 
ý nghĩa của đoạn văn bằng một ngôn từ thật dễ hiểu đối 
với thiền sinh Vipassana dưới ánh sáng kinh nghiệm thiền 
của họ. Có thể sự chuyển dịch một số từ ngữ hay đoạn văn 
dường như không theo chuẩn mực chính thống, nhưng tôi 
hy vọng về mặt ý nghĩa thì bản Anh ngữ luôn bám sát được 
ngữ nghĩa chính xác nhất của nguyên bản. 


Để được nhất quán và chuẩn xác, những thuật ngữ 
Phật học dùng trong sách này được ghi bằng tiếng Pali, dù 
trong vài trường hợp tiếng Sankrit có thể quen thuộc với 
độc gia Anh ngữ hơn. Thí dụ chữ Pali dhamma được dùng 
thay vì chữ Sanskrit dharma, kamma thay cho karma, 
nibbana thay nirvana, sankhara thay samskara. Dé dễ hiểu 
hon, những chữ Pali khi dùng ở số nhiều sẽ được thêm chữ 
s theo văn phạm Ảnh. Nói chung những chữ Pali dùng 
trong sách được giới hạn tới mức tối thiểu để tránh sự tối 
nghĩa không cần thiết. Tuy nhiên, chúng thường tiện lợi 
để diễn tả gọn gàng những khái niệm không quen thuộc 
với tư tưởng phương Tây, không dễ dàng diễn tả bằng một 
chữ trong Anh ngữ. Vì lý do này, có những nơi việc dùng 
chữ Pali có vẻ như tốt hon so với một cụm từ tiếng Anh dài 
dòng. Tất cả những chữ Päli được in đậm [trong bản tiếng 
Anh] đều được định nghĩa trong phần chú giải ở cuối sách. 

Kỹ thuật Vipassana mang lại lợi ích đồng đều cho tất 
cả mọi người tập, không phân biệt nòi giống, giai cấp, nam 
nữ. Để trung thành với tiêu chuẩn này, tôi tránh dùng 
danh từ chỉ tính phái trong sách. O một vài chỗ tôi dùng 


15 


chữ “he” để chỉ thiên sinh nói chung. Xin độc giả hiểu rang 
cách dùng này không có ý phân biệt nam nữ. Chúng tôi 
không có ý định chỉ nói đến phái nam mà gạt phái nữ ra 
ngoài, vì điều đó trái với sự giảng dạy và tỉnh thần của 
Vipassana. 

Tôi xin cám on rất nhiều người đã giúp đỡ trong công 
trình này. Đặc biệt xin cảm ơn sâu xa ông Goenka, mặc 
dầu bận rộn, đã dành thì giờ để xem xét tác phẩm trong 
khi đang tiến hành và hơn thế nữa là đã dẫn dắt tôi trên 
con đường đạo được diễn tả trong sách. 

Trên bình diện sâu xa hơn, tác giả thật sự của cuốn 
sách này là S. N. Goenka, vì mục đích của tôi chi là trình 
bày sự truyền bá giáo huấn của Đức Phật qua phương 
pháp của ông. Công quả của tác phẩm này thuộc về ông, 
còn những gì thiếu sót tôi xin chịu trách nhiệm. 


William Hart 


16 


~ 
" 


G: sử bạn có cơ hội buông bỏ mọi trách nhiệm với 
đời trong mười ngày, sống ở một nơi yên tịnh, 
vắng vẻ không bị phiển nhiễu. Ở đó bạn được lo cho ăn ở 
đầy đủ và có người sẵn sàng giúp đỡ để bạn được thoải mái. 
Đổi lại, ngoài những hoạt động cần thiết và giờ ngủ, trong 
lúc thức bạn chỉ cần tránh mọi giao tiếp với người khác, 
dùng hết thì giờ để nhắm mắt, chú tâm vào một đối tượng 
đã được chọn. Bạn có chấp nhận đề nghị này không? 


Giả sử bạn mới chỉ nghe có cơ hội như thế, và có những 
người như bạn không những muốn mà còn nhiệt tâm dùng 
thì giờ rảnh theo lối này, thì bạn sẽ mô tả hoạt động của họ 
như thế nào? Bạn có thể nói: “Trầm tư mặc tưởng, hướng 
vào nội tâm hay hướng ra bên ngoài, hay suy ngẫm, trốn 
đời hay tĩnh tâm, tự đầu độc hay tìm kiếm bản ngã.” Dù 
ghi nhận là tích cực hay tiêu cực thì ấn tượng chung về 
thiên là một sự lan tránh cuộc đời. Dĩ nhiên, có những kỹ 
thuật tiến hành theo chiều hướng này. Nhưng thiền không 
nhất thiết phải là một sự trốn chạy. Nó cũng có thể là một 
phương tiện nhập thế để hiểu đời và hiểu mình. 


Mọi con người đều bị điều kiện hóa để luôn nghĩ rằng 
thế giới thật phải nằm ở bên ngoài, và cách sống ở đời là 
phải tiếp xúc với thực tại bên ngoài bằng cách tìm kiếm 
những tín hiệu tinh thần cũng như vat chất được đưa vào 
từ bên ngoài. Hầu hết chúng ta không bao giờ cân nhắc 
việc chia chẻ phân tích những tiếp xúc hướng ngoại để xem 
điều gì xảy ra bên trong. Ý tưởng làm như vậy nghe có vẻ 
giống như chọn dành ra hàng giờ để nhìn chăm chăm vào 
khung thử màu trên màn ảnh tivi. Chúng ta thích việc 


17 


ghè thudt sống 


khám phá nửa tối của mặt trăng hay bên dưới đáy đại 
dương hơn là những gì sâu kín trong ta. 


Nhưng trong thực tế vũ trụ hiện hữu đối với mỗi người 
chúng ta chỉ khi ta trải nghiệm nó với thân và tâm. Nó 
không bao giờ hiện hữu ở nơi nào ngay tại đây và ngay bây 
giờ. Bằng sự tìm tòi cái bây giờ và ở đây của chính mình, 
chúng ta có thể khám phá thế giới. Trừ phi khảo sát được 
thế giới nội tâm, bằng không thì chúng ta sẽ không bao giờ 
khám phá được thực tại - chúng ta sẽ chỉ biết đến những 
niềm tin của ta về thực tại, hoặc những khái niệm lý trí 
của chúng ta về nó. Tuy nhiên, bằng cách tự quan sát chính 
mình, chúng ta có thể trực nghiệm thực tại và có thể học 
cách ứng phó với thực tại một cách tích cực và sáng tạo. 


Một phương pháp để khám phá thế giới nội tâm là 
thiên Vipassana được thiền sư S. N. Goenka giảng dạy. 
Đây là cách thực tiễn để khảo sát thực tại thân tâm của 
chính mình, để phát hiện và giải quyết bất kỳ bất ổn nào 
tiêm ẩn trong đó, để phát triển tiêm năng và hướng đến sự 
tốt đẹp cho bản thân và người khác. 


Trong tiếng Pali, Vipassana có nghĩa là “tuệ giác, tuệ 
chứng”. Nó là tinh túy giáo huấn của Đức Phật, là kinh 
nghiệm thực sự về sự thật mà Đức Phật nói ra. Chính Đức 
Phật đã đạt được kinh nghiệm này nhờ hành thiền. Do 
đó, Ngài giảng day chủ yếu là thiên. Những lời Ngài nói 
là bằng chứng về kinh nghiệm thiền của ngài cũng như là 
những chỉ dẫn chi tiết về cách hành thiền sao cho đạt được 
mục đích mà Ngài đã đạt được - chứng nghiệm sự thật. 

Điều này đã được nhiều người chấp nhận rộng rãi, 
nhưng vấn dé còn lại là làm sao để hiểu và thực hành theo 
những lời Phật dạy. Trong khi những lời Phật dạy được lưu 
giữ trong các bản văn được thừa nhận là có độ tin cậy, thì 
việc nhận hiểu những chỉ dẫn hành thiền của ngài lại khó 


18 


Dau uhap 


hiểu nếu không được đặt trong một bối cảnh thực hành 
sống động. 


Nhưng nếu một kỹ thuật được bảo tôn từ nhiều thế 
hệ, giúp mang lại đúng những kết quả như Đức Phật mô 
tả và phù hợp chính xác với những chỉ dẫn của Ngài, soi 
sáng những điểm trong đó mà từ lâu nay vẫn còn mù mờ, 
thì kỹ thuật đó chắc chắn rất đáng để chúng ta tìm hiểu. 
Vipassana là một phương pháp như thế. Nó là một kỹ 
thuật khác thường ở sự đơn giản, không có giáo điều, và 
quan trọng nhất là những kết quả mà nó mang lại. 


Thiền Vipassana được dạy trong những khóa thiền 10 
ngày, dành cho bất cứ ai thực lòng muốn học và có thể lực 
cũng như tinh thần thích hợp để thực hành. Trong 10 ngày 
này, những người tham dự cư trú trong khuôn viên khóa 
thiền, không liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ không được 
đọc và viết cũng như không thực hành bất kỳ nghi thức tôn 
giáo hay phương pháp tập luyện nào khác, chỉ làm đúng 
theo sự chỉ dẫn. Trong toàn khóa học, họ phải giữ những 
giới căn bản, trong đó có việc cử tình dục và không dùng 
rượu bia. Họ phải giữ im lặng khi sinh hoạt chung trong 
chín ngày đầu, tuy nhiên họ được tự do thảo luận những 
khó khăn về thiền với các thiên sư và những nhu cầu vật 
chất với ban quản trị. 


Trong ba ngày rưỡi đầu, những người tham dự thực 
hành bài tập chú tâm. Đây là sự chuẩn bị để đi vào phần 
kỹ thuật chính của Vipassana, phần này được dạy vào ngày 
thứ tư của khóa thiền. Những bước tiếp theo của phương 
pháp được giới thiệu mỗi ngày, sao cho đến cuối khóa học 
thì toàn bộ kỹ thuật này đã được trình bày qua những nét 
chính yếu. Vào ngày thứ mười, sự im lặng được bãi bỏ, và 
thiên sinh chuyển tiếp về đời sống hướng ngoại nhiều hơn. 
Khóa học kết thúc vào sáng ngày thứ mười một. 


19 


ghe thudt sống 


Kinh nghiệm mười ngày rất có thé sẽ có một số điểm 
ngạc nhiên cho thiền sinh. Trước hết, thiền là một công 
việc khó nhọc. Quan niệm thông thường cho rằng thién 
là không làm gì cả hay một sự nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng 
được nhận ra là một sự hiểu lầm. Cần phải có sự vận dụng 
liên tục để hướng tiến trình của tâm theo đường hướng cụ 
thể một cách có ý thức. Theo chỉ dẫn là phải nỗ lực hết sức 
nhưng không căng thẳng, nhưng trước khi thiền sinh học 
được cách làm đúng như vậy thì sự hành thiền có thể chán 
nản và thậm chí là mệt nhoài. 

Điều ngạc nhiên khác nữa có thể nói ngay là tuệ giác có 
được qua sự quan sát chính mình không phải bao giờ cũng 
dễ chịu và sảng khoái. Thông thường, khi quan sát chính 
minh chúng ta thường rất chọn lọc. Khi soi gương, chúng 
ta thường chọn khía cạnh đẹp dé, vẻ mặt dễ thương nhất. 
Cũng vậy, chúng ta có một hình ảnh trong tâm nhấn mạnh 
vào những đặc tính đáng được chiêm ngưỡng, giảm thiểu 
những khuyết điểm, và loại bỏ luôn một vài khía cạnh của 
tính nết. Chúng ta nhìn hình ảnh mà ta muốn nhìn, không 
phải thực tại. Nhưng Vipassana là một kỹ thuật quan sát 
thực tại từ mọi khía cạnh. Thay vì thận trọng sửa đổi hình 
ảnh chính mình, thiền sinh phải đối diện với toàn bộ sự thật 
không cắt xén. Một vài khía cạnh trong đó rất có thể là khó 
chấp nhận. 

Trong khi hành thiền, đôi lúc thay vì tìm được sự bình 
an nội tâm thì ta lại chỉ thấy bị dao động. Tất cả những 
gì về khóa thiển hình như đều không thể thực hành được, 
không thể chấp nhận được, như thời khóa biểu quá nặng, 
chỗ ăn ở, kỷ luật, những chỉ dẫn và lời khuyên của thiền 
sư, và ngay cả kỹ thuật thiền. 

Tuy nhiên, một bất ngờ nữa là những khó khăn đó qua 
đi. Ở một giai đoạn nào đó, thiển sinh đã biết cách cố gắng 


20 


(ân tập 


mà không phải gắng sức, giữ sự tỉnh thức thoải mái, tham 
gia không bám víu. Thay vì phải vật lộn, thiền sinh bắt 
đầu bị cuốn hút vào sự thực tập. Bây giờ những bất tiện 
trong sinh hoạt trở thành không quan trọng, ky luật trở 
nên có ích và nâng đỡ, thời gian qua mau mà không biết. 
Tâm trở nên an tịnh như mặt hồ trên núi lúc rạng đông, 
soi rõ cảnh vật chung quanh và đồng thời để lộ đáy hồ cho 
những ai nhìn kỹ. Khi sự trong sáng này tới, mỗi phút đều 
tràn ngập sự minh xác, đẹp dé và bình an. 


Do vậy thiên sinh khám pha ra rang kỹ thuật nay 
thực sự hữu hiệu. Mỗi bước là một bước nhảy vọt, và bạn 
thấy bạn có thể làm điều đó. Vào giai đoạn cuối của mười 
ngày, bạn sé thấy rõ hơn hành trình của khóa thiền từ 
đầu đến cuối dài như thế nào. Thiền sinh đã qua một tiến 
trình tương tự như một cuộc giải phẫu một vết thương đầy 
mủ. Mổ vết thương và nặn mủ ra rất đau đón, nhưng nếu 
không làm vậy thì vết thương chẳng bao giờ lành. Một khi 
đã lấy hết mủ thì bạn thoát khỏi những đau đón do nó gây 
ra, và có thể phục hồi sức khỏe. Tương tự như vậy, qua một 
khóa thiên mười ngày, thiền sinh trút bỏ bót căng thang 
trong tâm và vui hưởng một sức khỏe tinh thần mạnh mẽ 
hơn. Kỹ thuật Vipassana làm thay đổi sâu xa bên trong, sự 
thay đổi này vẫn còn tiếp tục sau khóa thiền. Thiên sinh 
sẽ thấy rằng bất cứ sức mạnh tinh thần nào mà mình đã 
có được trong khóa thiền, bất cứ điều gì đã học được, đều 
có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày, có lợi cho chính 
mình và tốt cho người khác. Đời sống trở nên hòa hợp, hữu 
ích và hạnh phúc hơn. 

Kỹ thuật ông Goenka dạy là kỹ thuật ông đã học từ ông 
Sayagyi U Ba Khin ở Miến Điện. Vi nay là học trò của ông 
Saya U Thet, một thiền sư nổi tiếng ở Miến Điện vào nửa 
đầu thế kỷ 20. Ông Saya U Thet lại là học trò của ông Ledi 
Sayadaw, một vị sư và cũng là học giả Miến Điện nổi tiếng 


21 


ghe thudt sống 


vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Xa hơn nữa thì không 
thấy có tài liệu nào về các thiền sư dạy pháp môn này. Tuy 
nhiên, những người thực hành thiền Vipassana tin rằng 
ông Ledi Sayadaw đã học từ những bậc thầy truyền thống, 
là những người đã gìn giữ kỹ thuật này qua nhiều thế hệ, 
từ thuở xa xưa khi giáo huấn của Đức Phật lần đầu tiên 
được truyền vào Miến Điện. 


Chắc chắn kỹ thuật này phù hợp với những chỉ dẫn của 
Đức Phật về thiền, với ý nghĩa đơn giản và xác thực nhất 
trong những lời Phật dạy. Và quan trọng nhất là nó đem 
lại những kết quả tốt cho riêng mỗi người, hiển nhiên và 
tức khắc. 


Cuốn sách này không phải là tài liệu giúp bạn tự luyện 
tập phương pháp thiển Vipassana. Những ai dùng nó để 
tự thực hành đều phải hoàn toàn tự chấp nhận rủi ro. Kỹ 
thuật này phải được học ở khóa thiền, nơi có môi trường 
thích hợp để hỗ trợ thiển sinh và có người hướng dẫn đã 
được huấn luyện đúng cách. Thiền là một vấn đề nghiêm 
túc, nhất là kỹ thuật Vipassana vốn đối phó với nội tâm 
sâu thắm. Đừng bao giờ đến với thiên một cách qua loa hay 
khinh xuất. Nếu việc đọc cuốn sách này khiến bạn hứng 
khởi muốn thử qua Vipassana, bạn có thể liên lạc với địa 
chỉ ở cuối sách để biết thời gian và địa điểm có khóa thiển. 

Mục đích của cuốn sách này chỉ đơn thuần là đưa ra 
những nét chính của phương pháp thiền Vipassana do ông 
Goenka dạy, với hy vọng mở rộng tầm hiểu biết của bạn về 
giáo huấn của Đức Phật và về kỹ thuật thiên, điểm tinh 
túy của giáo huấn. 


22 


MÔN BƠI LỘI HỌC 


Một lần kia, một vị giáo sư trẻ tuổi đi du lịch bằng 
đường thủy. Ông là một nhà đại trí thức. Tên của ông có 
một đuôi dài lê thê đằng sau với bằng cấp, nhưng kinh 
nghiệm đời của ông thì chẳng có bao nhiêu. Trong thủy thủ 
đoàn có một người thủy thủ già thất học. Mỗi buổi chiều 
người thủy thủ này thường đến phòng của vị giáo sư trẻ để 
nghe ông ta nói chuyện về nhiều đề tài. Ông rất ấn tượng 
với tài học của vị giáo sư trẻ. 

Một buổi chiều, sau mấy tiếng đồng hồ nói chuyện với 
vị giáo sư, người thủy thủ già sửa soạn đi thì vị giáo sư hỏi, 
“Này bác, bác đã học môn Địa chất chưa?” 

“Thưa ngài đó là gì ạ?” 
“Là môn khảo sát về trái đất.” 

“Thưa ngài chưa. Tôi chưa hề tới trường bao giờ, và tôi 
cũng chưa bao giờ học cái gì.” 

“Bác ạ, bác đã lãng phí một phần tư cuộc đời rồi!” 

Ông già buồn bã tự nghĩ: “Nếu nhà thông thái nói vậy, 
chắc chắn là phải đúng: ta đã phí phạm một phần tư cuộc 
đời.” 

Chiều hôm sau, khi người thủy thủ già sắp rời đi thì vị 
giáo sư lại hỏi: 

“Này bác, bác đã học Hải dương học chưa?” 
“Đó là gì thế, thưa ngài?” 

“Là môn khảo cứu về biển.” 

“Thưa không, tôi chưa từng được học gì cả.” 
“Bác ơi, bác đã phí phân nửa cuộc đời rồi.” 

Người thủy thủ đi ra, càng buồn thêm: “Ta đã phí nửa 
cuộc đời; nhà thông thái này nói thế.” 


23 


ghè thudt sống 


Chiều hôm sau nữa, vị giáo sư trẻ lại hỏi ông gia: 

“Bác oi, bác đã học môn Khí tượng chưa?” 

“Là gì thế ạ? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến cả.” 

“Sao thế, đó là ngành học về gió, mưa, thời tiết.” 

“Thưa ngài không. Như tôi đã từng nói với ngài, tôi 
chưa bao giờ đi học, và chưa từng được học gì cả.” 

“Bác không học khoa học về trái đất bác đang sống, 
bác không học về đại dương đang giúp bác kiếm sống, bác 
không học về thời tiết mà bác phải đương đầu hằng ngày? 
Bác ơi, bác đã lãng phí ba phần tư cuộc đời bác rồi!” 

Người thủy thủ già rất buồn: “Nhà thông thái này nói 
ta đã phí ba phần tư đời mình! Chắc chắn là ta đã uống phí 
ba phần tư đời mình.” 

Ngày hôm sau đến lượt người thủy thủ già. Ông chạy 
đến phòng vị giáo sư trẻ và kêu lên: 

“Thưa giáo sư, ngài có học Bơi lội học không?” 

“Bơi lội học, bác muốn nói gì thế?” 

“Ngài có biết bơi không?” 

“Không, tôi không biết bơi.” 

“Thưa giáo sư, ngài đã phí mất cả cuộc đời! Con tàu đã 
đâm vào tảng đá và đang chìm. Những người biết bơi có 
thể bơi vào bờ, những người không biết bơi có thể bị chết 
đuối. Thưa giáo sư, tôi rất tiếc, chắc chắn là ngài đã mất 
cả cuộc đời!” 

Bạn có thể học tất cả mọi môn học trên đời, nhưng nếu 
không học môn bơi lội, mọi môn học đều vô dụng. Bạn có 
thể đọc và viết sách về bơi lội, bạn có thể tranh luận những 
điểm tế nhị về lý thuyết, nhưng nó có thể giúp gì bạn nếu 
bạn không chịu xuống nước. Bạn phải học cách bơi. 


24 


Chuong 1. Tim kiếm 


( g ất cả chúng ta đều tìm kiếm sự bình an và hòa 


hợp, vì đó là những thứ ta thiếu thốn trong 
đời. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc và xem 
đó là quyền của chúng ta. Tuy hạnh phúc là mục tiêu mà 
chúng ta đều cố gắng tiến tới, nhưng ít khi đạt được. Trong 
đời, nhiều lúc chúng ta trải qua những sự không hài lòng 
- bấn loạn, bực tức, bất hòa, đau khổ. Ngay cả nếu như 
trong lúc này ta không có gì để bất mãn, tất cả chúng ta 
đều có thể nhớ lại những lúc chúng đã làm ta đau khổ, và 
thấy trước được rằng một lúc nào đó chúng có thể xảy ra. 
Cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải đối diện với sự đau khổ 
của cái chết. 

Những bất mãn của cá nhân ta không chỉ giới hạn với 
riêng mình. Thay vì vậy, chúng ta tiếp tục lan tỏa sự đau 
khổ của mình sang những người khác. Không khí chung 
quanh một người đau khổ trở nên kích động hơn, khiến cho 
tất cả những ai bước vào môi trường đó cũng đều cảm thấy 
bấn loạn và không hạnh phúc. Bằng cách này, những căng 
thẳng cá nhân cộng hưởng tạo nên căng thẳng xã hội. 

Đây là bất ổn căn bản của cuộc đời: bản chất không 
mãn nguyện. Có những việc ta không muốn lại xảy ra; có 
những việc ta muốn lại không xảy ra. Chúng ta không biết 
tiến trình này do đâu và xảy ra như thế nào, cũng như mỗi 
chúng ta đều không biết gì về sự sinh ra và chết đi của 
chính mình. 

Hai mươi lam thế kỷ trước ở miền bắc An Độ, một 
người quyết định khảo sát bất ổn này, bất ổn về khổ đau 
của nhân loại. Sau nhiều năm tìm kiếm và thử nghiệm 


25 


ghe thudt sống 


nhiều phương pháp, ông đã khám phá ra một cách để đạt 
được tuệ giác vào bản tánh chân thật của chính mình và 
chứng nghiệm sự giải thoát thực sự khỏi khổ đau. Sau khi 
đạt được mục đích tối thượng của sự giải thoát, của sự dứt 
trừ khổ đau và xung đột, ngài dành hết quãng đời còn lại 
để giúp người khác thực hiện được những gìn ngài đã thực 
hiện, chỉ cho họ con đường giải thoát cho chính họ. 


Người này là Siddhattha Gotama, là Đức Phật, “bậc 
giác ngộ”, chỉ nhận mình là một người bình thường. Giống 
như tất cả các bậc thầy vĩ đại, Ngài trở thành đề tài của 
những huyền thoại; nhưng dù là những câu chuyện kỳ 
diệu kể về tiền thân của ngài hoặc về những quyền lực 
siêu nhiên của Ngài, tất cả đều cho thấy Ngài không bao 
giờ tuyên bố mình là thần thánh hay được thần thánh hội 
nhập. Bất cứ phẩm tính đặc biệt nào Ngài có đều là những 
tính tốt của con người đã được Ngài làm cho toàn mỹ. Vì 
vậy, những gì Ngài đạt được đều nằm trong tầm tay của 
bất cứ ai làm theo như Ngài đã làm. 


Đức Phật không dạy bất kỳ tôn giáo, triết lý, hay hệ 
thống tín điều nào. Ngài gọi những gì Ngài dạy là Dhamma, 
nghĩa là luật, luật của tự nhiên. Ngài không thích giáo 
điều hay suy diễn vô ích. Thay vì vậy, Ngài cống hiến một 
giải pháp thực tiễn và phổ quát cho một vấn đề phổ quát. 
Ngài nói: “Bây giờ cũng như trước kia, ta dạy về khổ đau 
và sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau.” Ngài từ chối mọi 
tranh luận không dẫn đến sự giải thoát khổ đau. 


Ngài nhấn mạnh những điều Ngài giảng không phải 
do Ngài phát minh ra hay được tiết lộ cho ngài một cách 
huyền bí. Đó chỉ là sự that, là thực tại mà với sự cố gắng 
của chính mình Ngài đã khám phá ra, giống như nhiều 


1S. XLIV. x.2, Anuradha Sutta 


26 


Chuong 1. Fim kiếm 


người trước Ngài đã lam được và nhiều người sau Ngài 
cũng sẽ làm được. Ngài không giữ độc quyền về sự thật. 


Ngài cũng không áp đặt bất cứ thẩm quyền đặc biệt 
nào về những điều Ngài dạy - không phải vì mọi người tin 
nơi Ngài, cxx không phải vì tính cách hợp lý hiển nhiên của 
những điều Ngài dạy. Trái lại, Ngài tuyên bố rằng sự nghi 
ngờ và kiểm nghiệm lại những gì ngoài tầm kinh nghiệm 
của mình là điều thích đáng: 


“Dung vội tin những gì nghe được, những gì được 
truyền lại từ những thế hệ trước, những ý kiến của 
đại chúng, hay những gì trong kinh điển. Đừng chấp 
nhận điều gì là đúng nếu chỉ do suy luận, do sự xét 
đoán bề ngoài, hay vì thiên vị về một quan điểm nào 
đó, hay vì nó có vẻ đáng tin, hay vì thầy mình đã 
bảo như vậy. Nhưng khi chính quý vị tự mình biết: 
“Những nguyên tắc này không tốt, đáng chê trách, bị 
các nhà hiền triết lên án, và nếu chấp nhận và làm 
theo thì chúng chỉ dẫn đến sự tai hại và đau khổ,” 
lúc đó quý vị phải buông bỏ chúng. Và khi quý vị tự 
biết, Những nguyên tắc này tốt, không có gì đáng 
chê trách, được các nhà hiền triết khen ngợi; và khi 
chấp nhận và đem áp dụng, chúng mang lại an lạc 
và hạnh phúc, thì quý vị phải chấp nhận và đem ra 
thực hành.” 

Thẩm quyền cao nhất là tự mình thể nghiệm lấy sự 
thật. Không nên chấp nhận điều gì chỉ do lòng tin mà thôi; 
chúng ta phải xem xét xem nó có hợp lý, thực tế và có ích 
lợi hay không. Khảo sát một giáo huấn bằng lý luận cũng 
không đủ để chấp nhận nó là đúng về mặt tri thức. Nếu 
chúng ta muốn được hưởng lợi ích từ sự thật, chúng ta 


1 A,lII.vii.65, Kesamutti Sutta (Kalsma Sutta), iii,ix 


27 


ghè thuåât sống 


phải trực tiếp thể nghiệm nó. Chỉ khi đó ta mới có thể biết 
được nó có thật đúng hay không. Đức Phật luôn luôn nhấn 
mạnh rằng những điều Ngài dạy chỉ là những gì Ngài đã 
thể nghiệm bằng sự hiểu biết trực tiếp, và Ngài khuyến 
khích người khác tự họ phát triển những hiểu biết như vậy 
để trở thành thẩm quyền của chính mình: “Mỗi người hãy 
tự biến mình thành một hòn đảo, một nơi nương tựa cho 
chính mình; không có nơi nương tựa nào khác. Hãy lấy sự 
thật làm hòn đảo của mình, lấy sự thật làm nơi nương tựa; 
không có nơi nương tựa nào khác.” 


Nơi nương tựa chân thật duy nhất trong cuộc đời, mảnh 
đất vững chãi duy nhất cho ta đứng trên đó, thẩm quyền 
duy nhất có thể dẫn dắt và bảo vệ ta thích đáng chính là sự 
thật, là Dhamma, luật của tự nhiên, được thể nghiệm và 
kiểm chứng bởi chính ta. Vì vậy trong Giáo pháp của Ngài, 
Đức Phật luôn cho rằng việc trực tiếp chứng nghiệm sự 
thật là điều tối quan trọng. Những gì Ngài đã thể nghiệm, 
Ngài cố gắng giảng thật rõ để người khác có thể dùng đó 
làm kim chỉ nam và tự mình thể nghiệm sự thật. Ngài 
nói: “Giáo huấn ta trình bày không có hai mặt trong ngoài 
khác nhau. Ta không che giấu một điều gì cả.”? Ngài không 
có những bí truyền dành riêng cho số ít người được chọn. 
Ngược lại, Ngài mong muốn định luật tự nhiên được biết 
đến càng đơn giản và càng rộng rãi càng tốt, để càng nhiều 
người được hưởng lợi ích càng tốt. 

Ngài cũng không quan tâm đến việc thiết lập tôn giáo 
hay sùng bái cá nhân với Ngài là trung tâm điểm. Ngài 
chủ trương nhân cách của người giảng dạy không quan 
trọng bằng giáo pháp người đó dạy. Mục đích của Ngài là 


1 D.16, Maha-Parinibbana Suttanta. 
2 Ibid. 


28 


Cheng 1. Fim kiếm 


chỉ cách cho người khác tự giải thoát chứ không phải biến 
họ thành những tín đồ mù quáng. Đối với người bày tỏ sự 
cung kính quá đáng, Ngài nói: “Các người được lợi ích gì 
khi chiêm ngưỡng cái thân xác sẽ bị hủy hoại này? Người 
nào thấy Dhamma là thấy ta; người nào thấy ta là thấy 
Dhamma.” 


Lòng sùng kính một người khác, dù người đó có thánh 
thiện đến đâu đi nữa cũng không đủ để giải thoát được ai. 
Không thể có sự giải thoát hay cứu rỗi mà không có kinh 
nghiệm trực tiếp về thực tại. Vì vậy, sự thật là chính yếu 
chứ không phải người nói ra sự thật. Chúng ta nên kính 
trọng bất kỳ ai giảng dạy sự thật, nhưng cách tốt nhất để 
bày tỏ lòng tôn kính đó là nỗ lực tự mình chứng nghiệm sự 
thật. Khi những vinh dự rất lớn được dành cho Ngài lúc 
cuối đời, Đức Phật đã nhận xét: “Đây không phải là sự tôn 
kính, hay lòng thành tín đúng cách đối với một đấng giác 
ngộ. Tốt hon là các vị tăng ni hay nam nữ cư sĩ hãy bước đi 
một cách vững vàng trên con đường Dhamma từ bước đầu 
đến bước cuối, là những người thực hành Dhamma đúng 
cách, đó mới là vinh danh, kính ngưõỡng bậc giác ngộ một 
cách tôn trọng nhất.”? 


Đức Phật dạy con đường mà mọi người đều có thể đi 
theo. Ngài gọi con đường đó là Bát Thánh Dao, có nghĩa là 
thực tập tám phần tương quan mật thiết. Gọi là thánh vì 
những al đi trên con đường đó sẽ trở thành người có tâm 
thánh thiện, thành thánh nhân, không còn đau khổ. 


Đó là con đường của tuệ giác về bản chất của thực tại, 
con đường chứng nghiệm sự thật. Để giải quyết những bất 
ổn của mình, chúng ta phải nhận biết tình huống một cách 


1 S.XXIL. 87 (5), Vakkali Sutta. 


2 Maha-Parinibbana Suttana 


29 


ghè thudt sống 


đúng thật. Chúng ta nhất thiết phải học cách nhận biết 
vẻ ngoài hiển nhiên của thực tại, và cũng phải thâm nhập 
qua vẻ ngoài để nhận thức được những sự thật tinh tế hon, 
rồi đến sự thật tối hau, và cuối cùng là để chứng nghiệm 
sự thật giải thoát khỏi đau khổ. Bất cứ danh từ nào chúng 
ta chọn để gọi sự thật giải thoát này, hoặc là Niết Bàn, 
nibbana, “thiên đàng”, hay là gì đi nữa, đều không quan 
trọng. Điều quan trọng là chứng nghiệm nó. 


Con đường duy nhất để chứng nghiệm sự thật một cách 
trực tiếp là nhìn vào bên trong, là quan sát chính mình. 
Cả đời ta chỉ quen nhìn ra ngoài. Chúng ta luôn luôn chú 
ý đến những gì xảy ra ở bên ngoài, những gì người khác 
đang làm. Chúng ta ít khi hay chẳng bao giờ thử tìm hiểu 
cấu trúc tinh thần và thể chất, những hành động và thực 
tế của chúng ta. Vì vậy chúng ta không biết gì về chính 
mình. Chúng ta không nhận biết được sự vô minh về chính 
mình nó tai hại như thế nào, những lực lượng bên trong 
bắt ta làm nô lệ cho chúng như thế nào mà chúng ta không 
hề hay biết. 


Cái bóng tối bên trong này phải bị xóa tan đi để chúng 
ta có thể hiểu được sự thật. Chúng ta phải có tuệ giác vào 
bản chất của chính ta để hiểu được bản chất của sự hiện 
hữu. Do đó, con đường Đức Phật chỉ ra là con đường tự xét, 
tự quan sát. Ngài nói: “Trong thân xác chưa được hai mét 
chiều cao này có tâm và những cảm nhận của tâm, [qua 
đó] ta biết được về vũ trụ, nguồn gốc và sự kết thúc của 
vũ trụ cũng như con đường dẫn đến sự kết thúc ấy.” Toàn 
thể vũ trụ và những luật tự nhiên do vũ trụ vận hành đều 
được thể nghiệm trong chính bản thân ta. Chúng chỉ có 
thể được thể nghiệm trong chính ta mà thôi. 


Con đường này cũng là một con đường thanh lọc. Chúng 


' A.IV.v.5 (45), Rigutassa Sutta. Cũng thấy trong S.II.iii.6 


30 


Chuong 1. Fim kiếm 


ta khảo sát sự thật về ban thân minh không phải vi sự tò 
mò nhàn rỗi của trí óc mà là có mục đích xác định. Bằng 
vào sự quan sát chính bản thân mình, chúng ta lần đầu 
tiên ý thức được những phản ứng bị điều kiện hóa, những 
định kiến che mờ tâm trí khiến ta không thấy được thực 
tại và tạo ra đau khổ. Chúng ta nhận ra những căng thang 
tích lũy bên trong tâm làm ta dao động, đau khổ, và ta 
nhận ra rằng có thể loại bỏ chúng. Dần dần, ta học được 
cách làm sao để chúng tự mất đi, và tâm ta trở nên thanh 
tịnh, an bình và hạnh phúc. 


Phương pháp này là một tiến trình đòi hỏi sự thực 
hành liên tục. Có thể có những bước tiến vượt bực bất ngờ, 
nhưng đó chỉ là kết quả của những nỗ lực lâu dài. Cần phải 
tiến hành qua từng bước một; tuy nhiên, lợi ích đến ngay 
trong từng bước. Chúng ta không thực hành với niềm hy 
vọng chỉ có được lợi ích hay sự vui thích trong tương lai, 
hoặc sau khi chết được lên một cõi trời mà hiện ở đây ta chỉ 
biết đến qua sự ước đoán. Lợi ích [của sự thực hành] phải 
cụ thể, sống động, dành cho chính ta, được thể nghiệm tại 
đây ngay vào lúc này. 


Quan trọng hơn hết, đây là một giáo huấn để thực 
hành. Việc đơn thuần đặt niềm tin vào Đức Phật hay giáo 
huấn của Ngài không giúp ta thoát khỏi đau khổ, và việc 
nhận hiểu giáo pháp hoàn toàn qua tri thức cũng không 
giúp được gì. Cả hai điều này chỉ có giá trị nếu chúng gợi 
cảm hứng cho ta thực hành giáo pháp. Chỉ có thực hành 
những lời Phật dạy mới mang lại kết quả cụ thể, và làm 
thay đổi cuộc đời ta để tốt đẹp hơn. Đức Phật nói: 

“Nếu có người tụng kinh rất nhiều mà không thực hành 
lời kinh, thì cũng giống như một người chăn bò chỉ đếm bò 
của người khác; người đó không được hưởng phần thưởng 
cuộc sống cho người di tìm sự thật. 


31 


ghè thudt sống 


Một người khác có thể chỉ tụng đọc vài ba chữ trong 
kinh điển, nhưng nếu người ấy sống cuộc sống Dhamma, 
bước đi trên con đường từ bưóc đầu cho tới đích, thì người 
đó được hưởng phần thưởng cuộc sống cho người di tìm sự 
thật.” 


Con đường phải đi theo, giáo lý phải thực hành; nếu 
không, đó chỉ là một bài tập vô nghĩa. 


Không cần phải tự gọi mình là Phật tử mới thực hành 
được giáo huấn này. Tên gọi không liên quan gì đến sự 
thực hành. Đau khổ không hề phân biệt mà là phổ biến 
với mọi người; bởi vậy, phương thức điều trị muốn hữu ích 
phải áp dụng được như nhau cho tất cả mọi người. Pháp 
này không dành riêng cho các nhà tu ẩn sĩ đã xa lìa đời 
sống thế tục. Dĩ nhiên phải cần một khoảng thời gian để 
học cách thực hành, nhưng sau khi đã học xong, ta phải 4p 
dụng vào đời sống hằng ngày. Những ai đã từ bỏ gia đình 
và trách nhiệm thế tục để theo con đường này có cơ hội 
luyện tập nhiều hơn, thâm nhập giáo lý sâu xa hơn, và do 
đó tiến bộ nhanh hơn. Mặt khác, những người sống trong 
đời với nhiều trách nhiệm khác nhau, chỉ có thời gian giới 
hạn để thực tập. Nhưng dù là chủ gia đình hay sống không 
gia đình, ta vẫn phải thực hành Dhamma. 


Chỉ có vận dụng Dhamma mới mang lại kết quả. Nếu 
đây thật sự là con đường đưa ta từ đau khổ đến bình an, 
thì trong khi thực hành ta phải có hạnh phúc hơn, hòa 
hợp hơn, và bình an hơn với chính mình. Đồng thời, mọi 
quan hệ của ta với người khác cũng phải trở nên bình an 
và hòa hợp hơn. Thay vì tăng thêm sự căng thẳng cho xã 
hội, chúng ta có thể đóng góp tích cực làm tăng thêm hạnh 
phúc và an bình cho mọi người. Muốn theo con đường, 


1 Dhammapada, I.19& 20 


32 


Chuong 1. Fim kiếm 


chúng ta phải sống cuộc sống cua Dhamma, của sự thật, 
của sự thanh tịnh. Đây là phương cách đúng đắn để thực 
hành giáo huấn. Thực hành Dhamma đúng đắn là nghệ 
thuật sống vậy. 


Vấn đáp 


Câu hỏi: Thầy hay viện dẫn Đức Phật, vậy có phải thầy 
giảng đạo Phật không? 


Thiền sư S. N. Goenka: Tôi không quan tâm đến việc 
“thuộc về đạo nào”. Tôi giảng Dhamma như Đức Phat 
đã giảng. Ngài chưa bao giờ dạy bất kỳ tôn giáo hay học 
thuyết nào. Ngài dạy những điều mang đến lợi lạc cho con 
người thuộc mọi giai cấp: một nghệ thuật sống. Bất kỳ ai 
sống trong vô minh cũng đều có hại và bất kỳ ai phát triển 
trí tuệ cũng đều được tốt đẹp. Bởi vậy, ai cũng có thể thực 
hành pháp này và đều được lợi ích. Một tín đồ Cơ Đốc giáo 
sẽ trở thành một con chiên tốt, một người Do Thái giáo, 
Hồi giáo, An giáo hay một Phat tử đều trở thành tín đồ 
tốt của tôn giáo họ. Ta phải trở thành một người tốt, nếu 
không, ta chẳng bao giờ có thể là một tín đồ tốt. Điều quan 
trọng nhất là làm sao để trở thành người tốt. 

Thầy nói đến điều kiện hóa. Có phải tập pháp môn này 
cũng là một kiểu điều kiện hóa tâm hôn, cho dù là điều 
kiện hóa tích cực? 

Không đúng. Trái lại, đây là một tiến trình hóa giải 
điều kiện. Thay vì áp đặt bất cứ điều gì vào tâm, phương 
pháp này tự động loại bỏ những bất thiện để chỉ còn lại 
những phẩm tính thiện lành, tích cực trong tâm. Khi loại 
bỏ những tính xấu thì sẽ hiển lộ những phẩm tính tốt đẹp, 
vốn là bản chất nền tảng của một tâm thanh tịnh. 


33 


ghe thudt sống 


Nhưng việc ngồi yên với tư thế nào đó trong một thời 
gian và hướng sự chú tâm theo một cách nào đó chính là 
một hình thức điều kiện hóa. 


Nếu quý vị thực hành nó như một trò chơi, hay một 
cách máy móc thì đúng là điều kiện hóa tâm. Đó là vận 
dụng sai Vipassana. Khi được thực hành đúng, pháp nay 
sẽ giúp bạn tự mình trải nghiệm trực tiếp sự thật. Và từ 
kinh nghiệm này, sự hiểu biết được phát triển một cách tự 
nhiên, qua đó phá hủy mọi điều kiện trước đây. 

Chỉ ngồi thiền cả ngày và quên hết chuyện đời có phải 
là ích kỷ hay không? 

Nếu chỉ có vậy thôi thì đúng là ích kỷ. Nhưng đây chỉ là 
một phương tiện để đưa đến một kết quả hoàn toàn không 
ích kỷ: Một tâm hồn lành mạnh. Khi quý vị có bệnh, quý 
vị vào nhà thương để phục hôi sức khỏe. Quý vị không ở đó 
cả đời mà chỉ đến đó khôi phục sức khỏe để tiếp tục sống. 
Cũng vậy quý vị tham dự khóa thiền để cho tâm được lành 
mạnh, nhờ vậy quý vị hành xử tốt cho chính mình và cho 
người khác trong đời sống hằng ngày. 


Nhìn thấy sự đau khổ của người khác mà mình sống 
bình an, hạnh phúc thì có phải là vô tình hay không? 


Nhạy cảm đối với đau khổ của người khác không có 
nghĩa là bản thân quý vị cũng phải buôn. Thay vi vậy, quý 
vị phải giữ sự bình tĩnh và quân bình để có thể hành động 
xoa dịu sự đau khổ của họ. Nếu quý vị cũng buồn, quý vi 
gia tăng sự đau khổ quanh mình, chẳng giúp được ai mà 
cũng chẳng giúp gì cho chính mình. 


Tại sao chúng ta không sống bình an? 


Vì thiếu trí tuệ. Một cuộc sống thiếu trí tuệ là một cuộc 
sống ảo tưởng, nó là một trạng thái dao động, đau khổ. 


34 


Cleng 1. Fim kiếm 


Trách nhiệm đầu tiên của chúng ta là sống một cuộc sống 
lành mạnh, hòa hợp, tốt cho chúng ta và cho tất cả mọi 
người. Muốn vậy, chúng ta phải học sử dụng khả năng tự 
quan sát, quan sát đúng thật. 


Tại sao cần phải theo khóa thiền 10 ngày để học kỹ 
thuật này? 


Nếu quý vị có thể ở lâu hơn thì càng tốt. Tuy nhiên 10 
ngày là thời gian tối thiểu để có thể nắm vững được những 
điểm căn bản của phương pháp này. 


Tại sao phải ở trong khuôn viên của khóa thiền trong 
10 ngày? 

Bởi vì quý vị ở đây để thực hiện một cuộc giải phẫu tâm 
mình. Mỗi cuộc phẫu thuật đều phải được thực hiện ở bệnh 
viện, trong phòng mổ được bảo vệ vô trùng. Ở đây, trong 
khuôn viên khóa thiên quý vị có thể thực hiện cuộc phẫu 
thuật mà không bị quấy nhiễu bởi những ảnh hưởng bên 
ngoài. Khi khóa học chấm dứt, cuộc phẫu thuật hoàn tất, và 
quý vị sẵn sàng để ra đối diện với đời. 

Phương pháp này có chữa lành bệnh cho thân không? 


Có, đó là kết quả phụ. Nhiều chứng bệnh tâm thần 
tự nhiên mất đi khi những căng thẳng trong tâm được 
giải tỏa. Nếu tâm bị dao động, thân bệnh chắc chắn phát 
triển. Khi tâm trở nên thanh tịnh thì bệnh tự khắc khỏi. 
Nhưng nếu mục đích của quý vị chỉ để chữa bệnh thay vì 
để thanh lọc tâm thì quý vị chẳng đạt được gì cả. Tôi đã 
nhận ra rằng những người theo khóa thiển để chữa bệnh 
chỉ chú tâm vào bệnh của họ trong suốt khóa thiền: “Hôm 
nay bệnh có bớt không? Không, không khá hơn... Hôm nay 
bệnh có giảm đi không? Không, không giảm di !” Ho phí cả 
10 ngày như vậy. Nhưng nếu ý định chỉ là thanh lọc tâm, 
thì nhiều căn bệnh sẽ tự động khỏi do kết quả của thiền. 


35 


ghe thudt sống 


Theo thầy thì mục đích của cuộc đời là gì? 


Là thoát khỏi khổ đau. Con người có khả năng tuyệt 
diệu để vào sâu bên trong, quan sát thực tại và thoát khỏi 
khổ đau. Không dùng khả năng này là phí phạm cuộc đời. 
Hãy dùng nó để sống một đời sống thực sự khỏe mạnh và 
hạnh phúc! 


Thiền sư nói đến trường hợp bị chế ngự bởi tiêu cực, thế 
còn khi bị chế ngự bởi sự tích cực thì sao, chẳng hạn như 
tình yêu? 


` 


Cái mà bạn gọi là “tích cực” là bản chất thật sự của 
tâm. Khi tâm không còn bị điều kiện hóa thì nó luôn luôn 
tràn đầy tình thương - tình thương thanh tịnh - và bạn 
cảm thấy bình an và hạnh phúc. Nếu bạn loại bỏ tiêu cực 
thì còn lại tích cực, còn lại sự thanh tịnh. Hãy để cho cả thế 
giới tràn ngập sự tích cực này. 


36 


Bước Đi Trên Con Đường 


Trong thành Savatthi ở Bắc Ấn, Đức Phật có một trung 
tâm lớn, nơi mọi người đến để thiền tập và nghe Ngài giảng 
Dhamma. Một chàng trẻ tuổi thường đến nghe giảng mỗi 
buổi chiều. Chàng nghe Đức Phật giảng trong nhiều năm 
nhưng chưa bao giờ đem những giáo huấn ra thực hành. 

Sau vài năm, một chiều kia chàng đến thiền viện sớm 
và thấy Đức Phật chỉ có một mình. Chàng lại gần Ngài và 
nói: “Bạch Ngài, con có một câu hỏi cứ làm con thắc mắc 
mãi.” 

“Ô, không nên có một nghi vấn nào trên con đường 
Dhamma. Hãy làm cho chúng được sáng tỏ. Câu hỏi của 
anh là gì?” 

“Bạch Ngài, trong nhiều năm con đã đến thiền viện, con 
nhận thấy có một số lớn các nhà tu hành và cư sĩ quanh 
Ngài. Qua nhiều năm tháng họ đến với Ngài, con thấy một 
số vị đã đạt đến giai đoạn cuối cùng: hiển nhiên họ đã 
giải thoát hoàn toàn. Con cũng thấy nhiều người khác có 
thay đổi trong cuộc sống, mặc dầu con không thể nói họ đã 
được giải thoát hoàn toàn, nhưng họ tốt hơn trước đây rất 
nhiều. Nhưng bạch Ngài, con cũng nhận thấy một số đông 
người, trong đó có con, vẫn như cũ, đôi khi còn tệ hơn. Số 
người này không thay đổi gì cả, hoặc không hề thay đổi 
theo hướng tốt hơn. 

“Tại sao lại như vậy, thưa Ngài? Người ta đến với Ngài, 
một vĩ nhân đã hoàn toàn giải thoát, một người đầy quyền 
năng và lòng trắc ẩn. Tại sao Ngai không dùng quyền năng 
và lòng trắc ẩn để giải thoát tất cả bọn họ?” 

Đức Phat mim cười và nói: “Nay anh thanh niên, anh 
sống ở đâu? Quê anh ở đâu?” 


37 


ghe thudt sống 


“Bạch Ngài, con sống ở đây, thành Savatthi, thủ phủ 
của Kosala.” 

“Phải, nhưng vẻ mặt anh cho thấy anh không phải là 
người ở đây. Quê anh ở đâu?” 

“Bạch Ngài, ở RaJagaha, thủ phủ của Magadha. Con 
đến sinh sống ở đây từ mấy năm nay rồi.” 

“Thế anh có cắt đứt mọi liên lạc với Rajagaha không?” 

“Bạch Ngài không. Con còn họ hàng, bạn bè, cơ sở làm 
ăn ở đó.” 

“Vay chắc là anh phải đi về Rajagaha luôn chứ?” 

“Bạch Ngài, phải. Hằng năm con trở về Rajagaha nhiều 


“Cứ đi đi lại lại nhiều lần như thế, chắc anh biết rõ con 
đường chứ?” 

“Ô, bạch Ngài, phải. Con biết rõ lắm. Dù cho có bịt mắt 
lại con cũng tìm được tới Rajagaha, vi con đã đi lại đường 
này nhiều lần.” 

“Và bạn anh, những người biết rõ anh chắn chắn họ 
phải biết anh từ Rajagaha tới lập nghiệp ở đây? Họ phải 
biết anh thường đi Rajagaha và trở lại, và anh biết rõ 
đường từ đây đến Rajagaha?” 

«Ô, bạch Ngài, phải. Những người thân cận với con đều 
biết con hay đi Rajagaha và biết rõ đường đi.” 

“Vậy chắc chắn phải có người đến hỏi anh đường đi đến 
Rajagaha. Anh có giấu ho không hay anh chỉ rõ cho họ 
đường đi?” 

“Bạch Ngài, có gì mà phải giấu. Con hết lòng chỉ cho họ. 
Bắt đầu hãy đi về hướng Đông rồi hướng về phía Banaras, 
và tiếp tục đi tới Gaya, rồi Rajagaha. Con giải thích rất rõ 
cho họ.” 


38 


Chuong 1. Fim kiếm 


“Và tất cả những người anh chi đường có đều đến được 
RaJagaha không?” 


“Làm sao có thể được thưa Ngài? Chỉ những người nào 
đi hết đường thì sẽ tới Rajagaha.” 


“Này chàng thanh niên, đó là những gì ta muốn giảng 
cho anh. Mọi người tiếp tục đến với ta, biết rằng đây là 
một người đã đi từ đây đến Nibbana (Niết-bàn) và biết rõ 
đường này. Họ tới và hỏi: Đường nào tới Nibbana, tới giải 
thoát? Và có gì đâu để giấu giếm. Ta giảng cho họ rất rõ 
ràng: “Đây là con đường." Nếu có người gật đầu và nói: “Nói 
hay lắm, con đường tốt nhưng tôi không bước đi trên đó; 
một con đường kỳ diệu nhưng tôi không muốn nhọc mình 
bước di’, làm sao người đó đến đích được? 


“Ta không vác ai trên vai để đưa họ tới đích. Không ai 
có thể vác người khác trên vai để mang người đó tới đích. 
Cùng lắm, với lòng từ ái người đó có thể nói: Này, đây là 
con đường, và tôi đã đi trên đó như thế nào. Quý vị cũng 
phải luyện tập, cũng phải tự mình bước đi và sẽ tới đích. 
Mỗi người phải tự mình đi, tự mình bước. Người bước một 
bước sẽ gần đích hơn một bước. Người bước một trăm bước 
sẽ gần đích hơn một trăm bước. Người đã đi hết mọi bước 
thì đến đích cuối cùng. Quý vị phải tự mình bước đi trên 
con đường.”† 


1 Căn cứ trên M.107, Ganaka-Mogallana Sutta. 


39 


40 


Chudng 2. Điểm khói dau 


CE: gốc của đau khổ nằm ngay trong mỗi 
chúng ta. Khi hiểu được thực tế của chính 
mình thì chúng ta sẽ nhận biết được giải pháp của vấn 
đề đau khổ. “Hãy biết mình” đó là lời khuyên của những 
người hiểu biết. Chúng ta phải bắt đầu bằng cách hiểu 
được tính chất của chính mình, nếu không chúng ta chang 
bao giờ giải quyết được vấn đề của ta hay của thế giới. 


Nhưng thực sự thì chúng ta biết gì về chính mình? 
Chúng ta tự cho mình là quan trọng, là độc nhất, nhưng 
sự hiểu biết về chính mình thì rất hời hợt. Chúng ta hoàn 
toàn không biết gì về mình ở những tầng lớp sâu hơn. 


Đức Phật quan sát hiện tượng của con người bằng cách 
quan sát chính ngài. Bỏ ra ngoài mọi định kiến, Ngài tìm 
hiểu thực tại bên trong và nhận ra rằng mỗi chúng sinh là 
sự kết hợp của năm tiến trình: bốn thuộc về tỉnh thần và 
một thuộc về thể xác. 


Vật chất 


Chúng ta hãy bắt đầu ở khía cạnh thể xác. Đây là phần 
rõ rệt, hiển nhiên nhất của con người, sẵn sàng được nhận 
biết bởi những giác quan. Tuy nhiên, sự hiểu biết của 
chúng ta về khía cạnh này rất nghèo nàn. Bề ngoài, ta có 
thể kiểm soát được thân thể: đi đứng, hành động theo ý 
muốn. Nhưng trên một bình diện khác, nội tạng hoạt động 
ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, và chúng ta cũng chẳng 
biết gì về những hoạt động này. Ỏ một mức độ tinh tế hon, 
chúng ta không biết gì bằng trải nghiệm về những phản 


41 


ghè thudt sống 


ứng sinh hóa không ngừng xảy ra trong mỗi tế bào của cơ 
thể. Nhưng đây cũng chưa phải là thực tế tối hậu của hiện 
tượng vật chất. Xét đến cùng, cơ thể tưởng như chắc đặc 
này lại được cấu tạo bởi những hạt hạ nguyên tử và những 
khoảng trống. Hơn thế nữa, ngay cả những hạt hạ nguyên 
tử này cũng không thực sự chắc đặc; khoảng thời gian sinh 
tồn của mỗi một hạ nguyên tử còn ngắn hơn một phần tỷ 
giây đồng hồ. Các hạt này sinh và diệt liên tục như một 
dòng rung động. Đây là thực tại tối hậu của cơ thể, của 
tất cả vật chất, được Đức Phật khám phá ra cách đây trên 
2.500 năm. 


Các nhà khoa học hiện đại, qua những cuộc nghiên 
cứu, cũng nhận thức và chấp nhận thực tế tối hậu này của 
vũ trụ vật chất. Tuy nhiên, những nhà khoa học này không 
được giải thoát hay giác ngộ. Họ chỉ tò mò nghiên cứu bản 
chất của vũ trụ, dùng trí thông minh và dựa vào những 
dụng cụ để kiểm chứng lại những lý thuyết của họ. Ngược 
lại, động cơ thúc đẩy Đức Phật tìm hiểu vũ trụ là nguyện 
vọng muốn tìm một giải pháp để thoát khỏi đau khổ, chứ 
không phải vì tò mò. Ngài không dùng công cụ nào khác 
để khảo sát, ngoài tâm của Ngài. Sự thật do Ngài khám 
phá ra do Ngài trực tiếp kinh nghiệm chứ không phải do 
lý luận. Vi vậy mà ngài đã được giải thoát. 

Ngài tìm thấy rằng toàn thể vũ trụ vật chất đều được 
cấu tạo bởi những hạt cơ bản mà tiếng Päli gọi là kalapas, 
hay những đơn vị bất khả phân. Những đơn vị này phô bày 
các tính chất căn bản của vật chất dưới những hình thức 
khác biệt không giới hạn: trọng lượng, sức kết hợp, nhiệt 
độ, chuyển động. Chúng kết hợp lại để tạo thành những 
cấu trúc trông có vẻ trường cửu. Nhưng thật sự những 
cấu trúc này đều được kết hợp bởi những kalapas cực nhỏ 
ở trạng thái không ngừng sinh và diệt. Đây là thực tại tối 
hậu của vật chất: một dòng chảy không ngừng của những 


42 


Chuong 2. Pičm khói đầu 


sóng hay hat. Day là cơ thể mà mỗi người chúng ta đều gọi 
là “cai ta”. 


TÂM 

Cùng với tiến trình thể xác, còn có tiến trình tinh thần, 
tâm. Mặc dầu ta không thể sờ mó, hay nhìn thấy được 
tâm, nhưng ta cảm thấy nó quan hệ mật thiết với chúng ta 
hơn cả thân thể: chúng ta có thể hình dung một kiếp sống 
tương lai không có thân, nhưng ta không thể tưởng tượng 
được một kiếp sống không có tâm. Tuy nhiên, sự hiểu biết 
của chúng ta về tâm thật nhỏ nhoi và sự kiểm soát của ta 
về nó cũng thật ít òi. Chúng thường xuyên không làm theo 
ý ta muốn, và làm những điều ta không muốn. Điều khiển 
tâm là một điều khó, còn vô thức thì thật sự ở ngoài quyền 
hạn và sự hiểu biết của chúng ta, vì nó có những lực mà 
chúng ta không chấp nhận hay không hề hay biết. 


Trong khi quan sát cơ thể, Đức Phật cũng quan sát tâm, 
và Ngài thấy tâm nhìn chung gồm bốn tiến trình: thức 
(viññana), tưởng (sañña), thọ (vedan3), và hành (sankhara).! 


Tiến trình thứ nhất là thúc, là phần tiếp nhận của tâm, 
một hoạt động của ý thức không phân biệt hay nhận biết. 
Nó chỉ ghi nhận sự xảy ra của bất kỳ hiện tượng nào, sự 
tiếp nhận bất kỳ điều gì thuộc tâm thần hay thể chất. Nó 
ghi nhận những dữ kiện thô của kinh nghiệm mà không hề 
đặt tên hay phê phán. 


1 Sankhara là một trong những quan niệm quan trọng nhất của giáo lý Đức 
Phật, và là một trong những điểm khó diễn tả nhất bằng Anh ngữ. Danh từ 
sankhara có nhiều nghĩa và không có sẵn một nghĩa rõ ràng để áp dụng 
vào một đoạn văn đặc biệt nào đó. Ở đây sankhara có nghĩa tương đương 
với cetana/sancetana, có nghĩa là ý muốn, ý chí, ý định. Muốn biết phần 
giải thích này nên xem A. IV. xviii. 1(171), Cetana Sutta, S. XXII. 57), 
Sattatthana Sutta, S. XII. iv 38(8), Cetana Sutta. 


43 


ghe thudt sống 


Tiến trình thứ hai là tưởng, là hoạt động nhận biết. 
Phần này của tâm nhận biết những gì mà ý thức đã từng 
ghi nhận trước đây. Nó phân biệt, đặt tên và xếp loại những 
dữ kiện thô đã thu thập vào và có sự đánh giá là tích cực 
hay tiêu cực. 


Tiến trình kế tiếp là tho, cam thọ. Thật ra, ngay khi 
bất kỳ dữ kiện nào được thu nhận thì cảm thọ nổi lên, một 
dấu hiệu cho biết có gì đó đang xảy ra. Chừng nào dữ kiện 
thu nhận vào còn chưa được đánh giá thì cảm thọ vẫn ở 
trạng thái trung tính, nhưng một khi chúng được gắn cho 
một giá trị thì cảm thọ sẽ trở nên dễ chịu hay khó chịu, tùy 
theo sự định giá. 


[Tiến trình thứ tư là hành, phản ứng.] Nếu cảm thọ 
là dễ chịu thì một mong ước khởi dậy, mong muốn kinh 
nghiệm được kéo dài và gia tăng. Nhưng nếu là một cảm 
giác khó chịu thì mong muốn là chấm dứt và xô đẩy nó di. 
Tâm phản ứng với sự thích hay không thích. Thí dụ khi tai 
hoạt động bình thường và ta nghe một âm thanh thì thức 
bắt đầu hoạt động. Và khi âm thanh được ghi nhận là lời 
nói, với ý nghĩa tích cực hay tiêu cực, thì tưởng bắt đầu 
hoạt động. Sau đó £họ xuất hiện. Nếu là những lời khen, 
thì cảm giác dễ chịu nổi lên, nếu là lời chê bai, thì cảm giác 
khó chịu nổi lên. Lập tức hành, phản ứng xảy ra. Nếu cảm 
giác là dễ chịu thì ta bắt đầu thích nó, và muốn được ngợi 
khen nhiều hơn. Nếu là cảm giác khó chịu, thì ta bắt đầu 
ghét nó và muốn chấm dứt sự chê bai. 


Những bước tương tự sẽ xảy ra khi một trong những 
giác quan nhận dữ kiện vào: thúc, tưởng (nhận định), tho 
(cảm nhận), hành (phản ứng). Bốn hoạt động này của tâm 
lướt qua còn nhanh hơn cả những hạt ngắn ngủi của thực 
tại vật chất. Mỗi khi giác quan tiếp xúc với một đối tượng 
nào đó, thì bốn tiến trình của tâm xảy ra chớp nhoáng, và 


44 


Chuong 2. Diém khoi dau 


lặp lại như vậy với mỗi lần tiếp xúc tiếp theo. Tuy nhiên, 
những tiến trình này xảy ra quá nhanh đến nỗi ta không 
nhận biết được những gì đang xảy ra. Chỉ khi nào một 
phản ứng đặc biệt được lặp đi lặp lại trong một khoảng 
thời gian dài, ở một dạng thức rất nổi bật và mãnh liệt, thì 
sự nhận biết về nó mới phát triển đến bình diện ý thức. 


Điểm nổi bật nhất của sự mô tả con người theo cách 
này không phải là những gì được mô tả, mà là những gì 
được loại bỏ. Cho dù chúng ta dù là người phương Tây hay 
phương Đông, Cơ Đốc giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, An Độ 
giáo, Phật giáo, vô tín ngưỡng, hay là gì đi nữa thì mỗi 
người trong chúng ta đều tin chắc tự bẩm sinh rằng có 
một cái tôi ở đâu đó trong ta, một thực thể tôn tại liên tục. 
Chúng ta hoạt động với một giả định không cần suy xét 
rằng một con người sống từ mười năm về trước, về cơ bản 
vẫn là cùng một người đó đang sống trong hiện tại, rồi sẽ 
tiếp tục sống mười năm nữa kể từ bây giờ, và cũng có thể 
còn hiện diện ở kiếp khác sau khi chết. Dù chúng ta tin vào 
một triết lý nào, một lý thuyết hay một tín ngưỡng nào, thì 
thật sự trong đời chúng ta vẫn sống với một sự tin tưởng 
chắc chắn, sâu xa rằng: “Tôi đã là, tôi đang là, tôi sẽ là.” 


Đức Phật đã thách thức sự thừa nhận theo bản năng về 
một thực thể cá biệt - con người - theo cách này. Khi bác bỏ 
điều này, Ngài không đưa ra một quan điểm suy đoán khác 
để chống lại những học thuyết của người khác: Ngài nhấn 
mạnh nhiều lần rằng Ngài không đưa ra một quan điểm, 
mà chỉ đơn giản là mô tả sự thật mà Ngài đã kinh nghiệm, 
và bất cứ người bình thường nào cũng có thể kinh nghiệm 
được. Ngài nói: “Bậc giác ngộ gạt bỏ mọi lý thuyết, bởi vì 
người đó đã nhìn thấy được thực tại của sắc (vật chất), thọ 
(cảm giác), tưởng (nhận định), hành (phản ứng), thức (hay 
biết), và sự sinh diệt của chúng.” Bất chấp vẻ ngoài, Ngài 


45 


ghe thudt sống 


thấy được rằng mỗi một con người trong thực tế là một 
chuỗi những sự kiện riêng biệt nhưng có liên hệ. Mỗi sự 
kiện là kết quả của một sự kiện trước nó và đi liền theo sau 
không hề có sự đứt đoạn. Tiến trình liên tục của những sự 
kiện liên quan mật thiết với nhau tạo ra vẻ ngoài của một 
thực thể liên tục hay cá biệt, nhưng đó chỉ là một thực tại 
bên ngoài, không phải sự thật tối hậu. 


Chúng ta có thể đặt tên cho một dòng sông, nhưng bản 
chất thật nó vẫn là một dòng nước trôi chảy không ngừng. 
Chúng ta có thể xem ngọn lửa cây nến là một cái gì liên 
tục, nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy thật ra 
ngọn lửa phát từ tim nến, cháy một lúc rồi bị thay thế bởi 
một ngọn lửa mới, và cứ thế tiếp diễn. Chúng ta nói đến 
ánh sáng của một bóng đèn điện, nhưng không bao giờ 
ngừng lại để suy nghĩ trong thực tế thì ánh đèn đó, cũng 
như dòng sông, là một dòng liên tục, trong trường hợp này 
là một dòng năng lượng tạo ra bởi những rung động ở một 
tần số rất cao xảy ra trong sợi tóc của bóng đèn. Trong mỗi 
một thời điểm, luôn có một cái gì đó mới sinh ra như là kết 
quả của một cái gì trong quá khứ, để rồi sẽ được thay thế 
bởi cái gì đó mới sinh ra vào thời điểm theo sau đó. Sự liên 
tục của những sự kiện quá nhanh và liên tục đến nỗi khó 
mà phân biệt được. Ở một thời điểm cụ thể nào đó trong 
tiến trình, ta không thể nói cái đang xảy ra cũng là cái vừa 
xảy ra trước nó, nhưng cũng không thể nói chúng không 
phải là một. Dù sao đi nữa, tiến trình ấy thực sự xảy ra. 


Cũng vậy, Đức Phật nhận ra rằng con người không 
phải một thực thể hoàn tất và bất biến, mà là một tiến 
trình đang trôi chảy từ thời điểm này sang thời điểm khác. 
Không có “con người” thật sự, mà chỉ là một dòng trôi chảy, 
một tiến trình liên tục của sự trở thành. Lé dĩ nhiên, trong 
đời sống hằng ngày chúng ta buộc phải ứng xử với mỗi 
người khác như là những con người có bản chất trong một 


46 


Churccng 2. Diém khoi dau 


chừng mực nào đó đã được xác định va bất biến; chúng ta 
phải chấp nhận cái thực tại bên ngoài, hiển nhiên, nếu 
không chúng ta không thể sinh hoạt gì được. Thực tại bên 
ngoài vẫn là một thực tại, nhưng chỉ là một thực tại nông 
cạn. Ỏ một mức độ sâu hơn, thực tại là toàn thể vũ trụ - có 
tri giác và vô tri giác - luôn trong một trạng thái liên tục 
trở thành - sinh ra và diệt mất. Trong thực tế, mỗi chúng 
ta là một dòng chảy của những hạt hạ nguyên tử không 
ngừng biến đối, song song với tiến trình thay đổi của su 
hay biết, nhận định, cảm nhận, phản ứng, thậm chí còn 
nhanh hơn cả tiến trình của vật chất. 


~ 3 


Đây là thực tai tối hậu của cái “ngã” mà mỗi chúng ta 
đều quá quan tâm đến. Đây là chuỗi sự kiện mà chúng ta 
bị lôi cuốn vào. Nếu chúng ta có thể hiểu được điều này 
một cách đúng đắn bằng kinh nghiệm trực tiếp, thì chúng 
ta sẽ tìm được manh mối giúp ta thoát khổ. 


Vấn Đáp 


Câu hỏi: Khi thầy nói đến tâm, tôi không rõ thầy nói 
cái gì? Tôi không thể tìm thấy cái tâm. 

Thiền sự S. N. Goenka: Nó ở khắp nơi, trong moi 
nguyên tử. Ở bất cứ chỗ nào bạn cảm thấy gì là tâm ở đó. 
Tâm cảm nhận. 

Vậy không phải thầy nói tâm để chỉ là trí óc đó sao? 
O, không, không, không. Ở Phương Tây này, bạn nghĩ 
tâm chỉ ở trong đầu. Đó là khái niệm sai lầm. 

Vậy tâm là toàn bộ cơ thể? 

Phải, toàn bộ cơ thể chứa đựng tâm, toàn bộ cơ thể! 

Thay nói đến kinh nghiệm về cái “ta” bằng ngôn từ tiêu 
cực. Nó không có một khía cạnh tích cực nào sao? Chẳng lẽ 


47 


ghe thudt sống 


không có một kinh nghiệm nào về cái “ta” giúp con người 
tràn ngập sự hân hoan, bình an và vui mừng sao? 

Nhờ hành thiền bạn sẽ thấy những khoái cảm đều vô 
thường; chúng đến rồi đi. Nếu cái “ta” thực sự hưởng thụ 
chúng, nếu chúng là những khoái lạc “của tôi”, thì tôi phải 
có quyền hạn đối với chúng. Nhưng chúng chợt đến rồi đi 
ngoài vòng kiểm soát của tôi. Có cái “ta” nào đâu? 

Tôi không nói đến khoái cảm, mà nói đến một mức độ 
rất thâm sâu. 

Ở mức độ đó, cái “ta” không quan trọng gì cả. Khi bạn 
đạt được tới mức độ đó cái “ta” không còn. Chỉ còn có sự an 
vui. Lúc đó vấn đề cái “ta” không còn đặt ra nữa. 


Thay vì nói đến cái “ta”, chúng ta hãy nói đến kinh 
nghiệm của một người. 

Su cảm nhận cảm thấy; không có ai cảm nhận cả. Sự 
việc xảy ra, chỉ có thế thôi. Hiện nay đối với bạn dường 
như nhất thiết phải có một cái “ta” để cảm nhận, nhưng 
nếu bạn hành thiền, bạn sẽ đạt tới giai đoạn mà tự ngã tan 
biến đi. Lúc đó câu hỏi của bạn sẽ không còn nữa. 

Tôi đến đây vì tôi cảm thấy “tôi” cần phải đến đây. 

Đúng vậy. Theo quy ước, chúng ta không thể chối bỏ cái 
“tôi”, hay cái “của tôi”. Nhưng nếu bám vào chúng như là 
có thật thì chỉ đem lại khổ đau. 

Tôi tự hỏi liệu có người nào làm ta đau khổ hay không? 

Không có ai gây đau khổ cho bạn. Chính bạn gây khổ 
cho bạn bằng việc tạo ra những căng thẳng trong tâm. Nếu 
bạn biết cách không tạo ra những trạng thái như thế, bạn 
sẽ dễ dàng giữ được bình an và hạnh phúc trong mọi tình 
huống. 

Vậy khi có ai đó hành động sai trái với chúng ta thì 
sao? 


48 


Churccng 2. Diém khoi dau 


Bạn nhất thiết không được cho phép ho làm điều sai trai 
với bạn. Khi một người hành động sai trái, người đó gây 
ton hại người khác và đồng thời làm hại ban thân mình. 
Nếu bạn để cho họ làm điều sai trái là bạn đang khuyến 
khích họ làm như vậy. Bạn phải hết sức ngăn chặn, nhưng 
chỉ với thiện ý, lòng từ bi, và sự thông cảm với người đó. 
Nếu bạn hành động với sự thù ghét và tức giận, bạn chỉ 
làm cho tình thế rắc rối thêm. Trừ phi tâm bạn được bình 
an, nếu không bạn không thể có thiện ý đối với hạng người 
như thé được. Vì vậy, hành thién để phát triển sự bình an 
trong bạn, và bạn có thể giải quyết được vấn đề. 

Có ích gì đi tìm sự bình an bên trong khi thế giới không 
bình an? 


Thế giới chỉ bình an khi con người bình an và hạnh 
phúc. Sự thay đổi phải bắt đầu từ mỗi cá nhân. Nếu rừng 
cây bị héo úa và bạn muốn làm chúng tươi tốt trở lại, bạn 
phải tưới từng cây trong khu rừng đó. Nếu bạn muốn thế 
giới bình an, bạn phải học cách làm cho chính bạn được 
bình an. Chỉ khi đó bạn mới có thể mang lại sự bình an 
cho thế giới. 

Tôi có thể hiểu việc thiền sẽ giúp cho những người 
không thích ứng được vói hoàn cảnh, những người khổ sé, 
nhưng đối với những người đã hài lòng với cuộc đời, đã có 
hạnh phúc rồi thì sao? 

Người nào hài lòng với những khoái lạc nông cạn của 
cuộc đời thì người đó không biết về những bất ổn tiềm ẩn 
trong tâm. Người đó sống dưới cái ảo tưởng mình là một 
người hạnh phúc, nhưng sự vui sướng không bền vững và 
những căng thẳng trong vô thức ngày càng gia tăng, và 
không sớm thì muộn cũng xuất hiện ở tầng lớp ý thức của 
tâm. Khi chúng xuất hiện, người được goi là hạnh phúc đó 


49 


ghe thudt sống 


sẽ trở nên khổ sở. Vậy tai sao không bắt đầu ngay từ ngay 
bây giờ và ngay tại đây để làm thay đổi tình trạng ấy. 


Thay dạy Mahayana (Đại thừa) hay Hinayana (Tiểu 
thừa)? 


Không thừa nào cả. Chữ “thừa” (yana) có nghĩa là cỗ 
xe đưa bạn đến đích, nhưng ngày nay nó đã bị hiểu lầm 
thành ý nghĩa tông phái. Đức Phật không bao giờ dạy cái 
gì có tính tông phái. Ngài dạy Dhamma và Dhamma thì 
phổ quát. Tính chất phổ quát này đã hấp dẫn tôi tới với 
giáo lý của Đức Phật, và đã giúp tôi. Và do vậy tôi hiến 
dâng Dhamma phổ quát này cho mọi người với tất cả lòng 
từ ái của tôi. Đối với tôi, Dhamma không phải là Mahayana 
hay Himmayana hay bất cú tông phái nào. 


50 


ĐỨC PHẬT VÀ NHÀ KHOA HỌC 


Thực tế vật lý thay đổi không ngừng từng giây từng 
phút. Đây là điều mà Đức Phật đã thực chứng được khi 
ngài tự quan sát bản thân. Với một định lực thâm sâu, 
Ngài thâm nhập vào bản chất của mình và thấy rằng thân 
được cấu tạo bởi những vi tử luôn luôn sinh và diệt. Ngài 
nói, chỉ trong một cái búng tay, hay một nháy mắt, những 
vi tử này đã sinh diệt hàng tỷ lần. 

Bất cứ người nào quan sát thực tế bề ngoài của thân 
thể có vẻ chắc đặc và trường cửu đều nghĩ rằng điều đó 
không thể tin được. Tôi thường cho rằng từ ngữ “hàng tỷ 
lần” chỉ là một lối diễn tả đặc biệt chứ không dùng để chỉ 
nghĩa thật của nó; nhưng khoa học hiện đại đã xác nhận 
điều này. 

Vài năm trước đây, một nhà khoa học Hoa Ky đã được 
giải thưởng Nobel về vật lý. Từ lâu ông đã nghiên cứu và 
làm thí nghiệm về những vi tử, đơn vị cua vũ trụ vật lý. 
Được biết rằng những vi tử này liên tục sinh và diệt rất 
nhanh. Nhà khoa học này quyết định chế tạo một dụng cụ 
để có thể đếm số lần các vi tử sinh và diệt trong một giây 
đồng hồ. Ông rất có lý khi gọi dụng cụ này là “phòng bọt 
bóng” và ông tìm ra rằng các vi tử sinh và diệt 10 lũy thừa 
22 lần trong một giây. 


Sự thật mà nhà khoa học này khám phá ra cũng giống 
như những gì Đức Phật đã thấy, nhưng sự khác biệt giữa 
hai người thật bao la! Một đệ tử người Mỹ đã theo tôi học 
thién ở An Độ trỏ về nước và đến thăm nhà khoa học này. 
Anh ấy kể với tôi rằng mặc dầu nhà khoa học này đã khám 
phá ra thực tế như vậy, ông vẫn chỉ là một người bình 
thường với tất cả những đau khổ mà người bình thường có. 
Ông chưa thoát khỏi đau khổ. 


51 


ghe thudt sống 


Không, nhà khoa học này chưa trở thành một người 
giác ngộ, chưa thoát khỏi đau khổ vì ông đã không trực 
tiếp thể nghiệm được sự thật. Những gì ông học hỏi được 
chỉ là sự hiểu biết tri thức. Ông tin vào sự thật này vì ông 
tin tưởng vào dụng cụ mà ông đã phát minh ra, nhưng ông 
đã không tự mình trải nghiệm. 


Tôi chẳng có gì chống đối nhà khoa học này cũng như 
nền khoa học hiện đại. Tuy nhiên, ta không nên chỉ là 
nhà khoa học của thế giới bên ngoài. Cũng như Đức Phật, 
chúng ta cũng nên là nhà khoa học của thế giới bên trong 
để có thể trực tiếp thể nghiệm sự thật. Sự chứng nghiệm 
sự thật của cá nhân sẽ tự động thay đổi tập quán của tâm, 
do đó ta bắt đầu sống theo sự thật. Mỗi hành động đều 
hướng về lợi ích cho chính mình và cho người khác. Nếu 
kinh nghiệm nội tại này bị thiếu sót, khoa học có thể bị sử 
dụng sai lầm đưa tới sự hủy diệt. Nhưng nếu chúng ta trỏ 
thành những nhà khoa học của thực tế bên trong, chúng ta 
sẽ sử dụng khoa học một cách đúng đắn để tạo dựng hạnh 
phúc cho mọi người. 


52 


Chudng 3. Nguyên nhân trực tiên 


( g hế giới thật sự không giống thế giới thần tiên 

trong đó mọi người sống sung sướng đời đời. 

Chúng ta không thể tránh được sự thật: cuộc đời là không 

hoàn hảo, không trọn vẹn, không mãn nguyện - sự thật là 
khổ hiện hữu. 

Biết được thực tế này, điều quan trọng chúng ta cần 
phải làm là tìm hiểu xem khổ đau có nguyên nhân không? 
Nếu có, ta có thể loại bỏ nguyên nhân để hết khổ không? 
Nếu nguyên nhân này chỉ là ngẫu nhiên mà có, và chúng 
ta không kiểm soát hay ảnh hưởng gì được, thì chúng ta 
đành bó tay và bỏ ý định tìm đường thoát khổ. Hoặc giả, 
nếu chúng ta khổ vì sự quyết định độc tài và khó hiểu của 
một đấng toàn năng, thì chúng ta phải tìm cách nào làm 
vui lòng ngài để ngài không làm khổ chúng ta nữa. 


Đức Phật đã hiểu rõ sự đau khổ của chúng ta không 
phải là sản phẩm của ngẫu nhiên. Mọi đau khổ đều có 
nguyên nhân, và mỗi hiện tượng cũng đều có nguyên 
nhân. Luật nhân quả - kamma - phổ quát và là căn bản 
cho kiếp người. Những nguyên nhân gây khổ cũng không 
ngoài vòng kiểm soát của chúng ta. 


Kamma (nghiệp) 


Chữ kamma (nghiệp) (chữ Sanskrit là karma) thông 
thường được hiểu là số mệnh. Tiếc thay, cách hiểu này lại 
trái ngược han với ý nghĩa Đức Phật muốn nói. Số mệnh là 
một cái gì ngoài vòng kiểm soát của chúng ta, là mệnh trời, 
là một cái gì đã được sắp đặt trước cho chúng ta. Kamma 
theo nghĩa đen là “hành động”. Hành động của chúng ta là 


53 


ghe thudt sống 


nguyên nhân gây nên những gi mà ta phải gánh chịu. “Tất 
cả mọi chúng sanh đều là chủ hành động của mình, thừa 
hưởng hậu quả của chúng, bị ràng buộc vào chúng. Những 
hành động của họ là nơi nương nau của họ. Cuộc đời của 
họ sẽ thấp kém hay cao thượng tùy thuộc vào hành động 
của họ.” 


Tất cả mọi sự mà chúng ta gặp trên đời đều là kết quả 
hành động của chính mình. Vì vậy, chúng ta có thể làm 
chủ số mệnh của mình bằng cách làm chủ hành động của 
mình. Mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm về 
hành động đã tạo nên khổ đau cho mình. Mỗi người chúng 
ta đều có phương tiện chấm dứt đau khổ bằng hành động 
của chính ta. Đức Phật nói: 


Quý vị làm chủ chính mình, 
quý vị tạo ra tương lai của mình.? 


Như vậy, mỗi chúng ta giống như một người bị bịt mắt, 
chưa bao giờ học lái xe mà lại ngồi sau tay lái của một 
chiếc xe đang chạy nhanh trên xa lộ đông đảo. Người đó 
khó có thể đến đích mà không bị tai nạn. Người đó có thể 
nghĩ là mình đang lái xe, nhưng sự thật thì chiếc xe đang 
lái người đó. Nếu muốn tránh tai nạn, chứ đừng nói tới 
chuyện đến đích, người đó phải tháo miếng vải che mắt 
đi, học cách sử dụng xe và lái xe ra khỏi nguy hiểm càng 
sớm càng tốt. Tương tự như vậy, chúng ta phải ý thức được 
những gì ta làm, và học cách hành động để có thể dẫn dắt 
ta tới nơi mà ta muốn đến. 


Ba loại hành động 
Có ba loại hành động: việc làm, lời nói và ý nghĩ. 
Thường thường, ta cho hành động bằng việc làm là quan 


1 M.135, Cula Kamma Vihanga Sutta. 
? Dhammapada, XXV.21 (380). 


54 


Chuong 3. Wguyéa nhân true tiếp 


trọng nhất, rồi mới tới lời nói, và sau cùng là ý nghĩ. Đánh 
một người đối với chúng ta nặng hơn là mắng chửi, và cả 
hai nặng hơn là có ý xấu với người đó. Dĩ nhiên đây là quan 
niệm về luật pháp do con người ở mỗi đất nước đặt ra. 
Nhưng theo Dhamma, luật tự nhiên, thì hành động bằng ý 
nghĩ quan trọng nhất. Hành động bằng việc làm và lời nói 
sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn, tùy thuộc vào ý 
định khi hành động được thực hiện. 


Một y sĩ giải phẫu dùng dao để thực hiện một cuộc 
giải phẫu cứu mạng khẩn cấp, nhưng thất bại và bệnh 
nhân chết; một kẻ sát nhân dùng dao đâm chết nạn nhân. 
Việc làm của hai người đều giống nhau, nhưng đứng trên 
phương diện tỉnh thần thì chúng cách xa nhau một trời 
một vực. Vi y sĩ hành động vi lòng từ bi, kẻ sát nhân hành 
động vì oán ghét. Kết quả của mỗi hành động sẽ hoàn toàn 
khác, tùy thuộc vào tâm ý. 


Cũng vậy, trong trường hợp của lời nói, ý định khi nói là 
quan trọng nhất. Một người cãi nhau với bạn đồng nghiệp, 
mắng nhiếc bạn là thằng khùng. Người đó nói vậy vì giận 
dữ. Cũng người đó khi thấy đứa con chơi trong bùn thì âu 
yếm gọi nó là thằng khùng. Ông ta nói vậy vì lòng thương 
yêu. Trong hai trường hợp, cùng một tiếng được nói ra, 
nhưng diễn tả hai trạng thái đối nghịch của tâm. Ý định 
của lời nói là yếu tố quyết định kết quả. 

Lời nói và việc làm hoặc ảnh hưởng của chúng với bên 
ngoài chỉ là kết quả của tâm ý. Chúng được xét xử đúng 
đắn tùy theo tính chất của ý định khi chúng xảy ra. Chính 
hành động của tâm ý mới là kamma (nghiệp) thật sự, sẽ 
tạo ra quả trong tương lai. Hiểu rõ sự thật này, Đức Phật 
tuyên bố: 


Tam di trước mọi hiện tượng, 
tâm quan trọng nhất, mọi điều đều do tâm tạo. 


55 


ghe thuåât sống 


Nói hay làm với môt tâm bất tịnh 
thì đau khổ sẽ theo sau, 

như bánh xe theo sau con bò kéo xe. 
Nói hay làm với tâm thanh tịnh, 
hạnh phúc sẽ theo sau 

như bóng với hinh.' 


Nguyên nhân của khổ 


Hành động nào của tâm quyết định vận mạng của 
chúng ta? Nếu tâm chỉ gồm có thức, nhận định, cảm giác, 
phản ứng thì cái nào gây ra khổ? Tất cả đều tham dự trong 
tiến trình tạo ra khổ. Tuy nhiên, ba bước đầu chỉ là thụ 
động. Thức chỉ thâu nhận những dữ kiện sống của kinh 
nghiệm, nhận định xếp loại các dữ kiện, cảm giác báo hiệu 
sự xảy ra của hai bước trên. Công việc của ba phần này 
chỉ là tiêu hóa những tin tức đã thâu lượm vào. Nhưng khi 
tâm bắt đầu phản ứng, thì thụ động nhường bước cho sự 
hấp dẫn hay ghét bỏ, thích hay không thích. Phản ứng này 
khởi động một chuỗi biến cố mới. Đứng đầu là phản ứng. 
Vì vậy Đức Phật đã nói: 

Bất cứ khi nào khổ nảy sinh 

đều do nguyên nhân là phản ứng 

Nếu mọi phản ứng chấm dứt 

thì không còn khổ nữa? 


Kamma thực thụ, nguyên nhân đích thực của khổ là 
phản ứng của tâm. Một phản ứng thoáng qua của thích 
thú hay ghét bỏ có thể không mạnh, và không tạo nên 
nhiều kết quả, nhưng nó có thể có một hậu quả tích tụ. 
Phản ứng được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ gia tăng cường 


1 Ibid, 1.1&2 


? Sutta Nipana, III.12, Dvayatanupassana Sutta 


56 


Chuong 3. ()(guuyên nhân true tiếp 


độ, và phát triển thành thèm muốn hay chan ghét. Day là 
điều mà Đức Phật, trong bài giảng đầu tiên, gọi là tanha, 
có nghĩa là thèm khát: thói quen ao ước vô tận những gì 
không có, và bất mãn cùng cực với những gì đang có.! Sự 
ao ước và bất mãn càng mạnh bao nhiêu, thì ảnh hưởng 
của chúng vào ý nghĩ, lời nói, và việc làm càng sâu xa bấy 
nhiêu, và chúng càng gây ra nhiều đau khổ hơn. 

Đức Phật nói, một vài phản ứng giống như những 
đường vẽ trên mặt nước: ngay sau khi được vẽ ra, chúng 
liền bị xóa đi. Có những phản ứng khác giống như những 
lằn vạch trên bãi cát ở bờ biển: nếu chúng được vạch vào 
buổi sáng thì buổi chiều sẽ bị xóa đi bởi gió và nước thủy 
triều. Có những phản ứng giống như những vết khắc trên 
đá bằng dùi đục và búa. Chúng cũng bị xóa đi khi phiến đá 
bị xói mòn, nhưng phải mất nhiều năm tháng.? 


Trong đời, mỗi ngày tâm ta không ngừng tạo ra phản 
ứng, nhưng đến cuối ngày nếu chúng ta cố nhớ lại, thì 
chúng ta chỉ có thể nhớ lại một hay hai phản ứng có ấn 
tượng sâu đậm trong tâm kham. Rồi đến cuối thang chúng 
ta cố nhớ lại, chúng ta cũng chỉ nhớ được một hay hai phản 
ứng có ấn tượng sâu đậm nhất của tháng đó. Rồi đến cuối 
năm, chúng ta chỉ có thể nhớ lại một hay hai phản ứng gây 
ra những ấn tượng sâu đậm nhất của năm đó. Những phản 
ứng sâu đậm này rất nguy hiểm, và chúng đưa tới sự đau 
khổ triển miên. 

Bước đầu tiên để thoát khỏi khổ đau là chấp nhận thực 
tế của khổ, không phải như một quan niệm triết học hay 
một đức tin, mà như là một thực tế hiện hữu, có ảnh hưởng 
đến mỗi chúng ta trong đời sống. Với sự chấp nhận và hiểu 


1 S.LVI (XII). ii 1, Dhamma-Cakkappavattana Sutta. 
?_A.III.xiii.130, Lekha Sutta 


57 


ghe thudt sống 


rõ khổ là gì và tại sao chúng ta khổ, chúng ta có thể chấm 
dứt bị lôi kéo và bắt đầu chủ động. Bằng cách học để trực 
tiếp hiểu rõ bản tính của mình, chúng ta có thể cất bước 
trên con đường thoát khổ. 


VAN ĐÁP 
Câu hỏi: Đau khổ phải chăng là một phần đương nhiên 
của đời sống? Tại sao chúng ta phải tìm cách thoát khổ? 


Thiền su S. N. Goenka: Chúng ta quá quen thuộc với 
khổ đau nên việc thoát khổ có vẻ như không bình thường. 
Nhưng khi ban đã kinh nghiệm được chân hạnh phúc của 
tâm tịch tịnh thì bạn sẽ biết đó là trạng thái tự nhiên của 
tâm. 


Trải nghiệm đau khổ có làm cho con người cao thượng 
hơn và cá tính vững mạnh lên không? 


Đúng vậy. Thật ra kỹ thuật này cố ý dùng sự đau 
khổ làm phương tiện để giúp cho con người trở thành cao 
thượng. Nhưng nó chỉ hữu hiệu khi bạn học quan sát đau 
khổ một cách khách quan. Nếu bị ràng buộc vào sự đau 
khổ thì kinh nghiệm đó không làm bạn cao thượng; bạn sẽ 
mãi mãi đau khổ. 

Làm chủ những hành vi của mình có phải là một hình 
thức dồn nén không? 

Không. Bạn chỉ quan sát một cách khách quan những 
gì xảy ra. Nếu ai tức giận và cố nuốt giận, giấu đi sự tức 
giận của mình thì đó là sự dồn nén. Nhưng bằng cách quan 
sát cơn giận, bạn sẽ thấy nó tự động tan đi. Bạn sẽ thoát 
khỏi sự giận dữ, bạn học cách quan sát nó một cách khách 
quan. 


Nếu chúng ta cứ lo quan sát bản thân, làm sao chúng 


58 


Chuong 3. ()(guuyên nhân true tiếp 


ta sống tự nhiên được? Chúng ta sé bận rộn quan sát mình 
đến nỗi chúng ta không thể hành động tự do và tự nhiên. 


Đó không phải là những điều bạn thâu lượm được sau 
khi học khóa thiền này. Ỏ đây bạn học cách luyện tập tâm 
để giúp bạn có khả năng quan sát chính mình trong cuộc 
sống hằng ngày mỗi khi bạn thấy cần phải quan sát. Không 
phải là bạn cứ nhắm mắt suốt ngày, suốt đời để tập luyện. 
Cũng như thể dục giúp bạn có sức khỏe trong cuộc sống 
hằng ngày, thì sự tập luyện tinh thần cũng làm bạn mạnh 
thêm. Cái mà bạn gọi là “hành động tự do, tự nhiên”, thật 
sự chỉ là phản ứng mù quáng, luôn luôn có hại. Bằng cách 
học tự quan sát, bạn sẽ thấy rằng mỗi khi khó khăn xảy 
đến trong đời, bạn có thể giữ cho tâm được quân bình. Với 
sự quân bình đó, bạn có thể tự do lựa chọn cách hành động. 
Hành động của bạn sẽ là hành động đúng đắn, luôn luôn 
tích cực, có lợi cho mình và cho người khác. 

Có thể nào có chuyện xảy ra một cách ngẫu nhiên 
không duyên cớ? 

Không có gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Chuyện 
đó không thể có được. Đôi khi giác quan của ta bị giới hạn, 
và trí thông minh của ta không thể thấy rõ ràng, nhưng 
như vậy không có nghĩa là không có duyên cớ. 

Có phải thiền sư nói tất cả mọi việc trên đời đều do tiền 
định? 

Chắc chắn những hành động trong quá khứ của chúng 
ta sẽ gây ra hậu quả, tốt hay xấu. Chúng quyết định cuộc 
đời của chúng ta. Nhưng như vậy không có nghĩa là những 
gì xảy ra cho chúng ta là tiền định, chỉ định bởi những 
hành động trong quá khứ, và không gì khác có thể xảy ra. 
Không phải vậy. Hành động trong quá khứ ảnh hưởng đến 
dòng đời của chúng ta, đưa đến cuộc đời thoải mái hay khó 
chịu. Nhưng những hành động hiện tại cũng quan trọng 


59 


ghe thudt sống 


không kém. Tự nhiên đã cho chúng ta khả năng làm chủ 
hành động hiện tại của mình. Với sự làm chủ đó, ta có thể 
thay đổi tương lai của mình. 


Nhưng chắc chắn hành động của người khác cũng ảnh 
hưởng đến chúng ta? 


Lẽ dĩ nhiên. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi những người 
chung quanh và môi trường quanh ta, và ngược lại, chúng 
ta cũng ảnh hưởng đến họ. Thí dụ như nếu đa số người 
thích bạo động thì chiến tranh và tàn phá sẽ xảy ra, gây 
đau khổ cho nhiều người. Nhưng nếu mọi người thanh lọc 
tâm, thì bạo lực sẽ không xảy ra. Cội nguồn của vấn đề 
nằm trong tâm của mỗi cá nhân, vì xã hội là tổng hợp của 
nhiều cá nhân. Nếu mỗi người tự thay đổi thì xã hội sẽ 
thay đối, chiến tranh và tàn phá sé ít khi xảy ra. 


Lam sao chúng ta có thể giúp đố lẫn nhau khi moi 
người đều phải đối diện với hậu quả những hành động của 
chính họ? 

Ý nghĩ của ta có ảnh hưởng đến người khác. Nếu chúng 
ta chỉ có những ý nghĩ tiêu cực trong tâm, sự tiêu cực 
đó sẽ có ảnh hưởng tai hại đến những người tiếp xúc với 
chúng ta. Nếu tâm ta tràn đầy ý nghĩ tích cực, và thiện chí 
với người khác, thì nó sẽ có ảnh hưởng tốt đối với những 
người chung quanh. Bạn không thể điều khiển hành động, 
kamma (nghiệp) của người khác, nhưng bạn có thể làm 
chủ chính bạn để có một ảnh hưởng tích cực đến những 
người chung quanh. 

Có phải giàu có là có nghiệp tốt không? Và nếu vậy thì 
những người ở phương Tây có nghiệp tốt và những người ở 
đệ tam quốc gia có nghiệp xấu sao? 


Giàu có tự nó không phải là một kamma tốt. Nếu bạn 
giàu có mà đau khổ, thì sự giàu có liệu có ích gì? Vừa giàu 


60 


Chuong 3. ()(guuyên nhân true tiếp 


vừa có hạnh phúc, hạnh phúc thực su - đó là kamma tốt. 
Điều quan trọng là bạn có hạnh phúc dù giàu hay nghèo. 


Không bao giờ có phản ứng có là bất thường không? 


Có vẻ như vậy nếu bạn chỉ kinh nghiệm theo thói quen 
sai lầm của tâm bất tịnh. Nhưng đó là sự tự nhiên đối với 
một tâm thanh tịnh, không ràng buộc, đầy từ ái, lòng trắc 
an, thiện chí, hoan hi và bình tâm. Hãy học cách để trải 
nghiệm điều đó. 

Làm sao sống ở đời mà không phản ứng? 


Thay vì phản ứng, bạn học hành động, hành động với 
một tâm quân bình. Người hành thiền Vipassana không 
trở nên thụ động như cây cỏ. Họ học cách hành động tích 
cực. Nếu bạn có thể thay đổi cách sống bằng phản ứng 
sang hành động, thì bạn đã đạt được một điều rất quý giá. 
Bạn có thể thay đổi sự kiện đó được bằng cách thực hành 
Vipassana. 


NHÂN QUÁ 


Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Hành động như thế nào 
thì kết quả sẽ như vậy. Trên cùng một mảnh đất, người 
nông phu trồng hai giống cây: một là cây mía, một là cây 
neem, một loại cây ở vùng nhiệt đới có vị rất đắng. Hai 
giống cây được trồng trên cùng một loại đất, được tưới nước, 
được hưởng ánh sáng mặt trời và không khí như nhau. Hai 
loại cây bắt đầu lớn lên. Và kết quả ra sao với cây neem? 
Nó có vị đắng từ gốc đến ngọn, trong khi cây mía thì ngọt. 
Tại sao thiên nhiên, hay nếu bạn muốn gọi là Thượng Đế, 
lại quá ác với cây này và quá tốt với cây kia? 


61 


ghe thudt sống 


Không, không, thiên nhiên không tốt mà cũng chẳng 
ác, chỉ hành xử theo những định luật cố định mà thôi. 
Thiên nhiên chỉ giúp cho tính chất của giống cây được bộc 
lộ. Tất cả chất dinh dưỡng chỉ để giúp cho phẩm chất tiém 
ân được biểu lộ, nhân biểu lộ. Nhân trong cây mía có tính 
chất ngọt, thì cây mía cũng sẽ ngọt. Nhân trong cây neem 
có tính chất đắng thì cây neem cũng sẽ đắng. 


Nhân nào quả nấy 


Người nông phu di tới cây neem, vai ba lần, đi vòng 
quanh cây 108 lần, dâng hương, nến, hoa quả, rồi cầu xin: 
“Hdi thần cây neem, xin ngài ban cho tôi quả xoài ngọt, tôi 
muốn có xoài ngọt.” Đáng thương cho vị thần cây neem, 
ông không thể cho vì ông không có quyền năng để làm vậy. 
Nếu ai muốn có xoài ngọt thì người ấy phải gieo hạt xoài, 
như vậy dé phải khóc lóc và cầu xin. Quả mà người đó hái 
sẽ là quả xoài ngọt: vì nhân nào thì quả nấy. 

Cái khó khăn, vô minh của chúng ta là ta đã vô ý thức 
trong khi gieo hạt. Chúng ta tiếp tục gieo hạt giống cây 
neem, nhưng đến ngày hái quả, chúng ta đột nhiên tỉnh 
thức và muốn có xoài ngọt. Chúng ta tiếp tục khóc lóc và 
cầu xin, hy vọng được xoài. Như vậy đâu có được. 


1 Căn cứ trên A.I.xvii, Eka Dhamma Pali (2). 


62 


Chuong 4. Can nguyên của van dé 


Cf): Phật nói: Sự thật của khổ phải được nghiên 
cứu đến tận cùng.! Vào đêm thành đạo, ngài 


đã ngồi xuống với một quyết tâm chỉ đứng lên sau khi đã 
hiểu được nguồn gốc của khổ và phương thức diệt khổ. 


Định nghĩa khổ 


Ngài thấy rõ ràng khổ hiện hữu. Đây là một sự kiện 
không thể tránh được, dù nó đáng ghét đến mấy đi nữa. 
Khổ bắt đầu ngay từ lúc mới chào đời. Chúng ta không có 
một ký ức nào về sự sống lúc còn trong bụng mẹ, nhưng 
theo kinh nghiệm thông thường thì chúng ta đều khóc khi 
mới lọt lòng mẹ. Sinh ra đời là một nỗi khổ lón. 


Đã sinh ra đời, chúng ta bắt buộc phải bị khổ đau vì 
bệnh tật và già nua. Tuy nhiên, dù chúng ta có ốm đau 
trầm trọng, hay có tàn tạ, già yếu đến đâu, không ai muốn 
chết cả, vì chết là một sự khổ đau vô cùng. 

Mọi sinh vật đều phải đối diện với tất cả những nỗi khổ 
này. Và trong suốt cuộc đời, ta còn phải gặp những loại 
khổ khác, những đau đớn về thể xác và tinh thần. Chúng 
ta gặp những điều khó chịu, và phải xa cách những điều 
dễ chịu. Chúng ta không được những gì ta muốn mà phải 
nhận lãnh những gì ta không muốn. Tất cả những trường 
hợp này đều là đau khổ. 


Những thí dụ trên về sự đau khổ rất rõ ràng đối với 
những ai chịu suy nghĩ kỹ về nó. Nhưng vị Bồ Tát sắp 
thành Phật này không hài lòng với sự giải thích hạn hẹp 


1 S.LVI (XII). ii.1, Dhamma-Cakkappavattana Sutta. 


63 


ghe thuåât sống 


của tri thức. Ngài tiếp tục tìm tòi bên trong bản thân để 
chứng nghiệm bản tính thực sự của khổ. Và Ngài tìm ra 
rang “rang buộc vào năm tập hợp là kho”.' Ỏ một mức độ 
thâm sâu, khổ vì mỗi chúng ta bị ràng buộc quá nhiều vào 
cái thân này, cái tâm này với thức, nhận định, cảm giác, 
hành động. Ta bâm víu vào con người của mình - tâm và 
thân - trong khi thật ra nó chỉ là những tiến trình thay 
đổi. Sự bám chấp vào một cái ngã không thật, vào một điều 
gì đó trên thực tế luôn luôn thay đổi, đó là khổ. 


Bám chấp 


Có nhiều loại bám chấp. Trước hết là bám chấp vào thói 
quen tìm kiếm những khoái cảm. Một người nghiện dùng 
thuốc vì muốn hưởng thụ những khoái cảm do thuốc tạo 
ra, dù biết dùng thuốc sẽ trở nên càng ngày càng nghiện 
thêm. Cũng vậy, chúng ta nghiện sự thèm muốn. Ngay 
khi một thèm muốn vừa được thỏa mãn, chúng ta lại có 
một thèm muốn khác. Đối tượng thèm muốn chỉ là thứ 
yếu, thực tế là chúng ta đang tìm cách duy trì trạng thái 
thèm muốn liên tục, bởi vì chính sự thèm muốn này tạo 
cho ta một cảm giác khoái thích mà ta muốn kéo dài mãi 
mãi. Thèm muốn trở thành một tập quán, một bệnh ghiền 
mà chúng ta không thể nào bỏ được. Và cũng như một 
người nghiện dần dần quen lờn với thuốc và đòi hỏi một 
liều mạnh hơn để thỏa mãn cơn nghiện, sự thèm muốn của 
ta càng trở nên mãnh liệt hơn nếu ta cứ tiếp tục thỏa mãn 
nó. Cứ như vậy, chúng ta không bao giờ hết thèm muốn. 
Và khi còn thèm muốn, ta chang bao giờ được hạnh phúc. 


Một sự bám chấp lớn nữa là cái “tôi”, bản ngã, cái hình 
ảnh của chúng ta có về chính mình. Đối với mỗi người 
>99 


chúng ta, cái “tôi” quan trọng nhất trên đời. Chúng ta 


1 Ibid. 


64 


Churccug 4. Can nguyên cua oấn dé 


hành xử giống như một cục nam châm đặt giữa những 
vụn sắt bao quanh: nó tự động thu hút sắp xếp các vụn sắt 
[trong từ trường của nó] theo một khuôn mẫu nhất định 
mà điểm trung tâm là chính nó. Và hầu như không hề tự 
xét lại mình, chúng ta đều hành động theo bản năng, cố 
gắng sắp đặt thế giới này theo ý thích của mình, thu hút 
những gì mình thích và xua đuổi những gì làm mình khó 
chịu. Nhung không ai trong chúng ta là riêng lẻ giữa thé 
giới. Cái “tôi” này bắt buộc phải xung đột với cái “tôi” khác. 
Những khuôn mẫu ta tạo muốn tạo ra bị quấy nhiễu bởi 
“từ trường” của những “thỏi nam châm” khác, và chính ta 
cũng trở thành đối tượng của những lực hút hay đẩy. Kết 
quả chỉ có thể là khổ đau và bất hạnh. 

Chúng ta không chỉ giới hạn sự bám chấp vào cái “tôi”, 
mà còn mở rộng ra tới cái “của tôi”, bất cứ cái gì thuộc về 
tôi. Chúng ta phát triển sự bám chấp mạnh mẽ vào những 
cái ta có, vì chúng liên quan đến chúng ta, chúng đánh 
bóng hình ảnh cái tôi” lên. Sự bám chấp này sẽ chẳng 
thành vấn đề nếu những cái gọi là “của tôi” bất diệt, và cái 
“tôi” ton tại để hưởng chúng đời đời. Nhưng sự thật thì sớm 
hay muộn cái “tôi” cũng bi tách rời khỏi cai “của tôi”. Thời 
điểm phân ly chắc chắn sẽ tới. Và khi nó tới, càng bám 
chấp vào cái “của tôi” bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. 

Và sự bám chấp còn nói rộng hơn tới cả quan điểm và 
lòng tin. Không cần biết nội dung các quan điểm đó là gì, 
đúng hay sai, nếu chúng ta bám chấp thì chắc chan chúng 
ta khổ. Mỗi chúng ta đều quả quyết quan điểm và truyền 
thống của mình là tốt nhất và cảm thấy bực bội khi nghe 
người khác chỉ trích. Khi chúng ta giải thích quan điểm 
của mình và không được người khác chấp nhận, chúng ta 
cũng bực tức. Chúng ta không biết rằng mỗi người đều có 
niềm tin riêng. Tranh cãi quan điểm nào đúng là vô ích. 
Nếu gạt sang bên những thiên kiến và nhìn vào thực tế thì 


65 


ghe thudt sống 


có ích hơn. Nhưng su bám chấp vào quan điểm đã ngăn 
cản không cho ta làm điều đó, nên ta vẫn tiếp tục khổ đau. 


Cuối cùng là sự bám chấp vào tôn giáo và nghi thức. 
Chúng ta có khuynh hướng nhấn mạnh vào những nghi 
thức bề ngoài hơn là ý nghĩa bên trong, và cho rằng những 
người nào không thực hành những nghi thức đó không phải 
là người ngoan đạo. Chúng ta quên rằng, không có tỉnh túy 
thì hình thức bên ngoài chỉ là cái vỏ rỗng. Tung kinh hay 
hành lễ đều không có giá trị gì nếu tâm còn đầy tức giận, 
đam mê, ác ý. Muốn thật sự là người mộ đạo, chúng ta 
phải phát triển thái độ tôn giáo: tâm thanh tịnh, lòng từ ái 
và trắc ẩn đối với tất cả. Nhưng vì chúng ta bị ràng buộc 
vào hình thức bề ngoài của tôn giáo nên chúng ta đặt nặng 
hình thức hơn tinh thần. Chúng ta đã bỏ sót cái tinh túy 
của tôn giáo và vì vậy chúng ta tiếp tục chịu khổ. 


Tất cả khổ đau của chúng ta, dù là gì đi nữa, đều liên 
quan đến một trong những sự bám chấp này. Bám chấp và 
khổ đau luôn đi đôi với nhau. 


Duyên khởi: Chuỗi nhân qua sinh ra khổ dau 


Nguyên nhân của sự bám chấp là gì? Sự bám chấp phát 
sinh như thế nào? Tự phân tích bản tánh của mình, vị Bồ 
Tát sắp thành Phật thấy rằng sự bám chấp phát triển vì 
phản ứng tinh thần ưa thích hay chán ghét xảy ra liên tục. 
Phản ứng chớp nhoáng và vô tình của tâm được lặp đi lặp 
lại và gia tăng cường độ trong từng giây phút, làm sự lôi 
cuốn và xô đẩy mọi sự bám chấp của chúng ta càng trở nên 
mãnh liệt. Sự bám chấp chỉ là dạng phát triển của phản 
ứng chớp nhoáng. Đó là nguyên nhân trực tiếp của khổ. 


Cái gì tạo nên yêu và ghét? Nhìn vào sâu hơn, Ngài 


66 


Chiurccug 4. Can nguyên cua oấn dé 


thấy yêu và ghét phat sinh vi cảm giác. Chúng ta cam 
nhận một cảm giác dễ chịu và bắt đầu thích nó; hay chúng 
ta cảm nhận một cảm giác khó chịu và bắt đầu ghét nó. 


Tại sao có những cảm giác này? Cái gì tạo ra chúng? 
Quan sát nội tâm sâu xa hơn, Ngài thấy rằng chúng phát 
sinh vì sự xúc chạm: mắt tiếp xúc với cảnh, tai tiếp xúc với 
âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với sự xúc chạm, 
tâm với ý nghĩ, xúc cảm, ý tưởng, tưởng tượng hay ký ức. 
Qua năm giác quan và tâm chúng ta trải nghiệm thế giới. 
Bất cứ lúc nào một sự vật hay hiện tượng tiếp xúc với một 
trong sáu giác quan này, một cảm giác phát sinh, hoặc dễ 
chịu hoặc khó chịu. 


Nhưng tại sao sự xúc chạm lại xảy ra? Ngài thấy rằng 
vì có sự hiện diện của sáu giác quan - năm giác quan và 
tâm ý - xúc chạm bắt buộc phải xảy ra. Thế giới day day 
hiện tượng không thể kể hết: cảnh sắc, âm thanh, mùi 
hương, vị nếm, xúc cảm, những ý nghĩ và cảm xúc. Chừng 
nào sáu giác quan của chúng ta còn hoạt động bình thường 
thì sự tiếp xúc còn xảy ra. 


Tại sao lại có sáu giác quan? Vì chúng là khía cạnh 
trọng yếu trong dòng luân lưu của tinh thần và vật chất. 
Nhưng tại sao lại có dòng luân lưu của tỉnh thần và vật 
chất này? Cái gì đã sinh ra nó? Ngài hiểu rằng tiến trình 
khởi sinh là vì thức, sự nhận thức đã chia tách thế giới 
thành “người quan sát” và “đối tượng quan sát”, chủ thể 
và đối tượng, “tôi” và “người khác”. Từ sự phân biệt chia 
tách này khởi sinh một thực thể, bắt đầu có “sinh ra”. Mỗi 
một khoảnh khắc thức lại nảy sinh với một hình thức tỉnh 
thần và vật chất cụ thể. Trong khoảnh khắc kế tiếp, thức 
lại có một hình thức hơi khác hơn. Cứ như vậy trong suốt 
một kiếp người, thức luân lưu và biến đổi. Cuối cùng là 
cái chết, nhưng thức không dừng lại ở đây: không có một 


67 


ghe thudt sống 


khoảng dừng nào, ngay trong khoảnh khắc kế tiếp, thức 
nhận lấy một dạng thức mới. Từ kiếp này sang kiếp khác, 
đời sống này sang đời sống tiếp theo, dòng chảy tâm thức 
luân lưu không ngừng nghỉ. 


Vậy cái gì đã tạo ra dòng luân lưu của tâm thức? Ngài 
thấy thức sinh ra do phản ứng. Tâm thường xuyên phản 
ứng, và mỗi phản ứng lại thúc đẩy dòng luân lưu của thức 
tiếp tục vào giây phút kế tiếp. Phản ứng càng mạnh thì sự 
thúc đẩy càng lón. Phan ứng nhẹ của một giây phút chỉ 
duy trì dòng luân lưu của thức ở giây phút đó. Nhưng nếu 
phản ứng nhất thời thích hay không thích đó được tăng 
cường thành thèm muốn hay chán ghét thì nó được thêm 
sức mạnh và duy trì được dòng luân lưu của thức lâu hơn, 
trong nhiều khoảnh khắc, nhiều phút, nhiều giờ. Và nếu 
những phản ứng thèm muốn hay chán ghét đó được gia 
tăng cường độ mạnh mẽ hơn nữa, nó sẽ duy trì dòng tâm 
thức trong nhiều ngày, nhiều tháng, có thể là nhiều năm. 
Và nếu trong suốt một đời người, ta cứ tiếp tục lặp lại, 
tăng cường một số phản ứng nào đó thì chúng sẽ phát triển 
đủ mạnh để duy trì dòng luân lưu của thức, không chỉ từ 
khoảnh khắc này sang khoảnh khắc kế tiếp, từ ngày này 
sang ngày khác, từ năm này sang năm khác, mà là cả từ 
kiếp sống này sang kiếp sống khác. 


Nhưng cái gì đã tạo nên những phản ứng đó? Quan sát 
ở tầng lớp thâm sâu nhất của thực tại, Ngài hiểu rằng có 
phản ứng là vì vô minh. Chúng ta không ý thức được sự 
kiện là chúng ta phản ứng, và chúng ta không biết được 
tính chất thật của cái mà ta phản ứng. Chúng ta không 
biết đến bản chất vô thường, vô ngã của sự hiện hữu của 
chúng ta, cũng như không biết rằng sự bám chấp vào 
chúng chỉ đem lại khổ đau. Không biết bản chất thật của 
mình, chúng ta phản ứng mù quáng. Chúng ta không biết 


68 


Chiurccug 4. Can nguyên cua oấn dé 


rang mình đã phan ứng, nên chúng ta không những tiếp 
tục phản ứng mù quáng mà còn tăng cường chúng. Chúng 
ta bị giam hãm trong thói quen phản ứng, chung quy chỉ 
vì vô minh. 

Đây là cách bánh xe khổ đau bắt đầu xoay vần: 


Nếu vô minh khởi sinh, hành (sankhara - phản ứng) 
hiện hữu, 

Hành khởi sinh, thức hiện hữu, 

Thức khởi sinh, danh sắc (tâm và thân) hiện hữu, 
Danh sắc khởi sinh, lục căn (sáu giác quan) hiện hữu, 
Lục căn khởi sinh, xúc (sự xúc chạm) hiện hữu, 

Xúc khởi sinh, thọ (cảm giác) hiện hữu, 

Thọ khởi sinh, ái (tham muốn và chán ghét) hiện hữu, 
Ái khởi sinh, thủ (sự bám chấp) hiện hữu, 

Thủ khỏi sinh, hữu (tiến trình trở thành) hiện hữu, 
Hữu khởi sinh, sinh (sự sinh ra) hiện hữu, 

Sinh khỏi sinh, sự hủy hoại và già, chết hiện hữu cùng 
với buồn rầu, than khóc, khổ thân và khổ tâm, phiền 
não. 

Do đó toàn bộ khổ đau khỏi sinh. 

Bởi vì chuỗi nhân quả này - tiến trình duyên khởi - 
chúng ta rơi vào tình trạng hiện hữu như hiện nay và đối 
diện với khổ đau trong tương lai. 

Cuối cùng, sự thật hiện ra rõ ràng đối với Ngài: Khổ 
dau bắt nguồn từ sự vô minh, không hiểu biết về thực tại 
bản tính thực sự của chúng ta, về hiện tượng được mang 
nhãn hiệu “cái tô”. Và nguyên nhân kế tiếp của khổ là 
hành nghiệp (sankhara), thói quen phản ứng tinh thần. 
Mù quáng vì vô minh, chúng ta tạo nên những phản ứng 
bằng thèm muốn, chán ghét, phát triển thành sự bám 
chấp và dẫn đến mọi thứ khổ đau. Thói quen phản ứng là 
hành nghiệp (kamma), tạo thành tương lai chúng ta. Phan 


69 


ghe thudt sống 


ứng sinh ra là do vô minh về bản tính thực sự của chúng 
ta. Thèm muốn, chán ghét và vô minh (tham, sân, s1) là ba 
gốc rễ từ đó mọc lên tất cả những khổ đau trong đời. 


Con đường thoát khổ 


Đã hiểu rõ được khổ và nguồn gốc của khổ, vị Bồ Tát 
sắp thành Phật lại phải đương đầu với câu hỏi kế tiếp: Làm 
sao để dứt khổ? Đó là bằng cách nhớ lại luật của nghiệp 
(kamma), luật nhân quả: “Nếu cái này có thì cái kia có, cái 
này sinh từ việc cái kia sinh. Nếu cái này không có thì cái 
kia không có, cái này diệt vì cái kia diệt.” Không gì xây ra 
mà không có nguyên nhân. Nếu nhân bị diệt thì sẽ không 
có quả. Bằng cách này, tiến trình khởi sinh của khổ đau có 
thể bị đảo ngược: 


Nếu vô minh bị diệt trừ và hoàn toàn chấm dứt, hành 
nghiệp (sankhara -phản ứng) sẽ dừng lại; 

Hành nghiệp dừng, thức sẽ dừng, 

Thức dừng thì danh sắc dừng, 

Danh sắc dừng thì lục căn dừng, 

Lục căn dừng thì xúc dừng, 

Xúc dừng thì cảm thọ dừng, 

Cảm thọ dừng thì ái (thèm muốn và chán ghét) dừng, 
Ái dừng thì thủ (bám chấp) dừng, 

Thu dừng thì hữu (tiến trình tro thành) dừng, 

Hữu dừng thì sinh (sự sinh ra) dừng, 

Sinh dừng thì sự hủy hoại, già, chết dừng, cùng với buồn 
rau, than khóc, khổ thân, khổ tâm và phiên não cũng 
dừng. 

Như vậy toàn bộ khổ dau dùng.’ 


1 Ibid 


70 


Chiurccug 4. Can nguyên cua ấn dé 


Nếu vô minh chấm dứt, thì sé không có những phan 
ứng mù quáng gây nên mọi loại khổ đau. Và nếu không 
còn khổ đau nữa, chúng ta sẽ hưởng được sự bình an thật 
sự, hạnh phúc thật sự. Bánh xe khổ đau có thể biến thành 
bánh xe giải thoát. 

Đó là những gì đức Bồ Tát Siddhattha Gotama đã trai 
qua để đạt đến sự giác ngộ viên mãn, thành Phật. Đó là 
những gì Ngài dạy mọi người thực hành. Ngài nói: 


Làm điều sai quấy, chính ta bi 6 uế: 
Làm điều đúng đắn, ta thanh lọc chính mình.' 


Mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm về những phản 
ứng tạo ra khổ đau cho mình. Bằng cách nhận lấy trách 
nhiệm, chúng ta có thể học cách diệt trừ khổ đau. 


Sự luân lưu tiếp nối những kiếp sống 


Đức Phật đã giải thích tiến trình tái sinh hay samsara 
(luân hồi) bằng Bánh Xe Duyên Khởi. Ö Ấn Độ vào thời 
Ngài, khái niệm này được chấp nhận như một sự dĩ nhiên. 
Ngày nay đối với nhiều người thì điều này có vẻ xa lạ, khó 
có thể đứng vững được. Trước khi chấp nhận hay chối bỏ, 
chúng ta phải hiểu được nó là gì. 


Luân hồi (samsara) là chu kỳ của những kiếp sống lặp 
đi lặp lại, sự tiếp diễn của những kiếp sống quá khứ và 
tương lai. Những việc ta làm là động lực xô đẩy chúng ta từ 
kiếp này sang kiếp khác. Mỗi kiếp sướng hay khổ tùy theo 
những việc ta làm xấu xa hay cao thượng. Ở khía cạnh 
này, khái niệm trên cũng không khác gì các tôn giáo khác 
dạy rằng tương lai chúng ta sẽ được tưởng thưởng hay bị 
trừng phạt là do các hành động của ta trong đời hiện tại. 


1 Dhammapada, XII.9(165). 


71 


ghe thudt sống 


Tuy nhiên Đức Phat nhận thấy rằng ngay ca những cuộc 
sống tốt đẹp nhất cũng vẫn còn đau khổ. Cho nên chúng ta 
không nên cầu mong một sự tái sinh may mắn, vì không 
có sự tái sinh nào là hoàn toàn may mắn. Mục đích của ta 
nên hướng về là sự giải thoát khỏi khổ đau. Khi chúng ta 
thoát khỏi vòng khổ đau rồi, chúng ta sẽ hưởng được một 
hạnh phúc lớn hơn tất cả mọi khoái lạc trần tục. Đức Phật 
dạy cách để hưởng được hạnh phúc đó ngay trong đời này. 


Luân hôi (samsara) không phải như ý tưởng phổ biến 
là có một cái ngã hay linh hồn duy trì một tự thể cố định 
qua những lần tái sinh tiếp diễn. Đức Phật nói điều này 
không xảy ra. Ngài nhấn mạnh không có một tự thể bất 
biến truyền từ đời nọ sang đời kia: “Cũng giống như sữa 
có từ con bò, sữa đặc có từ sữa, bơ có từ sữa đặc, bơ tươi có 
từ bơ trong, bơ trong có từ bơ đặc, kem sữa có từ bơ trong. 
Khi có sữa thì sữa không được xem như sữa đặc, bơ tươi, 
bơ trong hay kem sữa. Cũng vậy, ở bất cứ thời điểm nào, 
chỉ có trạng thái hiện tại của sự hiện hữu được xem là thật, 
chứ không phải trang thái ở quá khứ hay ở tương lai.” 


Đức Phat không cho rằng có một tự ngã cố định luân hôi 
từ kiếp này sang kiếp khác, cũng như không phải không có 
các kiếp quá khứ và tương lai. Ngài hiểu được và dạy rằng 
chỉ có tiến trình trở thành tiếp tục từ kiếp này sang kiếp 
khác khi mà những hành động của chúng ta tạo sự thúc 
đẩy cho tiến trình đó. 

Ngay cả khi ta tin chỉ có hiện tại thì luật nhân quả 
vẫn đúng. Mỗi khi không ý thức được những phản ứng mù 
quáng của mình, chúng ta lại tạo ra khổ để ta phải hứng 
chịu ngay tại đây và ngay bây giờ. Nếu chúng ta loại trừ 
được vô minh, và không còn phản ứng mù quáng thì chúng 


1 D.9, Potthapada Suttana 


72 


Chuccug 4. Can nguyên cua ấn dé 


ta sẽ hưởng được sự bình an ngay tai đây và ngay bây giờ. 
Thiên đàng và địa ngục ngay trong cuộc sống này, và ngay 
trong thể xác này. Đức Phật nói: “Ngay cả khi ta không tin 
có thế giới nào khác, không có sự tưởng thưởng hay trừng 
phạt trong tương lai đối với những hành động tốt hoặc xấu, 
ta vẫn có thể sống hạnh phúc bằng cách không để mình rơi 
vào sự thù hận, ác ý và lo láng.” 


Cho dù có tin hay không tin vào những kiếp sống quá 
khứ hay tương lai, chúng ta vẫn phải đối diện với những 
vấn đề của đời sống hiện tại, những vấn đề gây ra bởi những 
phản ứng mù quáng của chúng ta. Điều quan trọng nhất 
mà chúng ta phải làm là giải quyết ngay bây giờ những 
vấn đề đó, tiến bước trên con đường diệt khổ bằng cách 
chấm dứt thói quen phản ứng và hưởng được hạnh phúc 
của sự giải thoát ngay bây giờ. 


Vấn Đáp 


Câu hỏi: Có thể có sự thèm muốn và chán ghét thiện 
lành không? Chẳng hạn như ghét sự bất công, mong muốn 
tự do, sợ sự bạo hành? 


Thiền sư S. N. Goenka: Thèm muốn và chán ghét 
không bao giờ có thể thiện lành được cả. Chúng sẽ luôn 
luôn làm cho bạn căng thẳng và khổ sở. Nếu hành động với 
sự thèm muốn và chán ghét, bạn có thể đạt được mục đích, 
nhưng bạn đã dùng một phương tiện không lành mạnh để 
đạt được nó. Dĩ nhiên bạn phải hành động để bảo vệ bạn 
khỏi nguy hiểm. Bị sự sợ hãi khống chế, bạn có thể hành 
động như vậy, nhưng vì hành động như vậy mà bạn đã 
phát triển một mặc cảm sợ hãi, nó sẽ hại bạn về lâu về dài. 
Hoặc với một tâm hận thù bạn có thể thành công trong sự 


1 All. vii.65, Kesamutti Sutta (Kalama Sutta), xvi. 


73 


ghè thudt sống 


tranh đấu chống bất công, nhưng sự hận thù sẽ trở thành 
một mặc cảm có hại cho tâm. Bạn phải chống bất công, 
bạn phải bảo vệ mình khỏi nguy hiểm, nhưng bạn có thể 
làm những điều đó bằng một tâm quân bình, không căng 
thắng. Trong một đường lối quân bình và đầy tình thương 
đối với người khác, bạn có thể làm việc để đạt được kết quả 
tốt. Sự bình tâm luôn luôn có ích lợi và sẽ mang lại kết quả 
tốt đẹp nhất. 


Ham muốn vật chất để làm cho cuộc đời dễ chịu hơn có 
gi là sai quấy? 


Nếu thật là cần thiết, và nếu bạn không lệ thuộc vào 
nó, thì chẳng có gì là sai cả. Chẳng hạn như bạn khát nước 
và muốn uống nước thì chẳng có gì là độc hại. Bạn cần 
nước, bạn đi lấy nước để uống cho khỏi khát. Nhưng nếu 
nó trở thành một sự ám ảnh thì nó không giúp gì được mà 
còn có hại cho bạn. Bất cứ bạn cần gì, bạn hãy làm để có. 
Nếu bạn thất bại, hãy mỉm cười và cố gắng làm lại bằng 
cách khác. Nếu bạn thành công, hãy vui hưởng cái bạn có, 
nhưng đừng bám víu vào nó. 


Thiền sư có cho việc hoạch định tương lai là thèm muốn 
không? 

Cũng vậy, vấn đề là bạn có bị ràng buộc vào dự tính 
tương lai đó không. Ai ai cũng phải lo cho tương lai. Nếu 
dự định không thành và bạn khóc lóc, lúc đó bạn biết bạn 
đã bị ràng buộc vào nó. Nhưng nếu bạn thất bại mà bạn 
vẫn có thể mỉm cười được và nghĩ: “Ôi, ta đã cố gắng hết 
sức, thất bại thì có sao, ta sẽ làm lại.” - Lúc đó bạn đã làm 
việc với tâm buông xả và bạn vẫn hạnh phúc. 

Chặn đứng Bánh Xe Duyên Khởi cũng giống như tự tử 
hay tự hủy diệt. Tại sao chúng ta cần phải làm như thế? 


Tìm cách hủy hoại đời sống hay bám víu vào nó chắc 


74 


Chiurccug 4. Can nguyên cua ấn dé 


chắn đều có hại. Thay vào đó chúng ta hoc cách để thiên 
nhiên tự lo liệu, không thèm muốn bất cứ cái gì, ngay cả 
sự giải thoát. 

Nhưng thiền sư nói rằng một khi chuỗi sankhara (hành 
nghiệp) ngừng, thì sự tái sanh ngừng? 


Đúng, nhưng đó là sự xa vời. Hãy quan tâm đến hiện 
tại. Đừng lo lắng về tương lai. Làm cho hiện tại tốt, thì 
tương lai đương nhiên sẽ tốt. Dĩ nhiên khi tất cả sankhara 
tạo ra kiếp sau đều bị diệt trừ thì không còn sinh tử nữa. 

Rồi lúc đó có phải là sự hủy diệt? 

Sự tiêu diệt ảo tưởng về “cái tôi”, sự diệt mất khổ đau. 
Đó là ý nghĩa của danh từ Niết-bàn (Nibbana): dập tắt 
lửa thiêu đốt. Chúng ta thường xuyên bị thiêu đốt vì thèm 
muốn, chán ghét, vô minh. Khi sự thiêu đốt ngưng, thì 
đau khổ chấm dứt. Và lúc đó chỉ còn lại sự tích cực. Nhưng 
lời nói không thể diễn tả được vì nó ở ngoài lãnh vực cảm 
nhận. Nó phải được trải nghiệm trong đời này, rồi bạn sẽ 
hiểu nó là gì. Rồi nỗi lo sợ về sự hủy diệt sẽ biến mất. 

Ý thúc lúc đó sẽ ra sao? 


Sao lại quan tâm về điều đó? Nó không giúp gì cho ban 
bàn luận về điều mà chỉ có thể kinh nghiệm chứ không thể 
diễn tả. Nó chỉ làm cho bạn xao lãng mục đích chính, đó là 
tập luyện để đạt đến đó. Khi bạn đạt được giai đoạn đó bạn 
sẽ vui hưởng nó và các câu hỏi sẽ không còn. Bạn không 
còn gì để hỏi: hãy tu tập để đến được giai đoạn này. 


Làm sao thế giới vận hành mà không có bám chấp? 
Nếu cha mẹ vô tâm thì họ không quan tâm gì đến con cái. 
Làm sao có thể yêu thương hay tham dự vào cuộc đời mà 
không bám chấp? 


Không bám chấp không có nghĩa là vô tâm; gọi cho 


75 


ghe thudt sống 


đúng thì đó là “sự vô tâm thánh thiện”. Là cha mẹ, bạn 
phải làm tròn trách nhiệm săn sóc con cái với tất cả tình 
thương yêu, nhưng không bám chấp. Bạn làm bổn phận 
của bạn trong tình thương yêu. Giả sử bạn săn sóc một 
người ốm, và cho dù bạn tận tình săn sóc, người đó không 
qua khỏi. Bạn không nên khóc lóc, điều đó vô ích. Với một 
tâm quân bình, bạn tìm một cách khác để giúp người ấy. 
Đây là sự vô tâm thánh thiện: không phải không phản ứng 
cũng không phải phản ứng, mà là hành động đích thực, 
tích cực với một tâm quân bình. 


Làm được như vậy thật khó khăn! 
Đúng thế, nhưng đó là điều bạn nhất định phải học! 


76 


SỎI VÀ BƠ 


Một ngày kia, một chàng trẻ tuổi khóc lóc đến gặp Đức 
Phật. Phật hỏi: 


- Này con, có chuyện gì vậy? 
- Bạch Đức Thế Tôn, cha con đã chết hôm qua. 


- Còn có thể làm gì được? Nếu ông ấy đã chết, khóc lóc 
cũng không thể làm ông ta sống lại. 


- Bạch Đức Thế Tôn, con hiểu điều đó, con đến để xin 
Ngài giúp cho cha con. 


- Này! Ta có thể làm gì được cho cha con? 


- Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài giúp cho. Ngài là một 
người đầy quyền năng, chắc chắn Ngài giúp được cha con. 
Xem kìa, các giáo sĩ, những thầy cúng thường làm lễ để 
giúp người quá cố. Và ngay khi ở dưới này các nghi lễ được 
cử hành, thì ở trên kia cửa trời được mở, và người chết 
được vào vì có giấy phép nhập cảnh. Ngài là bậc quyền 
năng, nếu Ngài giúp, cha con không những được giấy nhập 
cảnh mà còn được thường trú và được thẻ xanh! Xin Ngài 
làm ơn giúp cha conl 


Anh chàng đáng thương này đã quá đau buôn nên có 
nói lý lẽ với anh ta cũng vô ích. Đức Phật phải dùng cách 
khác để giúp anh ta hiểu ra. Ngài nói với anh ta, “Được, 
con hãy ra chợ mua hai cái nồi đất.” Anh chàng trẻ tuổi 
rất sung sướng, nghĩ rằng Đức Phật đã bằng lòng làm lễ 
cho cha mình. Anh ta chạy ra chợ và mua hai cái nồi đất. 
Đức Phật bảo: “Được, con đổ đầy bơ vào một nổi, còn nổi 
kia đổ đầy sỏi.” Chàng trẻ tuổi làm y lời. “Bây giờ con đậy 
nắp nổi lại cho chặt và dán kín lại rồi thả chúng xuống cái 
ao ở đằng kia.” Chàng trẻ tuổi làm theo lời dạy, và hai cái 
nồi chìm xuống đáy ao. Đức Phật bảo: “Bây giờ con lấy một 


77 


ghe thudt sống 


cai gậy lớn, đập bể hai cái nồi đó.” Chàng trẻ tuổi mừng rỡ, 
nghĩ rằng Đức Phật đang cử hành một nghi lễ kỳ diệu cho 
cha mình. 


Theo cổ tục Ấn Độ, khi một người chết, người con trai 
sẽ đem xác đến nơi hỏa táng để thiêu. Khi xác đã cháy 
được một nửa, người con lấy một cây gậy đập võ sọ người 
chết. Theo sự tin tưởng cổ xưa, khi so bị võ ở dưới trần thi 
ở trên kia cửa trời được mở. Do đó chàng trẻ tuổi tự nghĩ: 
“Ngày hôm qua, xác cha ta đã được hỏa thiêu, nên bây giờ 
Đức Phật muốn ta đập võ hai cái nổi này như một cách 
tượng trưng.” Chàng rất sung sướng với nghi lễ đó. 


Như lời Đức Phật dạy, chàng lấy gậy đập mạnh và hai 
cái nồi bị võ ra. Lập tức bơ ở trong một nồi thoát ra và nổi 
lều bêu trên mặt nước, sỏi ở nồi kia rơi ra và chìm xuống. 
Đức Phật nói: “Này con, ta đã làm xong. Bây giờ con hãy 
gọi những thầy cúng và những người làm phép lạ, bảo họ 
tụng kinh và cầu nguyện: “Sỏi ơi hãy nổi lên, nổi lên! Bơ ơi, 
hãy chìm xuống, chìm xuống! Hãy để ta xem sao.” 


“Bạch Đức Thế Tôn, chắc Ngài chỉ nói đùa. Điều đó làm 
sao có thể được? Sỏi nặng hơn nước, phải chìm, làm sao nổi 
lên được! Đây là luật tự nhiên. Bơ nhẹ hơn nước, phải nổi 
lên, làm sao chìm xuống đáy được, thưa Ngài. Đây là luật 
tự nhiên!” 


“Này con, con biết khá nhiều về luật tự nhiên, nhưng 
con vẫn chưa hiểu định luật tự nhiên này: Nếu suốt đời 
cha con gieo những nhân xấu nặng như sỏi đá thì phải 
đi xuống, ai có thể kéo ông lên được? Và nếu những hành 
động của ông nhẹ như bơ, thì ông sẽ đi lên, ai có thể kéo 
ông xuống được?” 


Chúng ta càng sớm hiểu được luật tự nhiên và sống 
theo luật ấy thì chúng ta càng sớm thoát khỏi đau khổ.! 


1 Dựa trên S. XLII. viii. 6, Asibandhakaputta Sutta. 


78 


Chuong 5. Tu tap gidi hanh 


Cf): thoát khổ, chúng ta phải diệt trừ nguyên 
nhân gây ra khổ: tham, sân và si (thèm muốn, 
chán ghét, vô minh). Để đạt được điều này, Đức Phật đã 
khám phá, đã thực hành và đã dạy một con đường thực 
tiễn để đạt được mục đích này. Ngài gọi con đường này là 
Bát Thánh Đạo. 


Có lần, được thỉnh cầu giải thích giáo huấn này bằng 
ngôn từ giản dị dễ hiểu, Ngài nói: 
“Không làm các việc ác, 
Thành tựu mọi điều lành, 
Git tâm ý thanh tịnh, 
Chính lời chư Phật dạy.” 


Sự trình bày này rất rõ ràng, và mọi người đều đồng 
ý chúng ta nên tránh những hành động gây hại và thực 
hành những hành động có ích lợi. Nhưng làm sao định 
nghĩa được thế nào là lợi hay hại, thế nào là thiện hay 
bất thiện? Khi cố gắng phân biệt như vậy, chúng ta dựa 
vào các quan điểm, niềm tin truyền thống, những sở thích 
và định kiến của mình, kết quả là chúng ta luôn đưa ra 
những định nghĩa hạn hẹp, có tính cách tông phái, có thể 
chấp nhận được với một số người nhưng không được những 
người khác chấp nhận. Thay vì những diễn giải hạn hẹp 
như thế, Đức Phật đưa ra một định nghĩa phổ quát về 
thiện và bất thiện hoặc tốt lành và tội lỗi. Bất cứ hành 
động nào gây hại, làm xáo trộn sự bình an và hòa hợp của 
người khác đều là xấu xa, tội lỗi. Và bất cứ hành động nào 
1 Dhammapada, XIV. 5 (183). Lời dạy này cũng được ghi chép nguyên vẹn 


trong kinh Đại Bát Niết-bàn của hệ thống kinh điển Bắc truyền như sau: 
“Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo.” 


79 


ghè thuåât sống 


giúp đỡ người khác, góp phần trong việc tạo dựng sự bình 
an và hòa hợp của họ thì đều là tốt đẹp, thiện lành. Hơn 
nữa, tâm chỉ thực sự thanh tịnh nhờ vào sự trải nghiệm 
trực tiếp thực tại của chính mình và nỗ lực một cách có 
hệ thống để loại trừ những điều kiện gây ra khổ đau chứ 
không phải bằng cách thực hành những nghi thức tôn giáo 
hay rèn luyện tr1 thức. 

Bát Chánh Đạo có thể chia ra làm ba giai đoạn rèn 
luyện gồm: giới (sila), định (samadhi), tuệ (panna). Giới 
là thực hành giới hạnh, tránh tất cả những hành động bất 
thiện bằng việc làm cũng như lời nói. Định là rèn luyện sự 
chú tâm, phát triển khả năng điều khiển và kiểm soát một 
cách có ý thức những tiến trình của tâm. Tuệ là trí tuệ, là 
sự phát triển tuệ giác thanh tịnh về tự tánh. 


Giá trị của sự giữ giới 

Bất cứ người nào muốn thực hành giáo pháp (Dhamma) 
đều phải bắt đầu bằng sự giữ giới (sila). Đây là bước đầu 
tiên, nếu không giữ giới thì không thể nào tiến bộ được. 
Chúng ta phải tránh mọi hành vi và lời nói làm thương tổn 
đến người khác. Đây là điều dễ hiểu: xã hội đòi hỏi hành vi 
như vậy để tránh xáo trộn. Thật ra, chúng ta tránh những 
hành vi như vậy không chỉ vì chúng làm tổn thương người 
khác, mà còn vì chúng làm tổn hại đến chính ta. Chúng 
ta không thể phạm vào một điều bất thiện - như chửi rủa, 
giết người, trộm cắp, hiếp dâm - mà không tạo ra tâm 
trạng bôn chồn, tham muốn, chán ghét mạnh mẽ. Giây 
phút tham muốn hay chán ghét này mang lại khổ đau 
ngay bây giờ và càng nhiều đau khổ hơn trong tương lai. 


Đức Phật nói: 
Bị thiêu đốt bây giò, bị thiêu đốt về sau 
Người làm ác chịu khổ đau gấp đôi... 


80 


Cleng 5. Fu tập giới hanh 


Hanh phúc bây gio, hạnh phúc về sau 
Người có đức hạnh hưởng hạnh phúc gấp dôi. 


Chúng ta không cần đợi đến sau khi chết mới trải 
nghiệm được thiên đàng hay địa ngục; chúng ta có thể trải 
nghiệm những điều ấy ngay trong đời này, và ngay bên 
trong bản thân ta. Khi chúng ta làm những điều xấu xa, 
chúng ta phải chịu lửa hỏa ngục của sự tham lam và sân 
hận. Khi chúng ta làm điều tốt lành, chúng ta được hưởng 
thiên đàng của sự bình an nội tâm. Vì vậy tránh những 
việc làm và lời nói bất thiện không chỉ vì lợi ích cho người 
khác mà còn là lợi lạc cho chính mình, tránh gây hại cho 
chính mình. 


Còn một lý do nữa để giữ giới. Chúng ta muốn khảo sát 
tự thân để có tuệ giác sâu xa về thực tại của chính mình. 
Muốn làm được như vậy đòi hỏi một tâm thanh tịnh. Chúng 
ta không thể nào nhìn rõ đáy ao khi nước bị khuấy động. 
Muốn nội quán cần một tâm an tĩnh, không dao động. Khi 
chúng ta làm điều bất thiện, tâm ta bị dao động. Chỉ khi 
nào ta tránh được những hành động bất thiện bằng việc 
làm và lời nói thì tâm mới có cơ hội trở nên an bình đủ để 
thực hiện việc nội quán. 

Còn một lý do khác nữa giải thích vì sao giữ giới lại 
tối quan trọng. Người thực hành Dhamma là luyện tập để 
đạt được mục đích tối thượng của sự giải thoát khỏi mọi 
đau khổ. Trong khi làm công việc này, người ấy không thể 
phạm vào những hành động làm gia tăng các thói quen mà 
người đó muốn loại bỏ. Bất cứ hành động nào làm tổn hại 
người khác đều là do tham, sân, si (thèm muốn, chán ghét, 
vô minh) đi kèm theo gây ra. Thực hiện những hành động 
đó là thụt lùi hai bước cho mỗi bước tiến trên đường, làm 
trở ngại cho bất kỳ sự tiến triển nào hướng đến mục tiêu. 


12, Ibid., l. 17 & 18. 


81 


ghe thudt sống 


Như vậy, giới không những cần thiết cho sự tốt lành 
của xã hội, mà còn cho sự tốt lành của mỗi người trong xã 
hội, và không chỉ vì lợi ích trần tục, mà còn cho sự tiến bộ 
của người đó trên con đường Dhamma. 


Ba phần của Bát Thánh Đạo thuộc về sự thực hành 
giới hạnh (sila) là: lời nói chân chánh (chánh ngữ), hành 
động chân chánh (chánh nghiệp), nghề nghiệp chân chánh 
(chánh mạng). 


Lời nói chân chánh (chánh ngữ) 


Lời nói phải trong sạch và thiện lành. Thanh tịnh đạt 
được nhờ xóa bỏ bất tịnh, và chúng ta phải hiểu thế nào là 
lời nói bất tịnh. Đó là: nói dối, nói thêm bớt ngoài sự thật; 
bịa chuyện làm chia rẽ bạn bè; nói xấu sau lưng, hay vu 
oan; ác khẩu làm người khác bực bội, không có lợi ích gì; 
nói chuyện tầm phào, vô nghĩa, mất thì giờ của mình và 
của người khác. Tránh được tất cả những lời nói bất tịnh 
như trên là nói lời chân chánh. 


Đây không chỉ là một khái niệm thụ động. Đức Phật 
giải thích: “Người thực hành lời nói chân chánh, nói thật 
và luôn luôn trung thực, đáng tin cậy, thẳng thắn với người 
khác. Người đó hòa giải những tranh cãi và khuyến khích 
đoàn kết. Người đó hân hoan trong sự hòa hợp, tìm kiếm 
sự hòa hợp, vui hưởng và tạo ra sự hòa hợp bằng lời nói. 
Lời nói của người đó nhẹ nhàng, dễ nghe, hiền từ, làm ấm 
lòng người, lễ độ, dễ chịu và làm vui lòng nhiều người. 
Người đó nói đúng lúc, đúng sự thật, phù hợp với những 
øì hữu ích, thuận theo Dhamma và thuận theo Giới hạnh. 
Lời người đó đáng ghi nhó, đúng lúc, đúng lẽ, khéo chon, 
và xây dựng.” 


1M. 27, Cũla-hatthi-padopama Sutta. 


82 


Chuong 5. Fu tập giới hanh 


Hanh dong chan chanh (chanh nghiép) 


Hành động cũng phải thanh tịnh. Cũng như lời nói, 
chúng ta phải hiểu những hành động nào là bất tịnh để có 
thể tránh. Đó là: giết hai sinh vật, trộm cắp, tà dâm, chẳng 
hạn như hãm hiếp hay ngoại tình, và uống rượu hoặc dùng 
chất gây say làm mất lý trí, không còn biết mình làm gì hay 
nói gì. Tránh bốn hành động trên là hành động chân chánh. 


Đây cũng không phải là một khái niệm thụ động. 
Diễn tả một người có hành động chân chánh, Đức Phật 
nói: “Buông bỏ gươm giáo và gậy gộc, người này cẩn thận 
không làm hại ai, day lòng nhân từ, tìm sự tốt đẹp của mọi 
chúng sinh. Không còn giấu giếm, người ấy sống như một 
người thanh tinh.” 

Giới luật 

Đối với người bình thường sống đời thế tục, để thực 
hành lời nói chân chánh và hành động chân chánh là giữ 
Năm giới: 

1. Tránh giết hại bất cứ sinh vật nào; 
2. Tránh trộm cắp; 

3. Tránh tà dam; 

4. Tránh nói dối; 

5. Tránh say nghiện. 

Năm giới trên là căn bản tối thiểu cần cho đức hạnh. 
Người nào muốn thực hành Dhamma đều phải giữ theo. 

Tuy nhiên, trong cuộc sống đôi khi cũng có những lúc có 
cơ hội tạm thời để ta tạm thời buông bỏ việc đời sang một bên 
- có thể trong vài ba ngày, hoặc chỉ trong một ngày - để thanh 
lọc tâm, để tu tập hướng đến giải thoát. Một giai đoạn như 


1 Ibid. 


83 


ghè thudt sống 


thế là lúc để thực hành Dhamma nghiêm chỉnh, va vì vậy 
ta phải thận trọng trong hành động hơn là những lúc bình 
thường. Điều quan trọng là tránh những hành động có thể 
làm xao lãng hay ảnh hưởng đến công việc tự thanh lọc. Bởi 
vậy, lúc đó ta phải giữ tám giới. Những giới này bao gồm năm 
giới căn bản trên với một thay đổi: thay vì chỉ tránh tà dâm, 
ta phải tránh hẳn mọi hoạt động tình dục, và thêm vào ba 
giới nữa là (1) tránh ăn không đúng giờ (nghĩa là không được 
ăn sau giữa trưa); (2) tránh những trò giải trí bằng khoái cảm 
(như nghe, xem ca múa nhạc kịch...) và tránh trang điểm; (3) 
tránh ngủ trên giường cao rộng xa hoa. 


Yêu cầu từ bỏ hoạt động tình dục và các giới bổ sung là 
để trợ giúp thêm cho sự an tĩnh và tỉnh giác, cần thiết cho 
công việc nội quán, và giúp cho tâm khỏi bị quấy rối bởi 
những xáo động bên ngoài. Tám giới này chỉ cần giữ trong 
thời gian chuyên chú thực tập Dhamma mà thôi. Khi thời 
gian này chấm dứt, một người cư sĩ có thể quay lại giữ 
Năm giới như là kim chỉ nam cho đức hạnh của mình. 

Cuối cùng, có Mười giới dành cho một người tu sống 
đời thoát ly gia đình, như một vị tang hay một vị ni. Mười 
giới này gồm tám giới vừa nói ở trên, với giới thứ bảy chia 
thành hai giới và thêm một giới nữa là: tránh không nhận 
tiền bạc. Những người tu ẩn dật buộc phải sống nhờ hoàn 
toàn vào sự cúng dường của người khác để có thể dành 
trọn thời gian vào việc thanh lọc tâm, mang lại lợi ích cho 
chính mình và cho mọi người. 

Giới luật, dù là năm giới, tám giới hay mười giới, không 
phải là những khuôn mẫu trống rỗng do truyền thống quy 
định. Chúng là những “bước bổ sung cho sự tập luyện” 
theo đúng nghĩa, là phương tiện rất thực tiễn để giúp cho 
hành động và lời nói của chúng ta không gây tổn hại đến 
người khác cũng như chính bản thân mình. 


S4 


Chuong 5. Fu tập giới hanh 


Nghé nghiép chan chanh (chanh mang) 


Mỗi người đều phải tự nuôi sống bản thân bằng một 
phương thức thích hợp. Có hai tiêu chuẩn cho nghề nghiệp 
chân chánh. Thứ nhất, nghề đó không phạm vào Năm 
giới, vì nếu như vậy rõ ràng sẽ làm hại đến người khác. 
Hơn nữa, ta cũng không được làm bất kỳ điều gì khuyến 
khích người khác phạm vào Năm giới, vì như vậy cũng gây 
hại. Nghề nghiệp của ta cũng không được gây tổn thương 
cho người khác, dù trực tiếp hay gián tiếp. Vì vậy nghề 
nghiệp nào đòi hỏi sự giết chóc người hay súc vật hiển 
nhiên không phải nghề nghiệp chân chánh. Ngay cả việc 
giết hại do người khác làm và ta chỉ buôn bán các phần của 
con vật đã bị giết như da, thịt, xương, vân vân, thì đó cũng 
không phải là nghề nghiệp chân chánh, vì phụ thuộc vào 
hành động sai quấy của người khác. Bán rượu hay ma túy 
có thể được nhiều lãi, và mặc dầu ta không dùng, nhưng 
hành động bán đó là khuyến khích người khác dùng độc 
dược, như vậy có hại cho họ. Mô một song bạc có thé rất có 
lãi, nhưng những người đến đánh bạc đều tự làm hại họ. 
Bán chất độc hay khí giới - súng ống, bom đạn, hỏa tiễn 
- là việc buôn bán phát đạt, nhưng làm hại sự bình an và 
hòa hợp của bao nhiêu người. Tất cả những nghề nêu trên 
đều không phải nghề nghiệp chân chánh. 


Ngay cả những công việc có thể không thật sự làm hại 
người khác, nhưng nếu làm với ý định hại người, thì cũng 
không phải là nghề nghiệp chân chánh. Bác sĩ hy vọng có 
bệnh dịch, người buôn hy vọng có nạn đói đều không phải 
thực hành nghề nghiệp chân chánh. 

Mỗi người là một thành viên của xã hội. Chúng ta mỗi 
người phục vụ xã hội bằng công việc chúng ta làm, phục 
vụ người khác bằng những cách khác nhau. Để đổi lại, 
chúng ta nhận thù lao để sinh sống. Ngay cả các nhà sư 


85 


Wghé thudt sống 


hay những người tu ẩn dat cũng phải lam việc đúng đắn dé 
được cúng dường: nỗ lực thanh lọc tâm để ích lợi cho mình 
và cho người khác. Nếu họ lạm dụng người khác bằng cách 
lừa dối, thực hiện những trò quỷ thuật hay dối trá xưng 
mình đã chứng thánh, đó đều là không thực hành nghề 
nghiệp chân chánh. 


Những thù lao ta nhận được do công việc ta làm là để 
nuôi sống bản thân và gia đình. Nếu còn dư thừa, ít nhất 
một phần trong số đó nên được trả lại cho xã hội bằng cách 
giúp đỡ người khác. Nếu chúng ta làm với ý định lợi ích cho 
xã hội và để nuôi sống bản thân, giúp đỡ người khác, thì 
công việc chúng ta làm là nghề nghiệp chân chánh. 


Thực hành Giới hạnh trong khóa thiền Vipassana 


Lời nói chân chánh, hành động chân chánh, nghề nghiệp 
chân chánh phải được thực hành vì chúng có ý nghĩa đối với 
chúng ta và người khác. Khóa thiền Vipassana cho chúng 
ta cơ hội áp dụng mọi khía cạnh của Giới hạnh (sila). Đây 
là thời gian dành riêng cho sự thực hành Dhamma một 
cách chuyên chú, và vì vậy, mọi người tham dự đều phải 
giữ Tám giới. Tuy nhiên có ngoại lệ cho những người mới 
tham dự lần đầu, hay cho những người có bệnh: họ được 
phép ăn một bữa ăn nhẹ vào buổi chiều. Vì lý do này, những 
người đó chỉ chính thức giữ Năm giới, mặc dầu trong mọi 
khía cạnh khác họ thực sự giữ theo Tám giới. 

Ngoài việc giữ giới, tất cả những người tham dự khóa 
thiền còn phải nguyện giữ im lặng cho đến ngày cuối cùng 
của khóa học. Họ có thể nói với các thién sư phụ tá hay 
những người điều hành khóa học, nhưng không được nói 
với các thiền sinh khác. Do vậy những sự phân tâm được 
giảm đến mức tối thiểu. Mọi người có thể sống và hành 
thiền gần sát nhau mà vẫn không làm phiền lẫn nhau. 


86 


Chuong 5. Fu tập giới hanh 


Trong bầu không khí yên tĩnh và bình an này, mỗi người 
có thể thực hiện nội quán. 


Để đổi lại sự tu tập nội quán, các thiên sinh được ăn, 
ở miễn phí. Mọi chi phí đều do người khác hiến tặng. Vì 
vậy trong khóa học, các thiển sinh sống gần giống như 
những người tu hành ẩn dật, sống nhờ vào sự hiến tặng 
của người khác. Bằng cách thực hành thiền hết sức mình 
để được ích lợi cho bản thân và cho người khác, thiền sinh 
đã thực hành nghề nghiệp chân chánh trong khi tham dự 
một khóa thiên Vipassana. 


Giữ giới là một phần trên con đường Dhamma. Không 
giữ giới thì không có tiến bộ, vì tâm quá dao động không 
thể quan sát được thực tại bên trong. Có người nói rằng sự 
phát triển tâm linh vẫn có thể thực hiện được mà không 
cần phải giữ giới. Nhưng người đó dù có thể làm gì đi nữa, 
cũng không phải là những người tuân theo lời dạy của Đức 
Phật. Không giữ giới cũng vẫn có thể thể nghiệm được vài 
trạng thái cực lạc, nhưng coi đó là thành quả tâm linh là 
một sự sai lầm. Lé di nhiên, không giữ giới (sila) thì người 
ta không bao giờ có thể giải thoát tâm khỏi khổ đau và thể 
nghiệm được sự thật tối hậu. 


Vấn đáp 

Câu hỏi: Có phải thực hành hành động chân chánh 
cũng là một loại bám chấp không? 

Thiên sư S. N. Goenka: Không. Chỉ cần làm hết sức 
mình, và hiểu rằng kết quả ngoài sự kiểm soát của mình. 
Bạn hãy làm việc của mình, còn kết quả thì phó mặc cho 
tự nhiên, cho Dhamma: “Nguyện cho mọi việc hoàn tất.” 


Như vậy nghĩa là sẵn sàng chấp nhận mắc lỗi? 


S7 


ghè thudt sống 


Nếu ban mắc phải lỗi lầm và nhận lỗi, rồi cố gắng dé 
không tái phạm. Nhưng réi ban lại thất bại, bạn có thể 
mỉm cười và cố gắng tìm một cách khác. Nếu bạn có thể 
mim cười trước sự thất bại, bạn không bám chấp. Nhung 
nếu thất bại làm bạn chán nản và thành công làm bạn 
mừng quýnh, chắc chắn đó là bạn đang bám chấp. 

Như vậy, hành động chân chánh chỉ cho sự cố gắng của 
mình chứ không phải cho kết quả? 

Không phải kết quả. Kết quả tự nhiên là tốt nếu hành 
động tốt. Dhamma lo liệu việc đó. Chúng ta không có 
quyền lựa chọn kết quả, nhưng chúng ta có thể chọn lựa 
hành động của chúng ta. Hãy cứ làm hết sức mình. 

Vô ý làm hại người khác có phải là một hành động sai 
quấy không? 

Không. Phải có ý định làm hại một người nào đó, và 
phải thành công trong sự gây ra tai hại, thì hành động sai 
quấy mới được thực hiện. Giới hạnh (sila) không nên vận 
dụng đến mức cực đoan, vừa không thực tế vừa không ích 
lợi. Mặt khác, cũng nguy hiểm không kém nếu như bạn 
quá bất cẩn trong hành động đến nỗi cứ tiếp tục làm hại 
người khác rồi tự bào chữa rằng mình không cố ý làm hại. 
Dhamma dạy chúng ta phải luôn có ý thức tỉnh giác. 

Thế nào là sự khác biệt giữa hoạt động tình dục đúng 
đắn và tà dâm. Đây có phải là vấn đề của sự chủ ý không? 

Không. Tình dục có một chỗ đứng thích hợp trong đời 
sống gia đình. Chúng ta không nên cố dồn nén nó, vì bắt 
buộc một cuộc sống kiêng tình dục chỉ gây ra căng thẳng, 
tạo thêm nhiều vấn đề, nhiều khó khăn. Nhưng nếu bạn 
buông thả theo sự đòi hỏi của tình dục và chấp nhận làm 
tình với bất cứ người nào khi thể xác đòi hỏi, thì chẳng bao 
giờ bạn có thể thoát khỏi đam mê. Hãy tránh hai cực đoan 
này vì chúng nguy hiểm như nhau. Dhamma đưa ra con 


88 


Cleng 5. Fu tập giới hanh 


đường trung dung, một sự thực hành lành mạnh về tinh 
dục mà vẫn cho phép phát triển về tâm linh. Đó là sự liên 
hệ tình dục giữa một người nam và người nữ đã kết hợp với 
nhau. Và nếu người phối ngẫu của bạn cũng là một thiền 
sinh Vipassana thì khi sự đam mê nổi dậy, cả hai hãy quan 
sát nó. Đây không phải là sự dồn nén, cũng không phải 
buông thả. Bằng cách quan sát bạn có thể thoát khỏi đam 
mê một cách dễ dàng. Đôi khi hai người vẫn có quan hệ 
tình dục, nhưng dần dần họ cùng tiến triển đến một giai 
đoạn mà quan hệ tình dục chẳng có ý nghĩa gì. Đây là giai 
đoạn thực sự không tình dục một cách tự nhiên, ngay cả 
một ý tưởng đam mê cũng không khởi sinh trong lòng. Sự 
không tình dục này tạo một niềm vui vượt xa hơn bất kỳ sự 
thỏa mãn tình dục nào. Ta luôn luôn cảm thấy cực kỳ thỏa 
mãn, cực kỳ hòa hợp. Chúng ta nhất thiết phải học cách 
trải nghiệm hạnh phúc chân thật này. 


Ỏ phương Tây, nhiều người cho rằng quan hệ tình dục 
có thỏa thuận giữa hai người trưởng thành bất kỳ là điều 
chấp nhận được. 


Quan điểm này cách xa Dhamma (Giáo pháp) nhiều 
lắm. Một người nào đó có liên hệ tình dục với một người, 
rồi một người khác, và một người khác nữa thì sự thèm 
muốn gia tăng gấp bội, và đồng thời làm tăng sự đau khổ. 
Bạn nhất thiết chỉ nên kết hợp với một người thôi hoặc 
sống không tình dục. 

Còn đối với sự dùng các loại thuốc để trải nghiệm một 
vài loại cảm giác, hoặc những thực tại khác thì sao? 

Có vài thiền sinh nói với tôi rằng khi dùng loại thuốc 
tâm thần, họ đã có những kinh nghiệm tương tự như trong 
khi hành thiền. Dù chuyện này có thật hay không, thì khi 
phải dùng thuốc để có một kinh nghiệm là hình thức lệ 
thuộc vào một yếu tố bên ngoài. Nhưng Dhamma dạy bạn 


89 


ghè thudt sống 


làm chủ chính mình để có thể trải nghiệm thực tại theo 
ý muốn vào bất cứ lúc nào. Còn một điều khác biệt quan 
trọng nữa là việc dùng thuốc làm nhiều người mất quân 
bình tâm trí và có hại cho chính họ, còn khi trải nghiệm sự 
thật bằng cách thực hành Dhamma thì thiền sinh trở nên 
quân bình hơn, không có hại cho mình hay người khác. 


Giói thứ năm là tránh chất gây say nghiện hay tránh 
bị say nghiện? Nói cho cùng, nếu uống vừa phải, không 
say, thì dường như không có hại gì. Hay chỉ cần uống một 
ly ruợu là phạm gidi? 


Dù chỉuống một chút, nhưng về lâu về dài, bạn sẽ thèm 
rugu. Bạn không ý thức được, nhưng bạn đã bước một bước 
đầu tiên vào con đường nghiện ngập, chắc chắn làm hại 
bạn và hại người khác. Mỗi người nghiện đều khởi đầu 
bằng chỉ một ly. Tại sao lại bước một bước vào con đường 
đau khổ? Nếu bạn hành thiền nghiêm chỉnh và một ngày 
nào đó bạn quên hay vì giao tế mà bạn phải uống một ly, 
bạn sẽ thấy hôm đó bạn thiên kém han di. Dhamma không 
thể đi chung với sự dùng chất gây say nghiện. Nếu bạn 
thật sự muốn phát triển trong Dhamma, bạn phải tránh 
hết mọi sự say nghiện. Đây là kinh nghiệm của hàng ngàn 
người hành thiên. Những người phương Tây đặc biệt cần 
phải hiểu hai giới liên quan đến việc tránh tà dâm và dùng 
chất gây say nghiện. 

Nhung ó đây người ta thường nói: “Nếu cam thấy tốt 
thì ắt phải đúng.” 

Đó là vì họ không nhìn thấy thực tại. Khi bạn hành 
động vì chán ghét, tự nhiên bạn cảm thấy bất an. Và khi 
bạn hành động vì thèm muốn, tuy bề ngoài bạn cảm thấy 
thoải mái, nhưng trong thâm tâm bạn thấy dao động. Bạn 
cảm thấy tốt đẹp vì vô minh. Khi bạn nhận ra rằng những 
hành động như vậy đã gây hại cho bạn như thế nào thì tự 
nhiên bạn sẽ dừng ngay những hành động đó. 


90 


Chuong 5. Fu tập giới hanh 


An thịt có phải là phạm giới không? 

Không, trừ phi bạn giết con vật đó. Nếu thịt mang đến 
cho bạn và bạn thấy thích như bạn ăn các món ăn khác 
thì bạn không phạm giới nào cả. Tuy nhiên, ăn thịt là gián 
tiếp khuyến khích người khác phạm giới sát sinh. Và ở một 
mức độ tế nhị hơn, bạn ăn thịt là bạn tự hại mình. Từng 
giây, từng phút con vật phát sinh thèm muốn, chán ghét, 
nhưng nó không có khả năng quan sát chính nó, thanh lọc 
tâm nó. Vì vậy mỗi thớ thịt của nó đều tẩm đầy thèm muốn 
và chán ghét. Đó là những gì bạn tiếp nhận vào mỗi khi 
bạn ăn thịt. Thiền giả muốn loại bỏ thèm muốn và chán 
ghét vì vậy việc kiêng ăn thịt hẳn là rất hữu ích. 

Có phải vì vậy mà trong khóa thiền chỉ ăn chay? 

Phải, vì như vậy tốt cho thiên Vipassana. 

Thay có khuyên nên ăn chay trong đời sống hằng ngày 
không? 

Nếu ăn được cũng hữu ích. 

Đối với người hành thiền, kiếm tiền như thế nào thì có 
thể chấp nhận được? 

Nếu bạn thực hành Dhamma, dù bạn không kiếm ra 
tiền bạn vẫn hạnh phúc. Nhưng nếu bạn kiếm ra tiền và 
không thực hành Dhamma thì bạn sẽ khổ. Dhama quan 
trọng hơn. Sống ở đời, bạn phải tự nuôi sống bản thân. Bạn 
phải làm việc vất vả và lương thiện để kiếm tiền, chẳng 
có gì là sai quấy trong chuyện đó. Nhưng phải làm với 
Dhamma. 

Nếu công việc mình làm có thể gây ra ảnh hưởng không 
tốt, hay nếu những gì mình làm có thể bị dùng một cách 
không tốt, thì có phải là nghề nghiệp sai trái không? 


91 


ghe thudt sống 


Đó còn tùy thuộc vào ý định của bạn. Nếu bạn chỉ quan 
tâm đến việc kiếm tiền cho thật nhiều, và nghĩ: “Mặc kệ 
người khác bị hại, ta không cần, miễn ta có tiền là được 
rồi”, thì đó là một sinh kế sai lầm. Nhưng nếu bạn có ý 
định phục vụ nhưng dù vậy vẫn có người bị hại, đó không 
phải trách nhiệm của bạn. 


Hãng tôi san xuất một loại máy dùng dé thu thập những 
dữ kiện về sự nổ của nguyên tử. Tôi được chỉ định làm việc 
với máy này, nhưng tôi cảm thấy có vẻ không đúng. 


Nếu là thứ chỉ được dùng để làm hại người khác, thì 
chắc chắn là bạn không nên dính dấp vào. Nhưng nếu nó 
có thể được dùng cho cả mục đích tốt lẫn xấu thì bạn không 
có trách nhiệm gì đối với sự sử dụng của người khác. Bạn 
làm với ý định người ta phải dùng cho mục đích tốt. Không 
có gì sai quấy trong việc đó cả. 


Thiền sư nghĩ gì về chủ nghĩa hòa bình? 


Nếu bạn hiểu “chủ nghĩa hòa bình” có nghĩa là không 
làm gì trước sự xâm lược thì tất nhiên là sai lầm. Dhamma 
dạy bạn hành động một cách tích cực và phải thực tế. 


Còn về cách phản kháng bất bạo động của Mahatma 
Ghandhi hay của Martin Luther King thì sao? 


Còn phải tùy thuộc vào tình huống. Nếu kẻ gây han 
không hiểu ngôn ngữ nào ngoài võ lực, chúng ta phải dùng 
sức mạnh thể lực, nhưng luôn giữ tâm quân bình. Nếu 
không, ta nên cách phản kháng bất bạo động, nhưng không 
phải vì sợ, mà là một hành động can đảm có đức hạnh. Đây 
là đường lối của Dhamma, và đó là điều mà Thánh Gandhi 
dạy người ta làm. Nó doi hỏi sự can đảm dám tay không 
đương đầu với những kẻ gây hấn có võ trang. Để làm như 
vậy, ta phải sẵn sàng chấp nhận cái chết. Cái chết sẽ đến 
không sớm thì muộn, người ta có thể chết trong sự sợ hãi 


92 


Chuong 5. Fu tập giới hanh 


hay trong can trường. Một cái chết đúng Pháp không thé là 
trong sự sợ hãi. Thanh Gandhi thường nói với những người 
theo ông khi họ đối diện với sự đối lập mãnh liệt: “Hãy để 
bị thương ở trước ngực, chứ không phải ở sau lưng.” Ngài 
đã thành công vì đã có Dhamma trong người. 


Chính Thiền sư nói rằng người ta có những sự trải 
nghiệm tuyệt vời về thiền mà không cần giữ giới. Như vậy, 
quá nhấn mạnh về giới hạnh có phải là quá giáo điều và 
thiếu linh hoạt không? 

Tôi đã thấy trường hợp một số thiền sinh không cho 
việc giữ giới là quan trọng, nên đã không thể tiến bộ được 
trên con đường. Trong nhiều năm, những người đó có thể 
đến dự những khóa thiền, và có được những kinh nghiệm 
tốt đẹp về thiên, nhưng trong đời sống hằng ngày ho đã 
không có gì thay đổi. Họ vẫn bi dao động và khổ sở vì họ chi 
chơi đùa với Vipassana, như họ đã từng đùa với nhiều trò 
chơi khác. Những người đó là những kẻ thua cuộc. Người 
nào thực sự muốn dùng Dhamma để thay đổi đời họ cho tốt 
đẹp hơn thì phải giữ sila càng cẩn thận càng tốt. 


TOA THUỐC CỦA BÁC SĨ 


Một người bị bệnh và đi khám bác sĩ. Bác sĩ khám xong 
và ghi cho ông một toa thuốc. Người này rất tin tưởng vào 
vị bác sĩ. Ông về nhà, vào phòng dùng để cầu nguyện và 
bày bức hình rất đẹp của bác sĩ lên. Đoạn ông ngồi xuống 
và kính lạy bức hình. Ông vái ba vái và dâng hương hoa. 
Sau đó ông lấy đơn thuốc ra và cung kính tụng: “Hai viên 
buổi sáng, hai viên buổi trưa, hai viên buổi tố!” Suốt ngày, 
suốt cuộc đời ông liên tiếp tụng toa thuốc này vì ông tin 
tưởng mãnh liệt nơi vị bác sĩ, nhưng toa thuốc đã không 
giúp gì được cho ông. 


93 


ghè thudt sống 


Rồi muốn hiểu rõ hơn về toa thuốc, ông đến gặp bác sĩ 
và hỏi: “Tai sao bác sĩ kê thuốc này cho tôi? Nó sẽ giúp tôi 
như thế nào?” Là người thông minh vị bác sĩ giảng: “Trông 
đây, ông bị bệnh này, đây là nguyên nhân sâu xa của bệnh; 
nếu ông dùng thuốc mà tôi kê toa thì căn nguyên của bệnh 
sẽ hết. Khi nguyên nhân bị diệt trừ thì tự nhiên khỏi bệnh.” 
Người này nghĩ: “A, thật là kỳ diệu! Bác sĩ của tôi thật tài 
giỏi! Đơn thuốc của ông thật hữu ích.” Ông về nhà và bắt 
đầu tranh cãi với hàng xóm, quyến thuộc: “Bác sĩ của tôi 
là vị bác sĩ giỏi nhất! Các bác sĩ khác đều vô dụng.” Nhưng 
ông đã được gì trong sự tranh cãi ấy? Có thể ông còn tiếp 
tục tranh cãi suốt đời, nhưng sự kiện này chả giúp gì cho 
ông. Chỉ khi nào ông uống thuốc thì ông mới hết bệnh và 
hết đau khổ. Chỉ lúc đó thuốc mới giúp ích cho ông. 

Mỗi một bậc giác ngộ đều giống như vị bác sĩ. Vì lòng 
trắc ân, ngài đưa ra “toa thuốc” chỉ bày cho mọi người 
phương cách để thoát khỏi đau khổ. Nếu người ta phát 
triển lòng tin mù quáng vào bậc giác ngộ đó, họ sẽ biến toa 
thuốc thành “kinh điển” và bắt đầu tranh cãi với các giáo 
phái khác, cho rằng chỉ có giáo lý mà vị giáo chủ của mình 
giảng dạy mới cao cả hơn hết. Nhưng chẳng ai quan tâm 
đến thực hành giáo huấn, uống thuốc để chữa bệnh. 

Lòng tin vào bác sĩ chỉ hữu ích khi nó khuyến khích 
bệnh nhân làm theo lời khuyên của bác sĩ. Việc hiểu được 
tác dụng của thuốc cũng chỉ có ích khi nó khuyến khích 
bệnh nhân dùng thuốc. Nhưng nếu không thực sự uống 
thuốc thì không thể chữa khỏi bệnh được. Bạn phải tự 
mình uống thuốc. 


94 


Chương 6. Tu tập dinh tam 


O= ta giữ giới (sila) để cố gắng kiểm soát lời 
nói và việc làm của mình. Tuy nhiên nguyên 
nhân của khổ đau lại nằm trong hành vi của ý. Chỉ riêng 
việc kiềm chế lời nói và việc làm sẽ vô ích nếu trong tâm ta 
vẫn tiếp tục sôi sục những thèm muốn, chán ghét, những ý 
tưởng bất thiện. Tự mình phân tán thân, khẩu, ý theo cách 
như thế, chúng ta sẽ không bao giờ hạnh phúc. Sớm muộn 
gì rồi tham lam và sân hận cũng sẽ bùng phát và chúng ta 
sẽ phạm giới, gây hại đến người khác và chính mình. 


Về mặt tri thức, ta có thể hiểu rằng hành động bất 
thiện là sai trái. Nói cho cùng, mọi tôn giáo từ hàng ngàn 
năm qua đều thuyết giảng về tầm quan trọng của đạo đức. 
Nhưng khi những cám dỗ tìm đến thì tâm ý bị khống chế 
và người ta lại phạm giới. Một người nghiện ruợu biết rất 
rõ là không nên uống rượu vì rugu gây hai cho anh ta, 
nhưng khi cơn thèm khát nổi lên anh ta vẫn uống rượu để 
rồi say khướt. Người đó không thể ngăn được chính mình 
vì anh ta không kiểm soát được tâm ý. Nhưng khi ta học 
được cách dừng lại những hành vi bất thiện của tâm ý thi 
việc kiểm chế những lời nói và việc làm bất thiện trở nên 
dễ dàng. 

Vì bất ổn phát sinh từ tâm ý nên ta phải đương đầu 
với nó ở bình diện tỉnh thần. Để làm như vậy, ta phải thực 
hành bhãvanä, nghĩa den là “phát triển tâm”, hay nói theo 
ngôn ngữ thông thường là thiền. Ngay từ thời Đức Phật 
ý nghĩa của từ bhãvanã đã trở thành mơ hồ khi sự hành 
thién đi vào lãng quên. Gần đây bhãvanã được dùng để chỉ 
bất cứ sự phát triển tinh thần hay sự thăng hoa tâm linh 
nào, và còn để chỉ ngay cả những hoạt động như đọc, nói, 


95 


ghè thudt sống 


nghe, nghĩ về Dhamma. “Meditation” (thiền) là từ thông 
dụng nhất trong Anh ngữ dùng để dịch chữ bhavana, thậm 
chí còn được dùng một cách cởi mở hơn để chỉ nhiều hoạt 
động, từ sự thư giãn tinh thần, quán tưởng và sự tự do kết 
hợp, cho đến sự tự kỷ ám thị. Tất cả đều khác xa ý nghĩa 
mà Đức Phật muốn nói qua từ ngữ này. Ngài dùng bhãvanã 
để những cách tu tập tâm ý cụ thể, những kỹ thuật chính 
xác để chú tâm và thanh lọc tâm. 


Bhavana gồm có hai phần tập luyện: định (samadhi), và 
tuệ (pafifia). Tập định tâm còn được gọi là “phát triển an 
tĩnh” (samatha-bhavana), tu tuệ được gọi là “phát triển tuệ 
giác” (vipassana-bhavana). Sự thực hành bhavana bat đầu với 
định, là phần thứ hai trong Bát Thánh Đạo. Đây là một 
cách tu tập thiện lành để kiểm soát các tiến trình của tâm, 
để làm chủ tâm ý của chính mình. Ba phần của Bát Thánh 
Đạo trong sự tu tập này là: chánh tinh tấn (nỗ lực chân 
chánh), chánh niệm (ý thức chân chánh) và chánh định 
(định chân chánh). 


Nô lực chân chánh (Chánh tinh tấn) 


Nỗ lực chân chánh là bước đầu của sự thực tập bhavana. 
Tâm dễ bị sự vô minh chế ngự, cũng như dễ bị thèm muốn 
hay chán ghét chi phối. Bằng cách nào đó, chúng ta phải 
luyện tâm cho mạnh mẽ để nó trở nên vững vàng, ổn định, 
thành một công cụ hữu ích để xem xét bản chất của chúng 
ta ở mức độ tinh tế nhất nhằm phát hiện và loại trừ nghiệp 
của mình. 

Một bác sĩ muốn chẩn đoán bệnh của một bệnh nhân 
sẽ phải lấy mẫu máu và quan sát dưới kính hiển vi. Trước 
khi quan sát, ông phải chỉnh kính hiển vi hướng vào tiêu 
điểm thích hợp, rồi cố định vị trí tập trung này. Sáu đó ông 


96 


Chuong 6. Fu tập dinh tam 


mới có thé khảo sát mẫu máu và tìm ra nguyên nhân gây 
bệnh, rồi xác định phương cách trị liệu thích hợp để chữa 
khỏi bệnh. Cũng vậy, chúng ta phải học cách chú tâm, giữ 
tâm chuyên chú vào một đối tượng mà thôi. Bằng cách này 
chúng ta biến tâm thành một công cụ để khảo sát thực tại 
tỉnh tế nhất của chính ta. 


Đức Phật đã chỉ nhiều kỹ thuật để định tâm, mỗi cách 
thích hợp cho một hạng người tới gặp ngài để tập luyện. 
Nhưng phương pháp thích hợp nhất để tìm hiểu thực tại 
nội tâm mà chính Ngài đã từng áp dụng là anapana-sati, “ý 
thức về hơi thở.” 

Hơi thở là một đối tượng chú tâm lúc nào cũng sẵn có 
cho mọi người, vì chúng ta ai cũng phải thở, từ khi chào đời 
cho đến khi chết. Nó là đối tượng thiên phổ quát được mọi 
người chấp nhận và dễ tiếp cận. Dé tập bhavana, thiên giả 
ngồi trong một tư thế thoải mái, lưng thẳng, mắt nhắm. 
Thiền giả phải ở trong một căn phòng yên lặng, ít bị phân 
tâm. Khi rời bỏ thế giới bên ngoài để quay vào với thế giới 
nội tâm, thiên gia thấy rằng hoạt động nổi bật nhất là hơi 
thở; bởi vậy mà thiền giả chú tâm vào đối tượng này: hơi 
thở vào, ra qua lỗ mii. 

Đây không phải là một lối tập thở, mà là tập về ý thức. 
Ta không điều khiển hơi thô, nhưng là ý thức nó ở trạng 
thái tự nhiên: hơi thở ngắn hay dài, nặng nề hay nhẹ 
nhàng. Ta chú tâm tâm vào hơi thở càng lâu càng tốt, đừng 
để bị xao lãng làm gián đoạn dòng ý thức. 


Khi thực hành thiền, chúng ta sẽ thấy ngay việc làm 
được như trên thật khó biết bao. Ngay khi ta vừa cố gắng 
chú tâm vào hơi thở, thì ta đã bắt đầu lo lắng vì chân đau. 
Khi ta vừa cố gắng đè nén được những ý nghĩ mông lung, 
thi tâm ta lại đầy áp cả ngàn chuyện: nào là những ky 
niệm, những dự tính, những hy vọng hay sợ hãi. Tâm ta 


97 


ghè thudt sống 


chú ý đến một trong những sự kiện này, và một lúc sau 
ta mới nhận biết ta đã quên bang đi hơi thở. Chúng ta lại 
cương quyết bắt đầu lại, và một lúc sau ta lại thấy tâm 
vuột đi mà ta không hay biết. 


Ai là người làm chủ ở đây? Ngay khi ta mới thực tập thi 
ta đã thấy rõ rằng tâm ở ngoài vòng kiểm soát của ta. Tâm 
giống như một đứa bé được nuông chiều, vớ lấy một món 
dé chơi, chơi chán rồi lại đổi hết món này đến món khác. 
Tâm không ngừng nhảy từ một ý nghĩ, một đối tượng của 
sự chú tâm sang cái khác, trốn chạy khỏi thực tại. 

Đây là một thói quen đã ăn sâu vào tâm kham, và tâm 
ta đã hoạt động như vậy suốt cuộc đời. Nhưng khi ta bắt 
đầu nghiên cứu về bản tánh thực của mình, sự trốn chạy 
này phải được chấm dứt. Ta phải thay đổi thói quen của 
tâm và học cách sống với thực tại. Chúng ta bắt đầu bằng 
sự định tâm vào hơi thở. Khi thấy tâm lang thang thì ta 
kiên nhẫn và bình tĩnh kéo nó về với hơi thở. Nếu thất 
bại, ta lại cố gắng làm lại. Chúng ta tiếp tục lặp đi lặp 
lại sự luyện tập này một cách vui vẻ, không căng thẳng, 
không nản lòng. Dầu sao thì thói quen của cả đời không 
thể thay đổi trong một vài phút. Công việc đòi hỏi sự thực 
hành liên tục, nhiều lần, và sự nhẫn nại, bình tĩnh. Day 
là phương cách phát triển ý thức về thực tại. Đây là nỗ lực 
chân chánh. 


Đức Phật nêu ra bốn loại nỗ lực chân chánh: 


® Ngăn không để cho điều xấu ác, bất thiện khỏi sinh; 
® Từ bỏ những điều xấu ác nếu đã khởi sinh; 

® Phát khởi những điều hiền thiện chưa có; 

® Duy trì những điều hiền thiện không xao lãng, làm 
chúng phát triển và đạt đến sự hoàn thiện. 


1 A,IVii. 3 (13), Padhana Sutta 


98 


Chuong 6. Fu tập dinh tam 


Do thực hành ý thức về hơi thở, chúng ta đã thực hành 
cả bốn nỗ lực chân chánh như trên. Chúng ta ngồi xuống 
và chú tâm vào hơi thở, không để cho các ý nghĩ xen vào. 
Làm như vậy chúng ta khởi xướng và duy trì được trạng 
thái hiền thiện của sự tự ý thức. Chúng ta giữ cho chính 
mình không bị rơi vào sự xao lãng, đãng trí hay mất dấu 
thực tại. Nếu một ý nghĩ xuất hiện, ta không đuổi theo nó 
mà đưa sự chú ý quay về với hơi thở. Bằng cách này, chúng 
ta phát triển khả năng chú tâm vào một đối tượng và chống 
lại sự phân tâm: hai phẩm tính thiết yếu của định. 


Ý thức chân chánh (Chánh niệm) 


Quan sát hơi thở cũng là một cách thực hành ý thức 
chân chánh. Chúng ta khổ là do vô minh. Chúng ta phản 
ứng vì không biết minh dang làm gi va vì không biết rõ 
thực tại của mình. Tâm ta mất nhiều thì giờ vào những 
mơ mộng, ảo tưởng, làm sống lại những kinh nghiệm thích 
thú hay khó chịu và dự tính tương lai một cách sợ hãi hay 
hăng say. Trong khi đắm chìm trong thèm muốn hay chán 
ghét, chúng ta không ý thức được những gì hiện đang xảy 
ra, cũng như không biết mình đang làm gì. Thực ra thì 
giây phút này, hiện tại mới thực sự là quan trọng nhất đối 
với chúng ta. Chúng ta không thể sống trong quá khứ, vì 
nó đã qua. Chúng ta không thể sống trong tương lai, vì nó 
ở ngoài tầm tay. Chúng ta chỉ có thể sống trong hiện tại. 


Nếu chúng ta không ý thức về những hành động của 
mình trong hiện tại, chúng ta không tránh khỏi tái phạm 
những lỗi lầm trong quá khứ và không bao giờ có thể đạt 
được những ước muốn cho tương lai. Nhưng nếu có thể 
phát triển khả năng ý thức được hiện tại, chúng ta có thể 
dùng quá khứ như một hướng dẫn cho những hành động 


99 


ghe thudt sống 


của mình trong tương lai, như vậy chúng ta có thể đạt được 
mục đích. 


Dhamma là con đường của bây giờ và ngay tại đây. Bởi 
vậy chúng ta phải phát triển khả năng ý thức được giây 
phút hiện tại. Chúng ta cần một phương pháp để chú tâm 
vào thực tại ngay lúc này. Kỹ thuật anapana-sati (ý thức 
về hơi thở) chính là phương pháp này. Thực hành phương 
pháp này sẽ phát triển sự ý thức về chính mình ngay tại 
đây và ngay bây giờ: Ngay tại lúc này thở vào, ngay tại lúc 
này thở ra. Do thực hành ý thức về hơi thở, chúng ta nhận 
biết được thực tại. 

Một lý do nữa để phát triển ý thức về hơi thở là vì 
chúng ta muốn thể nghiệm sự thật tối hậu. Chú tâm vào 
hơi thở có thể giúp ta khám phá được những gì mà chúng 
ta không biết về bản thân, để mang những gì ở vô thức lên 
ý thức. Nó như một nhịp cầu nối liền vô thức và ý thức, vì 
hơi thở hoạt động cả ở vô thức lẫn ý thức. Chúng ta có thể 
thé theo một lối đặc biệt, có thể điều khiển hơi thở. Chúng 
ta cũng có thể ngưng hơi thở một lúc. Tuy nhiên khi chúng 
ta ngưng điều khiển thì hơi thở vẫn tiếp tục hoạt động như 
thường. 


Ví dụ, chúng ta có thể cố ý thở hơi mạnh một chút để 
ta có thể chú tâm được một cách dễ dàng. Ngay khi ý thức 
về hơi thở đã rõ ràng và vững rồi, thì ta để cho hơi thở tự 
nhiên, dù là mạnh hay nhẹ, sâu hay nông, ngắn hay dài, 
nhanh hay chậm. Chúng ta không làm một cố gắng nào 
để điều khiển hơi thở, ta chỉ cố gắng ý thức về nó mà thôi. 
Bằng cách duy trì được ý thức về hơi thở tự nhiên, chúng 
ta bắt đầu quan sát hoạt động tự động của cơ thể, một 
hoạt động thường là không cố ý. Từ sự quan sát thực tế 
thô thiển của hơi thở cố ý, chúng ta tiến đến sự quan sát 
sự thật tinh tế hơn của hơi thở tự nhiên. Chúng ta đã bắt 


100 


Chuong 6. Fu tập dinh tam 


đầu vượt ra ngoài thực tế bề ngoài đến sự ý thức về thực 
tế tỉnh tế hơn. 


Một lý do nữa để phát triển sự ý thức về hơi thở là để 
thoát khỏi tham, sân, si (thèm muốn, chán ghét, vô minh), 
trước hết ta phải ý thức về chúng. Trong công việc này, hơi 
thỏ sẽ giúp chúng ta, vì hơi thở là phản ánh tâm trạng của 
ta. Khi tâm ta bình an và yên tĩnh thì hơi thở ta điều hòa 
và nhẹ nhàng. Nhưng khi bất tịnh nảy sinh trong tâm như 
giận dữ, hận thù, sợ hãi hay đam mê thì hơi thở trở nên thô 
thiển, nặng nề và gấp rút. Nhờ vậy, hơi thở đã báo động 
cho chúng ta biết về trạng thái của tâm và cho phép chúng 
ta bắt đầu đối phó với nó. 

Còn một lý do nữa để chúng ta thực hành sự ý thức về 
hơi thở. Vì mục đích của chúng ta là làm sao để tâm thoát 
khỏi những bất tịnh, nên chúng ta phải cân thận để mỗi 
bước tiến đến đích phải thanh tịnh và thiện lành. Ngay 
trong giai đoạn đầu để phát triển samadhi (định), chúng 
ta phải dùng một đối tượng quan sát thiện lành. Hơi thở 
là đối tượng này. Chúng ta không thể có thèm muốn và 
chán ghét đối với hơi thở, và vì hơi thở là một thực tế, hoàn 
toàn thoát khỏi ảo tưởng, ảo giác. Vì vậy hơi thở là một đối 
tượng thích hợp cho sự chú tâm. 

Giây phút khi hoàn toàn chú tâm vào hơi thở thì tâm 
thoát khỏi thèm muốn, chán ghét, vô minh. Dù thời gian 
thanh tịnh này có ngắn ngủi đến đâu thì nó cũng có một 
năng lực rất mạnh vì nó thách thức tất cả những dữ kiện 
quá khứ của ta. Tất cả những nghiệp tích lũy này bị khuấy 
động và bắt đầu xuất hiện như những khó khăn về thân 
cũng như về tâm. Những khó khăn này làm can trở nỗ lực 
phát triển ý thức. Chúng ta có thể thấy nóng lòng muốn 
tiến bộ, hay tức giận, chán nản vì sự tiến bộ có vẻ chậm 
chap, đấy là một hình thức của thèm muốn và chán ghét. 


101 


ghe thudt sống 


Đôi khi vừa ngồi xuống thiền ta đã bị trạng thái hôn mê 
áp đảo và ta ngủ thiếp đi. Có lúc ta thấy bôn chồn đến nỗi 
đứng ngôi không yên hay tìm cớ để khỏi thiên. Nhiều lúc 
nghi ngờ gặm nhắm ý chí hành thiền - sự nghi ngờ quá 
độ, vô lý về người thầy, về giáo huấn, hay về khả năng 
hành thiền của chính mình. Khi đột nhiên phải đối diện 
với những khó khăn đó, chúng ta có thể nghĩ đến bỏ thiền 
cho xong chuyện. 


Vào những lúc như vậy chúng ta phải hiểu rằng, những 
trở ngại này khởi lên chỉ là phản ứng đối với sự thành công 
của chúng ta trong việc thực tập ý thức về hơi thở. Nếu 
chúng ta kiên trì thì chúng sẽ dần dần biến mất. Lúc đó 
sự hành thiền của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, vì ngay 
trong giai đoạn khởi đầu này, một vài tầng lớp của nghiệp 
cũ đã bị xóa bỏ khỏi bề mặt của tâm. Và như vậy, ngay khi 
ta mới chỉ tập ý thức về hơi thở, chúng ta đã bắt đầu thanh 
lọc tâm và tiến gần hơn đến sự giải thoát. 


Định chân chánh (Chánh định) 


Chú tâm vào hơi thở phát triển sự ý thức về giây phút 
hiện tại. Duy trì sự ý thức này từng giây từng phút, càng 
lâu càng tốt, là định chân chánh. 


Trong đời sống bình thường, những hoạt động hằng 
ngày cũng đòi hỏi sự chú ý, nhưng không nhất thiết là 
định chân chánh. Một người có thể chú hết tâm vào việc 
thỏa mãn những khoái cảm hay trì hoãn những mối lo sợ. 
Một con mèo chăm chú rinh lỗ chuột, sẵn sàng để vô khi 
chuột xuất hiện. Một tên móc túi chăm chú rình bóp của 
nạn nhân, chỉ chờ cơ hội tốt để lấy. Một đứa bé trong đêm 
tối nằm trên giường nhìn trân trân kinh hãi vào một góc 
buồng, tưởng tượng ra những con quái vật đang ẩn núp 


102 


Chong 6. Fu tập dinh tam 


trong bóng tối. Tất cả những su chú ý nay không phải là 
định chân chánh, loại định có thể đưa ta đến giải thoát. 
Samadhi (định) phải có sự chú tâm vào một đối tượng hoàn 
toàn thoát khỏi thèm muốn, chán ghét, vô minh. 


Khi thực hành sự ý thức về hơi thở, ta thấy việc duy trì 
được sự ý thức không gián đoạn thực là một việc khó khăn. 
Mặc dầu ta đã cương quyết chú tâm vào hơi thở, nhưng nó 
vẫn vuột đi mà ta không hề hay biết. Chúng ta thấy mình 
như một người say ruợu, cố gắng đi cho thang nhưng vẫn 
bước xiên xeo. Sự thật thì chúng ta đã say vì vô minh và 
ảo giác, và vì vậy chúng ta cứ tiếp tục đi lạc vào quá khứ, 
tương lai, hay thèm muốn, chán ghét. Chúng ta không thể 
nào ở yên trên con đường thang để giữ vững sự ý thức. 


Là người hành thiền, điều tốt cho chúng ta là không 
nên chán nản hay thối chí khi phải đối diện với những khó 
khăn này. Ngược lại, ta phải hiểu rằng cần có thời gian 
để thay đổi những thói quen đã ăn sâu trong tâm kham 
tự bao nhiêu năm nay. Muốn có kết quả, chúng ta chỉ có 
cách tập đi, tập lại nhiều lần, liên tục, kiên nhẫn và kiên 
trì. Công việc chính của chúng ta là khi tâm đi lang thang 
thì ta lại kéo nó về lại với hơi thở. Nếu làm được như vậy, 
thì chúng ta đã tiến được một bước quan trọng trong việc 
sửa đổi cái tâm hay đi lang thang. Và bằng cách tập đi tập 
lại, ta có thể kéo sự chú tâm trở lại ngày một nhanh chóng 
hơn. Dần dần khoảng thời gian xao lãng càng lúc càng 
ngắn đi và khoảng thời gian có ý thức càng lâu hơn. 


Khi sự chú tâm đã vững mạnh, chúng ta cảm thấy 
thoải mái, sung sướng, tràn đầy nhựa sống. Dần dần hơi 
thở thay đối, nó trở nên êm, đều, nhẹ và nông. Có lúc hình 
như hơi thở đã ngưng hẳn. Thật ra, tâm ta đã trở nên an 
tĩnh, cơ thể cũng trở nên yên tĩnh và sự biến dưỡng giảm 
đi, vì vay chỉ cần ít dưỡng khí. 


103 


ghe thudt sống 


Trong giai đoạn này, nhiều người có thể có những kinh 
nghiệm bất thường như thấy ánh sáng hay ảo ảnh trong 
khi ngồi nhắm mắt, hay nghe thấy những âm thanh khác 
thường. Tất cả những kinh nghiệm siêu nhiên ấy là dấu 
hiệu cho biết tâm đã định ở một mức độ cao. Những hiện 
tượng này tự chúng không có một tầm quan trọng nào và 
chúng ta không nên để tâm đến chúng. Đối tượng của sự 
ý thức vẫn là hơi thở. Ngoài nó ra còn có những điều khác 
đều làm ta phân tâm. Chúng ta cũng không nên mong 
muốn có những kinh nghiệm này; chúng xuất hiện với 
người này, và có thể không xuất hiện với người khác. Tất 
cả những kinh nghiệm khác thường này chỉ là những cột 
mốc ghi dấu sự tiến triển trên con đường. Đôi khi những 
cột mốc này bị che lấp làm ta không thấy được, hay có thể 
ta mai mê trên con đường đến nỗi ta vượt qua mà không 
nhận thấy chúng. Nếu chúng ta lấy những cột mốc đó làm 
đích mà bám vào thì chúng ta không còn tiến bộ nữa. Thật 
ra có vô số những cảm giác bất thường để trải nghiệm. 
Những ai thực hành Dhamma không nên tìm kiếm những 
kinh nghiệm đó mà phải có tuệ giác về bản tánh của chính 
mình để có thể giải thoát khỏi khổ đau. 

Vì vậy chúng ta tiếp tục chỉ chú tâm vào hơi thở. Khi 
tâm càng định thì hơi thở càng nhẹ nhàng hơn, và sự theo 
dõi càng trở nên khó khăn hơn nên ta cần phải cố gắng 
nhiều hơn để duy trì sự ý thức. Bằng cách này, chúng ta 
tiếp tục luyện tâm, làm cho sự định tâm được bén nhạy và 
biến nó thành một dụng cụ để thâm nhập thực tế bề ngoài 
để quan sát thực tế vi tế nhất ở bên trong. 

Có nhiều kỹ thuật khác để phát triển sự định tâm. 
Hành giả có thể được dạy chú tâm vào một tiếng bằng 
cách tụng niệm tiếng đó, hay vào một hình ảnh, hay làm 
đi làm lại một động tác. Làm như vậy hành giả hòa nhập 
vào đối tượng của sự chú tâm, và đạt được trạng thái xuất 


104 


Chong 6. Fu tập dinh tam 


than. Hanh gia cam thay lang lang dé chiu, nhung khi 
trang thái đó không còn nữa, người đó lai trở về với đời 
sống bình thường với những khó khăn như trước. Những 
kỹ thuật này tạo nên một lớp bình an và an lạc ở bề mặt 
của tâm, nhưng không tới được những bất tịnh ở tầng lớp 
sâu bên dưới. Những đối tượng chú tâm được dùng trong 
những kỹ thuật này không liên quan gì với thực tại của 
hành giả. Trạng thái ngây ngất, sảng khoái mà hành giả 
có được là giả tạo, chứ không nảy sinh một cách tự nhiên 
từ đáy sâu của tâm đã thanh tịnh. Samadhi chân chánh 
không thể là cơn say tâm linh. Nó phải thoát khỏi mọi sự 
giả tạo và ảo tưởng. 


Ngay trong giáo huấn của Đức Phật cũng có nhiều 
trạng thái xuất thần, nhập định - jhana - có thể đạt được. 
Chính Ngài đã được dạy tám tầng thiền định trước khi giác 
ngộ, và Ngài tiếp tục thực tập chúng suốt đời. Tuy nhiên 
những trạng thái nhập định này không thể giải thoát Ngài 
được. Bởi vậy, khi Ngài dạy về những trạng thái này, Ngài 
đã nhấn mạnh công dụng của chúng chỉ như những viên 
đá lót đường đưa tới sự phát triển tuệ giác. Hành giả phát 
triển khả năng định không phải để kinh nghiệm trạng 
thái cực lạc hay ngất ngây, mà là để rèn luyện tâm thành 
một dụng cụ để quan sát thực tế của chính mình và loại 
bỏ những điều kiện (nghiệp) đã gây nên khổ. Đó chính là 
định chân chánh. 


Vấn Đáp 
Câu hỏi: Tại sao thiền sư dạy thiên sinh chú tâm vào 
hơi thỏ (ãnãpãna) ở lỗ mũi thay vì ở bụng? 


Thiền sư S. N. Goenka: Vì đối với chúng ta thực hành 
anapana chỉ là để sửa soạn cho sự thực hành Vipassana, và 
trong loại Vipassana này chúng ta cần một sự chú ý đặc 


105 


ghe thudt sống 


biệt mạnh. Vùng chú ý càng nhỏ thì sự tập trung càng 
mạnh. Bụng quá rộng để có thể phát triển tới độ tập trung 
mạnh như vậy. Mãi là nơi tập trung thích hợp nhất. Vì vay 
mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta tập trung ở đấy. 


Khi thực hành ý thức về hoi thỏ, chúng ta có thể đếm, 
hay nói “vào” khi chúng ta hít vào, và “ra” khi chúng thở 
ra không? 

Không. Không được nói liên tục. Vì nếu bạn thêm một 
tiếng vào sự ý thức về hơi thở, thì dan dần tiếng đó sé 
chiếm ưu thế, và bạn sẽ quên bang hơi thở. Rồi bạn có hít 
vào hay thở ra bạn cũng nói “vào”. Và bạn thở ra hay hít 
vào, bạn cũng nói “ra”. Tiếng này trở thành câu thần chú. 
Chỉ nên chú ý vào hơi thở, hơi thở đơn thuần, không gì 
ngoài hơi thở. 

Tại sao tập samadhi lại không đủ để giải thoát? 

Vì sự thanh tịnh của tâm phát triển được bằng samadhi 
là do sự dồn nén chứ không phải do sự diệt trừ hết nghiệp. 
Cũng giống như một người làm cho nước bùn thành nước 
trong bằng phèn chua. Chất phèn đã làm bùn kết tủa, 
lắng xuống, để lại nước ở phía trên trong suốt. Cũng thế, 
samadhi đã làm những lớp trên của tâm trở nên trong sáng, 
nhưng những bất tịnh vẫn còn tích tụ ở vô thức. Những 
bất tịnh tiểm ẩn này phải bị loại bỏ để được giải thoát. Và 
muốn làm như vậy, ta phải thực hành Vipassana. 

Quên han quá khứ và tương lai, và chỉ chú ý đến hiện 
tại thì có hại hay không? Nói cho cùng, đó không phải là 
cách sống của loài vật sao? Người nào quên di quá khứ, 
chắc chắn sẽ lặp lại những điều trước đây. 

Kỹ thuật này không dạy bạn quên hẳn quá khứ, hay 
không quan tâm đến tương lai. Nhưng vì tâm có thói quen 
ngụp lặn triền miên trong ký ức từ quá khứ, hay trong 
thèm muốn, hay có những dự tính, sợ hãi về tương lai và 


106 


Chong 6. Fu tập dinh tam 


vô minh về hiện tại. Thói quen không lành mạnh này lam 
cho đời sống thành khổ sở. Nhờ có thiền, bạn học cách đứng 
vững trong thực tại. Với căn bản vững chắc này bạn có thể 
vận dụng những chỉ dẫn cần thiết từ quá khứ và chuẩn bị 
những dự tính thích hợp cho tương lai. 

Tôi nhận thấy khi tôi hành thiền mà tâm tôi đi lung 
tung, một thèm muốn bắt đầu, và tôi nghĩ là tôi không được 
thèm muốn, thế là tôi bồn chồn vì tôi đang thèm muốn. Tôi 
phải đối phó với tình trạng đó như thế nào? 


Tại sao lại phải bôn chồn vì thèm muốn? Hãy chấp 
nhận sự kiện đó: “Hãy xem, đang có thèm muốn” - thế 
thôi. Và bạn sẽ thoát khỏi tình trạng đó. Khi bạn thấy tâm 
minh di lang thang, bạn chấp nhận, “Kia, tâm tôi dang di 
lang thang”, và tự động tâm bạn trở lại với hơi thở. Đừng 
tạo nên sự căng thẳng vì lòng thèm muốn hay vì tâm đi 
lang thang. Nếu làm như vậy, bạn lại gây ra sự chán ghét 
mới. Hãy chấp nhận nó. Thế là đủ. 


Tất cả những kỹ thuật thiền Phật giáo đều đã được biết 
đến trong yoga. Vậy điều gì là thực sự mới lạ trong cách 
thiền do Đức Phật chỉ dạy? 


Phái yoga là sự phát triển về sau. Patanjali sống vào 
khoảng 500 năm sau thời Đức Phật, và lẽ dĩ nhiên kinh 
điển yoga chịu ảnh hưởng của giáo huấn của Đức Phật. Dĩ 
nhiên tập yoga có từ trước thời Đức Phật, và chính Ngài 
cũng đã thực hành trước khi Ngài giác ngộ. Tuy nhiên, 
tất cả những kỹ thuật này chỉ hạn hẹp trong giới và định. 
Dinh chi đạt tới tầng thiền (Ghana) thứ tám, vẫn còn trong 
phạm vi kinh nghiệm cảm giác. Đức Phật tìm thấy tầng 
thiền jhana thứ chín, đó là Vipassana, tang thiền phat 
triển tuệ giác, đưa thiển giả đến mục đích tối hậu, siêu 
việt mọi kinh nghiệm cảm giác. 


107 


ghè thudt sống 


Tôi thấy mình hay khinh rẻ người khác. Xin thầy cho 
biết có cách nào tốt để sửa đổi tật xấu này không? 


Bằng cách hành thiền. Nếu tự ngã quá lớn, bạn coi rẻ 
người khác, làm giảm sự quan trọng của người khác và 
tăng tầm quan trọng của mình lên. Nhưng thiền sẽ làm 
tiêu tan bản ngã, và bạn sẽ không còn làm gì để làm tổn 
thương người khác nữa. Hãy hành thiền, và vấn đề sẽ tự 
động được giải quyết. 

Nhiều khi tôi cảm thấy tội lỗi về những việc tôi đã làm. 

Cảm thấy có tội không giúp gì được cho bạn; nó chỉ 
gây hại mà thôi. Tội lỗi không có chỗ đứng trên con đường 
của Dhamma. Khi bạn thấy mình hành động sai quấy, hay 
chấp nhận mà không cần phải biện minh hay giấu giếm gì 
cả. Bạn có thể gặp một người bạn kính trọng và nói, “Tôi 
đã phạm lỗi này. Trong tương lai tôi sẽ can thận không tái 
phạm nữa.” Sau đó bạn hành thiền, và bạn sẽ thấy bạn có 
thể thoát khỏi sự khó khăn đó. 


Tại sao tôi cứ nâng cao bản ngã? Tại sao tôi cứ cố gắng 
là “tôi”? 

Vì vô minh nên tâm đã bị điều kiện hóa để làm như 
vậy. Nhung Vipassana có thể giải thoát cho bạn khỏi điều 
kiện có hại ấy. Thay vì chỉ nghĩ đến mình, hãy học cách 
nghĩ đến người khác. 

Làm sao có thể làm được như vậy? 

Trước hết phải nhận biết mình là người ích kỷ và chỉ 
nghĩ đến mình như thế nào. Nếu bạn không nhận thức 
được sự thật này, thì bạn không thể thoát khỏi sự điên 
cuồng, chỉ yêu bản thân. Hành thiền lâu rồi bạn sẽ nhận 
thức được rằng, ngay cả tình yêu của bạn đối với người 
khác thật ra cũng chỉ là yêu bạn mà thôi. Bạn sẽ hiểu, “Tôi 


108 


Chong 6. Fu tập dinh tam 


yêu ai? Tôi yêu người đó vi tôi mong mỏi cái gi từ người 
đó. Tôi mong mỏi người đó hành xử theo cách tôi muốn. 
Nhưng khi người đó hành động khác di thì tôi không còn 
yêu người đó nữa. Vậy thì thật sự tôi yêu người đó hay yêu 
tôi?” Câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng, không phải bằng tri 
thức, mà bằng sự thực hành Vipassana. Và một khi đã có 
sự nhận thức trực tiếp này, thì bạn bắt đầu thoát khỏi tính 
ích kỷ của mình. Và rồi bạn học cách phát triển tình yêu 
thật sự đối với người khác, tình yêu vị tha, một chiều, cho 
mà không mong được đền đáp. 

Tôi làm việc ở một nơi có rất nhiều người vô gia cư chìa 
tay để xin tiền lẻ. 

Ở phương Tây cũng vậy sao? Tôi tưởng ăn xin chỉ có ở 
những nước nghèo! 

Tôi thấy phần đông những người đó đều nghiện ngập. 
Tôi không biết cho họ tiền có phải là khuyến khích họ dùng 
ma túy hay không? 

Bởi vậy phải biết chắc chắn món tiền bạn cho phải được 
sử dụng đúng đắn. Nếu không thì chả có ích gì cho ai cả. 
Thay vì bạn cho tiền những người đó, bạn giúp họ khỏi 
nghiện ngập, thì bạn thật sự đã giúp họ. Bất cứ hành động 
nào của bạn cũng phải làm với trí tuệ. 

Khi thiền su nói “Hãy hạnh phúc”, thì đối với tôi, mặt 
trái của nó là “Hãy buồn”. 

Tại sao phải buồn? Hãy thoát khỏi buôn rau. 

Đúng thế, nhưng tôi tưởng chúng ta đang tập để được 
quân bình. 

Quân bình làm bạn hạnh phúc. Nếu bạn mất quân 
bình, bạn buôn khổ. Hãy bình tâm. Hãy hạnh phúc! 


Tôi tưởng là “Hãy bình tâm, không là gì cả.” 


109 


ghe thuåât sống 


Không, không. Quân bình làm ban hanh phúc chú 
không phải không là gì cå. Bạn trở nên tích cực khi ban có 
một tâm quân bình. 


Chè sữa 

Hai đứa nhỏ nghèo nàn sống bằng cách ăn xin từ thành 
thị đến thôn quê. Một đứa bị mù từ khi lọt lòng mẹ, và đứa 
kia giúp đỡ nó; chúng cùng nhau ăn xin độ nhật. Một ngày 
kia, đứa bé mù bị ốm. Bạn nó bảo: “Mày ở đây nghỉ. Tao sẽ 
đi xin cho cả hai, và sẽ mang thức ăn về cho mày.” Rồi nó 
di ăn xin. 

Ngày hôm đó, nó xin được một món rất ngon, một loại 
chè bằng sữa theo kiểu An Độ. Thằng bé chưa bao giờ được 
ăn nên nó rất thích. Nhưng chẳng may nó không có dé 
đựng để mang về cho bạn, nên nó đã ăn hết. 

Khi trở về nó bảo bạn: “Tao xin lỗi, hôm nay tao xin 
được món chè sữa ngon tuyệt nhưng không mang về cho 
mày được.” 

Đứa bé mù hỏi bạn: “Chè sữa là gì?” 

“A nó màu trắng. Sữa màu trắng.” 

Bị mù từ khi mới sinh nên thằng bé mù không hiểu: 
“Trắng là gì?” 

“Mày không biết trắng là gì sao?” 

“Không, tao không biết.” 

“Nó trái với đen.” 

“Vậy đen là gì?” 

Nó cũng không hiểu đen là gì. 


A ` wo. per ý 
“O, mày cố mà hiểu, trang!” 


110 


Chuong 6. Fu tập dinh tam 


Nhung thang bạn mù không thé nào hiểu được. Bạn nó 
nhìn quanh và thấy con hạc trắng. Nó bắt con hạc đến cho 
bạn nó và nói: “Trắng giống như con chim này.” 

Không có mắt, đứa bé giơ tay sờ con chim, “À, bây giờ 
tao hiểu trắng là gì rồi! Nó mềm.” 

“Không, không, trắng không liên quan gì đến mềm cả! 
Trắng là trắng! Mày hãy cố mà hiểu.” 

“Nhưng mày bảo tao trắng trông giống như con hạc 
này, và tao sờ thấy nó mềm. Vậy chè sữa mềm. Trắng 
nghĩa là mềm.” 

“Không phải, mày chưa hiểu, hãy thử lần nữa đi” 

Một lần nữa thằng bé mù lại sờ con hạc từ mỏ, cổ, thân, 
đến đuôi, “À, bây giờ tao hiểu rồi. Nó cong quẹo. Chè sữa 
là cong queo.” 

Thang bé mù không thể hiểu được, vì nó không có khả 
năng để thể nghiệm trắng là gì. 

Cũng vậy, nếu bạn không có khả năng thể nghiệm sự 
thật đúng như thật, thì thực tế luôn luôn sẽ là cong quẹo 
đối với bạn. 


111 


112 


Chương 7. Rèn luyện trí tué 


©: giới (sila) và định (samadhi) đều không phải 
là nét đặc thù trong giáo huấn của Đức Phật. 
Cả hai đã được biết đến và được tu tập từ trước khi Ngài 
giác ngộ. Thực ra, trên con đường đi tìm giải thoát, Ngài 
đã được dạy về samadhi do hai bậc thầy mà Ngài theo học. 
Những lời chỉ dẫn của Ngài về phương pháp này không 
khác gì của những bậc thầy các tôn giáo truyền thống. 
Tất cả mọi tôn giáo đều nhấn mạnh vào sự cần thiết của 
hành vi đạo đức, và họ còn cho thấy những trạng thái sung 
sướng, ngây ngất, hoặc là đạt được bằng sự cầu nguyện, 
hoặc thực hành những nghi thức tôn giáo, hoặc bằng nhịn 
ăn, khổ hạnh, hay bằng các phương pháp thiền khác nhau. 
Mục đích của những cách thực hành này chỉ đơn thuần là 
để đạt được một trạng thái nhập định sâu. Đây là những 
trải nghiệm “cực lạc” của những sự huyền bí tín ngưỡng. 


Trạng thái định này, tuy chưa đạt tới mức xuất thần, 
nhưng cũng rất hữu ích. Nó làm cho tâm yên tĩnh bằng 
cách đánh lạc sự chú tâm khỏi tình trạng mà ta sẽ phản 
ứng bằng thèm muốn và chán ghét. Một hình thức thô sơ 
của samadhi là đếm chầm chậm từ một đến mười để tránh 
cơn giận bùng nổ. Những hình thức khác có lẽ còn rõ rệt 
hơn, như lặp đi lặp lại một chữ, hay một câu chú, hay chú 
tâm vào đối tượng của mắt. Tất cả mọi cách đều rất hữu 
hiệu: Khi sự chú tâm chuyển sang một đối tượng khác, 
tâm có vẻ trở nên bình tĩnh và bình an. 

Tuy nhiên, sự bình tĩnh đạt được bằng cách này không 
phải là sự giải thoát thực sự. Chắc chắn sự thực hành định 
đem lại những kết quả tốt đẹp, nhưng nó chỉ tốt ở tầng lớp 
ý thức của tâm mà thôi. Gần hai mươi lăm thế kỷ trước khi 


115 


ghe thudt sống 


có su khám phá cua khoa tâm lý học hiện dai, Đức Phat đã 
nhận thức được sự hiện hữu của tâm vô thức mà Ngài gọi 
là anusaya. Ngài thấy rằng đánh lạc hướng sự chú tâm là 
một cách đối phó hữu hiệu với thèm muốn và chán ghét ở 
mức độ ý thức, nhưng thực sự không loại hẳn được chúng. 
Trái lại chúng bị đẩy sâu vào vô thức, nơi chúng ngủ yên, 
nhưng vẫn nguy hiểm như bao giờ. Ở bề mặt của tâm, có 
thể có một lớp bình yên và hòa hợp, nhưng ở dưới sâu là 
một hỏa diệm sơn đang ngủ yên, chứa đầy những bất tịnh 
bị dồn nén, không sớm hay muộn cũng sẽ bùng nổ dữ dội. 
Đức Phật nói: 

“Nếu một cây bị gay đổ, nhưng rễ vẫn mọc vững trong 
đất, không bị đụng chạm thì mầm non vẫn moc lên. 


“Nếu gốc rễ của thói quen cố hữu của thèm muốn và 
chán ghét chưa được bing nhổ, thì khổ đau vẫn không 
ngừng tái diễn. ”" 

Chừng nào các điều kiện (nghiệp) còn ở trong vô thức, 
thì những mầm mống khổ đau chỉ chờ cơ hội là lập tức tréi 
lên, tạo ra khổ. Vì lý do này, ngay sau khi đạt được trạng 
thái cao nhất có thể đạt được do định, vị Bồ Tát sắp thành 
Phật vẫn không hài lòng rằng Ngài đã được giải thoát. 
Ngài quyết định phải tiếp tục tìm kiếm con đường thoát 
khỏi khổ đau và đưa tới hạnh phúc. 


Ngài thấy có hai sự lựa chọn. Con đường thứ nhất là 
tự mình buông thả, tìm kiếm để thỏa mãn mọi dục vọng 
không một chút kiềm chế. Đây là con đường thế tục mà hầu 
hết mọi người đều theo dù họ có ý thức được hay không. 
Nhưng Ngài đã thấy rõ con đường này không thể dẫn đến 
1 D.16, Maha-Parinibbana Suttana. Bài thơ do Sakka, vua của các vị thần doc, 

sau khi Đức Phật nhập diệt. Bài thơ này có thấy ở những nơi khác, và có 


thay đổi di chút ít. Thí dụ như xem : S.I.ii.1, Nandana Sutta, cũng thấy trong 
S.IX.6, Anuruddha Sutta. 


114 


Churcong 7. Rèn luyén trí tuệ 


hạnh phúc. Trên thế gian này, không ai có thể lúc nào cũng 
muốn gì được nấy, mọi sự xảy ra theo ý mình, không gặp 
những điều bất như ý. Những người theo con đường này 
đương nhiên bị khổ khi không đạt được những gì họ mong 
muốn; có nghĩa là họ khổ vì thất vọng và bất như ý. Nhưng 
họ khổ không kém khi đạt được điều mong ước: họ khổ vì 
sợ điều đạt được sẽ mất đi, và những lúc sung sướng cũng 
sẽ không được lâu dài, và sự thật là vậy. Khi tìm kiếm, 
khi đạt được, và khi mất mát điều mong ước, những người 
ấy sẽ luôn luôn bị dao động. Ngài đã từng trải qua những 
kinh nghiệm đó trước khi Ngài từ bỏ cuộc sống trần tục 
để trỏ thành một người tu hành. Vì vậy Ngai đã biết con 
đường đó không thể là con đường dẫn tới bình an. 


Con đường thứ hai là con đường tự kiềm chế, cố tình 
tránh thỏa mãn mọi mong muốn. Ở Ấn Độ 2.500 năm về 
trước, con đường tự chối từ đã đi đến độ cực đoan, tránh 
hết mọi kinh nghiệm khoan khoái, và còn tự hành hạ bằng 
những kinh nghiệm khó chịu. 


Ly do giải thích sự tự trừng phạt là nó sẽ chữa được thói 
quen của thèm muốn và chán ghét, và nhờ vậy thanh lọc 
được tâm. Sự thực hành khổ hạnh là một hiện tượng tôn 
giáo có khắp thế giới. vị Bồ Tát sắp thành Phật đã theo con 
đường này trong những năm Ngài sống đời tu sĩ không nhà. 
Ngài đã thử nhiều lối tu khổ hạnh đến độ thân Ngài chỉ còn 
da bọc xương, nhưng Ngài vẫn không thấy mình được giải 
thoát. Hành hạ thể xác không thanh lọc được tâm. 


Tự kiềm chế không cần phải thực hành đến mức thái 
quá. Tuy nhiên chúng ta có thể áp dụng một cách vừa phải 
bằng cách tránh những thèm muốn đưa tới những hành 
động bất thiện. Sự tự chế này tốt hơn là sự phóng túng, 
vì ít nhất chúng ta cũng tránh được những hành động vô 
luân. Nhưng nếu ta đè nén để tự kiểm chế thì tinh thần ta 


115 


ghè thudt sống 


sẽ căng thẳng đến độ nguy hiểm. Tất cả những dục vọng bị 
đè nén sẽ tích tụ như nước lũ sau bờ đê của sự tự chối bỏ. 
Một ngày nào đó dé sẽ võ va tạo ra một trận lụt khốc liệt. 


Chừng nào điều kiện (nghiệp) còn tổn tại trong tâm 
thì chúng ta không thể hết khổ, hay được bình an. Cho dù 
giới luật (sila) là hữu ích nhưng lý trí không thể duy trì 
nó được. Phát triển samadhi có thể giúp được phần nào, 
nhưng nó không tác động ở mức độ thâm sâu của tâm, 
nơi cội nguồn của mọi vấn đề, gốc rễ của những bất tịnh. 
Chừng nào những gốc rễ đó còn vùi sâu trong vô thức, thì 
chúng ta không thể có hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu, 
không có sự giải thoát. 


Nhưng nếu những gốc rễ của điều kiện (nghiệp) bị loại 
trừ khỏi tâm, thì mối nguy hiểm của sự buông thả trong 
những hành động bất thiện không còn nữa, và cũng không 
cần thiết phải tự đè nén, vì động lực để thực hành những 
hành vi bất thiện sẽ mất đi. Chúng ta có thể sống một cuộc 
đời bình an vì tâm ta không còn căng thẳng do sự tìm kiếm 
hay chối bỏ. 


Để bứng nhổ những gốc rễ đó, chúng ta cần một phương 
pháp để có thể thâm nhập vào tầng lớp sâu thắm của tâm 
để đối phó với những bất tịnh nơi chúng phát sinh. Phương 
pháp này Đức Phật đã tìm ra: rèn luyện trí tuệ, hay là 
paññä đã đưa Ngài đến giác ngộ. Phương pháp này còn 
được gọi là vipassana-bhavana, sự phát triển tuệ giác vào bản 
tánh của chúng ta, nhờ đó ta có thể nhận biết và loại trừ 
nguyên nhân của khổ đau. Đây là những gì Đức Phật đã 
tìm ra, đã thực hành cho sự giải thoát của ngài, và đã dạy 
cho người khác suốt cuộc đời Ngài. Đây là yếu tố duy nhất 
trong giáo huấn của Ngài mà Ngài cho là quan trọng nhất. 
Ngài thường nhắc đi nhắc lại: 


116 


Churong 7. Rèn luyén trí tuệ 


“Định sẽ có kết quả và ích lợi nếu nó được giới hỗ trợ. 
Trí tuệ sẽ có kết quả và ích lợi nếu nó được định hỗ trợ. 
Tâm sẽ sạch hết bất tịnh nếu được trí tuệ hỗ tro.” 


Tự thân các phần giới (sila) và định (samadhi) tuy rất 
có giá trị, nhưng mục đích chính của chúng là dẫn tới tuệ. 
Chỉ có phát triển trí tuệ (panna) chúng ta mới thật sự tìm 
thấy trung đạo giữa hai cực đoan buông thả và đè nén. 
Giti giới, chúng ta tránh được những hành động gây nên 
những hình thức thô thiển nhất của tâm dao động. Bằng 
cách định tâm, chúng ta làm tâm an tĩnh thêm, đồng thời 
uốn nắn nó thành một công cụ hữu hiệu trong công việc tự 
khảo sát. Nhưng chỉ nhờ phát triển trí tuệ chúng ta mới có 
thể xuyên thấu vào sự thật nội tâm và giải thoát ta khỏi 
vô minh và bám chấp. 


Hai phần của Bát Thánh Đạo thuộc về sự luyện tập 
trí tuệ là suy nghĩ chân chánh (chánh tư tuy) và hiểu biết 
chân chánh (chánh kiến). 


Suy nghĩ chan chánh (chánh tư duy) 


Truớc khi bắt đầu vipassana-bhavana, tất cả những 
ý nghĩ không nhất thiết phải ngưng lại trong khi hành 
thién. Những tư tưởng vẫn có thé còn tổn tại, nhưng nếu 
sự ý thức được duy trì từ khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc khác thì cũng đủ để chúng ta bắt đầu. 

Ý nghĩ tuy có thể vẫn còn, nhưng tính chất của lối suy 
nghĩ đã thay đổi. Chán ghét và thèm muốn đã được lắng 
dịu nhờ vào sự ý thức về hơi thở. Tâm đã trở nên yên tĩnh, 
ít nhất là ở mức độ ý thức, và bắt đầu nghĩ về Dhamma, về 
con đường thoát khỏi khổ đau. Những khó khăn nảy sinh 


1 D. 16, Maha-Parinibbana Suttanta 


117 


ghe thudt sống 


khi ta bắt đầu ý thức về hơi thở bây giờ đã qua đi, hay ít 
nhất cũng đã bị chế ngự một phần nào. Chúng ta sửa soạn 
cho bước kế tiếp là sự hiểu biết chân chánh. 


Sự hiểu biết chân chánh (Chánh kiến) 


Sự hiểu biết chân chánh mới thực sự là trí tuệ. Nghĩ về 
sự thật không đủ. Chúng ta phải tự mình chứng nghiệm 
sự thật, chúng ta phải nhìn sự việc như chúng thực sự là, 
chứ không phải trông có vẻ như vậy. Sự thật hiển nhiên là 
một thực tế, tuy nhiên ta cần phải vào sâu bên trong để thể 
nghiệm thực tế tối hậu của chúng ta và diệt trừ khổ đau. 


Co ba loại trí tuệ: trí tuệ thụ nhận (suta-maya paññ8), trí 
tuệ do lý trí (cinta-maya paññ3), va trí tuệ chứng tri (bhavana- 
maya pañňā). 

Nghĩa den của suta-maya pafifia là “tri tuệ nghe được” - 
trí tuệ do học ở người khác mà có, thí dụ như bằng cách đọc 
sách, hay nghe giảng Pháp. Đây là trí tuệ của người khác 
mà ta quyết định nhận nó làm của mình. Sự chấp nhận 
này có thể là do vô minh. Thí dụ người ta lớn lên trong 
một cộng đồng với một lý tưởng, một hệ thống tín ngưỡng, 
hay tôn giáo nào đó, và có thể chấp nhận mà không hề 
thắc mắc về chúng. Sự chấp nhận có thể do lòng tham. 
Những người lãnh đạo của cộng đồng có thể nói rằng, nếu 
chấp nhận lý tưởng đã có sẵn, một tín ngưỡng cổ truyền, 
sẽ bảo đảm một tương lai tốt đẹp. Có lẽ họ đã nói rằng tất 
cả những người nào tin tưởng sẽ được lên thiên đàng sau 
khi chết. Lẽ dĩ nhiên cái hạnh phúc có được ở thiên đàng 
thì quá hấp dẫn, nên mọi người đã chẳng ngại ngùng gì 
mà không chấp nhận. Người ta chấp nhận cũng có thể vì sợ 
hãi. Các nhà lãnh đạo có thể thấy dân chúng có nghi vấn 
về ý thức hệ của cộng đồng, nên họ đã cảnh cáo dân chúng 


118 


Churong 7. Rèn luyén trí tuệ 


phải tuân theo những điều tin tưởng chung của cộng đồng, 
đe dọa là nếu không tuân theo họ sẽ bị trừng phạt một 
cách khủng khiếp trong tương lai, và có lẽ đã tuyên bố, 
những kẻ không tin tưởng sẽ phải xuống địa ngục sau khi 
chết. Dĩ nhiên, dân chúng không muốn xuống địa ngục, 
nên họ đành gat qua một bên những mối nghi ngờ và chấp 
nhận những tín điều của cộng đồng. 


Trí tuệ thụ nhận, dù là chấp nhận do lòng tin mù quáng, 
do thèm muốn, hay do sợ hãi đều không phải là trí tuệ của 
chính mình, không phải do chính mình thể nghiệm, mà là 
một thứ trí tuệ vay mượn. 


Loại trí tuệ thứ hai là sự hiểu biết trí thức (ly tri). Sau 
khi học hay nghe một giáo lý, ta xem xét và khảo sát xem 
nó có hợp lý, ích lợi, hay thực tiễn không. Nếu ta thấy thỏa 
mãn ở mức độ trí thức, thì ta chấp nhận nó là thật. Tuy 
nhiên đây không phải là tuệ giác, tuệ chứng của chính 
mình, mà chỉ là một thứ trí tuệ do lý trí. 


Loại thứ ba là loại trí tuệ do chính ta thể nghiệm, do sự 
chứng nghiệm cá nhân. Đây là loại trí tuệ mà ta sẽ sống 
với, trí tuệ thật sự sẽ mang đến sự thay đổi trong đời ta 
bằng sự thay đổi bản tánh của tâm. 


Trong thế giới vật chất, tuệ chứng có thể không luôn 
luôn cần thiết hay thích hợp. Chỉ cần chấp nhận lời của 
người khác cho biết lửa là nguy hiểm, hay xác nhận sự 
kiện bằng suy luận. Chỉ có điên rô mới nhất định lao mình 
vào lửa, rồi mới chấp nhận nó làm phỏng. Tuy nhiên, trong 
Dhamma, trí tuệ do trải nghiệm là thiết yếu, vì có như vậy 
chúng ta mới thoát khỏi điều kiện (nghiệp). 

Trí tuệ có được nhờ nghe từ người khác và trí tuệ nhờ 
sự nghiên cứu trí thức sẽ có ích lợi nếu chúng gây hứng 
khởi và hướng dẫn chúng ta tiến tới loại trí tuệ thứ ba, trí 
tuệ thực chứng. Nhưng nếu chúng ta đơn giản chấp nhận 


119 


ghe thudt sống 


trí tuệ thụ nhận mà không hề có nghi vấn, thì nó sẽ trở 
thành một sự ràng buộc, một chướng ngại của sự đạt đến 
tuệ chứng. Cũng vậy, nếu chúng ta chỉ suy tưởng về sự 
thật, xem xét và hiểu nó một cách trí thức, nhưng không 
có một cố gắng nào để thể nghiệm nó trực tiếp thì sự hiểu 
biết tri thức sẽ trở thành sự trói buộc thay vì giúp ta trong 
sự giải thoát. 

Mỗi người chúng ta phải trực tiếp chứng nghiệm sự 
thật bằng cách thực hành bhãvanã; chỉ có kinh nghiệm sống 
này mới giải thoát được tâm. Trải nghiệm sự thật của người 
khác không thể giải thoát được ta. Ngay cả sự giác ngộ của 
Đức Phật cũng chỉ có thể giải thoát cho một người, đó là 
Sidhattha Gotama. Sự chứng ngộ của một người có thể 
gợi hứng cho người khác, hướng dẫn người khác đi theo, 
nhưng rút cuộc mỗi người chúng ta phải tự mình làm lấy. 
Đức Phật nói: 

Quý vị phải tự mình tu tập; 

những người đã tới đích chi có thể chỉ đường mà thôi.! 

Sự thật có thể được sống, được chứng nghiệm trực tiếp 
chỉ trong chính ta mà thôi. Bất cứ cái gì bên ngoài thì luôn 
luôn xa vời chúng ta. Chỉ trong bản thân, chúng ta mới có 
thể chứng nghiệm trực tiếp và sống động về sự thật. 


Trong ba loại trí tuệ, hai loại đầu không phải đặc biệt 
riêng trong giáo huấn của Đức Phật. Cả hai đều đã hiện 
hữu ở Ân Độ trước Ngài, và ngay cả trong thời Ngài, đã có 
người tự nhận giảng dạy những gì Phật dạy. Sự đóng góp 
độc đáo của Đức Phật cho thế giới là con đường tự mỗi cá 
nhân chứng nghiệm sự thật và nhờ đó phát triển bhavana- 
maya pañña (tuệ giác). Cách đạt được sự trực nghiệm su 
thật này là kỹ thuật vipassana-bhavana. 


1 Dhammapada. XX. 4 (276). 


120 


Churong 7. Rèn luyén trí tuệ 


Vipassana-bhavana 


Vipassana thường được mô ta như một tia chớp của 
tuệ giác, một sự trực giác đột nhiên được sự thật. Sự mô 
tả đúng, nhưng thật ra có một phương pháp tuần tự mà 
những người hành thiền có thể dùng để tiến tới giai đoạn 
đạt được trực giác đó. Phương pháp đó là Vipassana-bhavana, 
sự phát triển tuệ giác, thường gọi là thiển Vipassana. 


Passana có nghĩa là “nhìn”, cái nhìn thông thường với 
đôi mắt mở. Vipassana có nghĩa là một kiểu nhìn đặc biệt: 
quan sát sự thật chính trong bản thân. Để đạt được điều 
này, ta lấy cảm giác trên cơ thể của mình làm đối tượng. 
Kỹ thuật là sự quan sát một cách hệ thống và khách quan 
các cảm giác trong bản thân. Sự quan sát này sẽ phô bày 
toàn thể thực tại của thân và tâm. 


Tại sao lại dùng cảm giác? Thứ nhất, vì nhờ cảm giác 
mà chúng ta thể nghiệm trực tiếp thực tế. Một sự vật không 
hiện hữu đối với ta nếu nó không xúc chạm với năm giác 
quan hay với tam. Đó là những cửa ngõ ma qua đó, chúng 
ta giao tiếp với thế giới bên ngoài, là căn bản của mọi kinh 
nghiệm. Khi nào một cai gì xúc chạm với sáu giác quan, thì 
cảm giác nảy sinh. Đức Phật mô tả tiến trình đó như sau: 


“Nếu một người lấy hai cái que cọ sát vào nhau, vì sự cọ 
sát tạo ra sức nóng nên phát ra tia lửa. Cũng vậy, kết quả 
của sự tiếp xúc là thích thú, thì một cảm giác dễ chịu nảy 
sinh, nếu là khó chịu, thì một cảm giác khó chịu nảy sinh; 
nếu là trung tính, thì một cảm giác trung tính nảy sinh.” 


Sự tiếp xúc giữa tâm hay thân với một đối tượng tạo ra 
cảm giác. Như vậy, cảm giác là mối liên lạc qua đó chúng 
ta kinh nghiệm thế giới với tất cả các hiện tượng, thân và 


1 S. XII. vii. 62 (2), Dutiya Assutava Sutta; cũng xem S. XXXVI (Il). i. 10, 
Phassa Mũlaka Sutta 


121 


ghè thuåât sống 


tâm. Để phát triển trí tuệ thực chúng, chúng ta phải ý 
thức được những gì ta thực sự trải nghiệm; tức là ta phải 
phát triển ý thức về cảm giác. 

Hon nữa, cảm giác liên quan mật thiết với tam, và cũng 
như hơi thở, chúng phản ánh trạng thái hiện tại của tâm. 
Khi những sản phẩm của tâm - tư tưởng, ý nghĩ, tưởng 
tượng, cảm xúc, ký ức, hy vọng, sợ hãi - tiếp xúc với tâm, 
cảm giác nảy sinh. Mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc, mỗi ý định 
đều có một cảm giác tương ứng kèm theo trong cơ thể. Bởi 
vậy khi quan sát cảm giác là ta đã gián tiếp quan sát tâm. 


Tìm hiểu sự thật ở mức độ thâm sâu không thể thiếu 
cảm giác. Bất cứ những gì ta gặp trong đời đều tạo nên 
một cảm giác trong cơ thể. Cảm giác là chỗ giao lộ nơi tâm 
và thân gặp nhau. Mặc dầu bản chất của cảm giác thuộc 
về thể xác, nhưng nó cũng là một trong bốn tiến trình của 
tâm. (Xem Chương 2) Cảm giác nảy sinh trong cơ thé va 
được tâm nhận biết. Cảm giác không thể có trong xác chết 
hay trong những vat vô tri giác, vì không có sự hiện diện 
của tâm. Nếu chúng ta không biết đến kinh nghiệm này, 
thì sự khảo sát của chúng ta về thực tại vẫn chưa hoàn 
chỉnh và chỉ dừng ở bề mặt. Cũng giống như nhổ cỏ trong 
vườn, chúng ta phải biết có những rễ ẩn sâu, và phận sự 
trọng yếu của nó. Tương tự như thế, ta phải ý thức được 
những cảm giác thường là ẩn giấu khiến ta không biết 
đến, nếu ta muốn hiểu bản tánh của mình và ứng phó 
thích hợp với nó. 


Cảm giác phát sinh bất cứ lúc nào ở mọi nơi trong cơ 
thể. Mỗi sự tiếp xúc về thể xác hay tinh thần đều tạo ra 
một cảm giác. Mỗi phản ứng sinh hóa đều sinh ra cảm 
giác. Trong cuộc sống hằng ngày, tâm thức thiếu sự tập 
trung cần thiết để ý thức được tất cả, trừ những cảm giác 
mạnh nhất. Nhưng một khi tâm được bén nhạy do thực 


122 


Churong 7. Rèn luyén trí tuệ 


hành anapana-sati (ý thức về hơi thở) và do đó phát triển 
khả năng ý thức, chúng ta có thể trải nghiệm thực tế của 
những cảm giác bên trong. 


Trong sự thực hành ý thức về hơi thỏ, chúng ta quan 
sát hơi thở tự nhiên chứ không kiểm soát hay điều khiển 
nó. Cũng vậy, khi thực hành vipassanä-bhävanä (thiên 
Vipassana), chúng ta chỉ quan sát cảm giác của thân. 
Chúng ta di chuyển sự chú ý một cách có hệ thống khắp cơ 
thể, từ đầu đến chân và từ chân lên đầu, từ tay này sang 
tay kia, từ chân này sang chân kia, và trong khi làm như 
vậy, chúng ta không tìm kiếm một cảm giác đặc biệt nào, 
hay tránh né một loại cảm giác nào. Chúng ta chỉ quan 
sát một cách khách quan, ý thức về những cảm giác tự thể 
hiện trong toàn thân. Cảm giác có thể là nóng, lạnh, nặng 
nề, nhẹ nhàng, ngứa ngáy, dao động, co thắt, giãn nở, đè 
ép, đau đớn, tê tê, rung động... hay bất cứ gì khác. Hanh 
giả không tìm kiếm một cảm giác khác thường nào, mà 
chỉ quan sát những cảm giác bình thường của cơ thể khi 
chúng nảy sinh một cách tự nhiên. Chúng ta cũng không 
cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của cảm giác. Cảm giác có 
thể sinh ra do thời tiết, do tư thế ngồi, do những bệnh cũ 
hay đau yếu trong cơ thể, hay do thức ăn đã ăn. Nguyên 
nhân không quan trọng và ta không cần quan tâm đến. 
Điều quan trọng là ta ý thức về cảm giác xảy ra vào lúc 
này, tại phần cơ thể mà ta đang chú tâm tới. 


Khi mới bắt đầu thực hành, chúng ta có thể chỉ nhận 
thấy cảm giác ở một vài phần trong cơ thé ma không thấy 6 
những phần khác. Khả năng ý thức của chúng ta chưa hoàn 
toàn phát triển nên ta chỉ thấy những cảm giác mạnh mà 
không ý thức được những cảm giác vi tế. Tuy nhiên, chúng 
ta cứ tiếp tục chú ý đến từng phần của cơ thể một cách có 
hệ thống, không để sự chú ý bị lôi kéo bởi những cảm giác 
nổi bật. Khi tập định tâm, chúng ta phát triển khả năng 


125 


ghe thudt sống 


chú tâm vào một đối tượng chọn lựa. Bây giờ dùng khả 
năng đó di chuyển sự ý thức đến tất cả mọi phần của cơ thể 
theo một thứ tự tiệm tiến, không nhảy qua những phần 
cảm giác không được rõ ràng để đến những phần mà cảm 
giác rõ rệt hơn, cũng không ngừng lâu ở vài cảm giác, hay 
tránh né những cảm giác khác. Như vậy chúng ta có thể 
dần dần đạt tới mức độ có thể kinh nghiệm cảm giác trên 
mọi phần của cơ thể. 


Khi chúng ta bắt đầu tập ý thức về hơi thở, hơi thở 
thường nặng nề và không đều. Rôi nó dần dần lắng dịu 
và trở nên càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, mảnh mai hơn, 
vi tế hơn. Cũng vậy, khi mới bắt đầu thực hành vipassana- 
bhavana (thiền Vipassna), chúng ta thường kinh nghiệm 
những cảm giác thô thiển, mãnh liệt, khó chịu, và hình 
như kéo dài rất lâu. Đồng thời, những cảm xúc mạnh, 
những tư tưởng đã quên từ lâu và những ký ức có thể nổi 
lên mang theo những bực dọc về tinh thần hay thể xác, 
ngay cả đau đón nữa. Những chướng ngại về thèm muốn, 
chán ghét, lười biếng, dao động và nghi ngờ làm trở ngại 
bước tiến của chúng ta trong khi tập ý thức về hơi thở, nay 
lại xuất hiện và gia tăng sức mạnh khiến chúng ta không 
thể nào duy trì được ý thức về cảm giác. Đối diện với tình 
trạng này, chúng ta không có cách nào hơn là trở lại với sự 
ý thức về hơi thở để một lần nữa làm cho tâm được an tĩnh 
và sắc bén trở lại. 


Một cách kiên nhẫn, không hề cảm thấy thất bại, người 
hành thién chúng ta nỗ lực để tái lập sự chú tâm, hiểu rõ 
rằng tất cả những sự khó khăn này thật ra là kết quả của 
sự thành công ban đầu. Vài điều kiện (nghiệp) chôn sâu 
nay bị lay động và bắt đầu xuất hiện ở tâng lớp ý thức. Dần 
dần với sự cố gắng liên tục nhưng không căng thẳng, tâm 
ta lấy lại được sự yên tĩnh và tập trung. Những tư tưởng 
và cảm xúc mạnh qua đi, và chúng ta có thể trở lại với sự 


124 


Churccng 7. Rèn luyén trí tuệ 


ý thức về cảm giác. Với sự tập luyện liên tục, những cảm 
giác mạnh có khuynh hướng tan rã thành những cảm giác 
đồng đều hơn và vi tế hơn, và cuối cùng chỉ còn là những 
rung động, nảy sinh và diệt đi rất nhanh. 


Những cảm giác dù là dễ chịu hay khó chịu, mạnh mẽ 
hay tinh tế, đồng đều hay khác nhau đều không liên quan 
đến việc hành thiền. Công việc của chúng ta là chỉ quan sát 
một cách khách quan. Mặc cho những bực dọc của những 
cảm giác khó chịu, hay những lôi cuốn của những cảm giác 
dễ chịu, ta vẫn tiếp tục tập luyện, không được xao lãng hay 
dính mắc vào bất cứ một cảm giác nào; công việc của chúng 
ta chỉ là quan sát bản thân hoàn toàn khách quan như một 
nhà khoa học quan sát trong phòng thí nghiệm. 


Vô thường, vô ngã và khổ 


Khi chúng ta bền chí hành thiền thì chúng ta nhận ra 
một điều căn bản: cảm giác của chúng ta luôn luôn thay doi. 
Mỗi khoảnh khắc, trong mọi phần của cơ thể, một cảm giác 
nảy sinh, và mỗi cảm giác là một dấu hiệu của su thay doi. 
Mỗi khoảnh khắc, sự thay đổi xảy ra trong mọi phần của cơ 
thể, qua những phản ứng điện từ và sinh hóa. Mỗi khoảnh 
khắc, những tiến trình tâm lý thay đổi thậm chí còn nhanh 
hơn nữa và thể hiện trong những thay đổi của cơ thể. 


Đây là thực tại của tâm và thân: thay đổi và vô thường 
- anicca. Từng khoảnh khắc những hạt hạ nguyên tử cấu 
tạo ra cơ thể đều sinh và diệt. Mỗi khoảnh khắc, những 
hoạt động của tâm theo nhau sinh và diệt liên tiếp. Tất cả 
mọi thứ, từ tâm đến thân trong chúng ta đều thay đổi từng 
giây, từng phút chẳng khác gì thế giới bên ngoài. Trước kia, 
chúng ta có thể biết điều này là đúng, chúng ta có thể hiểu 
bằng tri thức. Nhung giờ đây, do thực tập vipassanã-bhãvanä, 


125 


ghe thudt sống 


chúng ta trực tiếp chứng nghiệm thực tế vô thường ngay 
trong phạm vi cơ thể. Kinh nghiệm trực tiếp về cảm giác 
liên tục thay đổi này chứng tỏ cho ta thấy bản tánh vô 
thường của chúng ta. 


Mỗi vi tử của cơ thể, mỗi tiến trình của tâm đều ở trạng 
thái biến chuyển liên tục. Không một cái gì có thể tổn tại 
quá một khoảnh khắc, không một cái gì chắc chắn để ta có 
thể bám víu vào, không một cái gì ta có thể gọi là “cái tôi” 
hay “cái của tôi”. “Cái tôi” này thật ra chỉ là sự kết hợp của 
những tiến trình luôn luôn thay đổi. 


Như vậy hành giả được hiểu thêm một thực tế căn bản 
khác: anatta (vô ngã) - Không có “cái tôi” thật sự, không có 
cái ngã trường tôn, cái tự ngã. Cái tự ngã mà chúng ta tận 
tụy với nó chỉ là một ảo tưởng tạo nên bởi sự kết hợp của 
các tiến trình tâm và thân, những tiến trình biến chuyển 
không ngừng. Khảo sát đến phần thâm sâu nhất của thân 
và tâm, ta thấy rằng không có một phần cốt lõi, trọng tâm 
nào có thể bất biến, độc lập khỏi những tiến trình, không 
có gì thoát khỏi luật vô thường. Chỉ có một hiện tượng vô 
ngã, biến chuyển ngoài sự kiểm soát của ta. 


Rồi một thực tế khác trở nên rõ ràng. Bất cứ cố gắng 
nào để bám víu vào một cái gì, và nói rằng “Đây là tôi, đây 
là của tôi”, đều đưa tới đau khổ không thể tránh được, vì 
sớm hay muộn cái mà ta bám víu vào, hay “cái tôi” này 
rồi cũng mất đi. Bám víu vào cái gì là vô thường, nhất 
thời, hư ảo, hay ngoài vòng kiểm soát của chúng ta là khổ, 
dukkha. Chúng ta hiểu tất cả những điều này không phải 
vì ai bảo chúng ta như thế, mà vì chúng ta đã thể nghiệm 
ngay trong bản thân, do sự quan sát các cảm giác trong cơ 
thể ta. 


126 


Churong 7. Rèn luyén trí tuệ 


Bình tâm 


Vậy làm sao để chúng ta được hạnh phúc? Làm sao 
chúng ta sống mà không bị khổ? Chỉ cần quan sát mà 
không có phản ứng: thay vì cố gắng giữ một kinh nghiệm 
này và tránh né một kinh nghiệm khác, kéo thứ này lại 
gần, đẩy thứ kia ra xa, chúng ta chỉ khách quan quan sát 
mỗi hiện tượng với sự bình tâm, với một tâm quân bình. 


Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta phải 
làm sao khi chúng ta định ngồi thién một giờ mà chỉ mới 
ngồi được mười phút thì đầu gối đã đau? Chúng ta lập tức 
bắt đầu ghét cái đau, muốn hết đau. Nhưng cái đau đâu có 
hết; và ta càng ghét thì nó càng đau hơn. Cái đau thể xác 
trở thành cái đau tỉnh thần, tạo nên một nỗi khổ lớn lao. 


Nếu chúng ta có thể học cách quan sát cái đau thể xác 
dù chỉ trong chốc lát, nếu chúng ta có thể tạm thời thoát 
khỏi cái ảo tưởng đây là cái đau của ta, là chúng ta thấy 
đau, nếu chúng ta khách quan quan sát cảm giác như một 
vị y sĩ khám xét cái đau của bệnh nhân, thì chúng ta sẽ 
thấy cái dau tự nó biến đổi. No không tổn tại mãi mãi. Nó 
thay đổi từng khoảnh khắc, mất đi, trỏ lại, rôi lại thay đối. 

Khi chúng ta hiểu được điều này bằng kinh nghiệm 
bản thân, chúng ta thấy rằng cái đau không thể nào áp 
đảo hay khống chế chúng ta nữa. Có thể cái đau sẽ mất 
đi một cách nhanh chóng, hay có thể không, nhưng cũng 
chang quan trong. Chúng ta không còn khổ vi đau nữa vì 
chúng ta đã có thể quan sát nó mà không dính mắc. 


Con đường giải thoát 

Bằng cách phát triển ý thức và sự bình tâm, chúng ta 
có thể thoát khổ. Khổ đau bắt đầu từ vô minh về thực tại 
của chính mình. Trong sự tối tăm của vô minh, tâm phản 


127 


ghè thudt sống 


ứng với mọi cảm giác bằng thích, không thích, thèm muốn 
và chán ghét. Mọi phản ứng như vậy tạo ra khổ đau ngay 
bây giờ, và bắt đầu một chuỗi biến cố gây khổ đau trong 
tương lai. 


Làm sao có thể bẻ gãy chuỗi nhân quả này? Bằng cách 
nào đó, do hành xử vô minh trong quá khứ mà sự sống đã 
khởi đầu, dòng luân lưu của tâm và thân khởi đầu. Như 
vậy, chúng ta phải tự tử sao? Dĩ nhiên là không, làm như 
vậy chẳng giải quyết được vấn dé. Khi ta tự tử, tâm ta day 
đau khổ, sân hận. Cái gì xảy ra sau đó cũng sẽ đầy đau 
khổ. Một hành động như vậy không thể đưa tới hạnh phúc. 


Sự sống đã bắt đầu và ta không thể trốn tránh nó được. 
Vậy ta phải hủy hoại sáu giác quan sao? Ta có thể móc 
mắt, cắt lưỡi, hủy hoại tai, mũi, nhưng làm sao ta có thể 
hủy hoại thân? Như vậy lại là tự tử, cũng vô ích thôi. 


Vậy ta phải hủy hoại những đối tượng của sáu giác 
quan như âm thanh, cảnh tượng v.v... Điều nay cũng 
không thể được. Vũ trụ có hằng hà sa số đối tượng, chúng 
ta không bao giờ có thể hủy diệt hết được. Một khi giác 
quan hiện hữu, chúng ta không thể ngăn chúng tiếp xúc 
với những đối tượng tương ứng. Và ngay khi có sự tiếp xúc 
thì nhất định phải có cảm giác. 

Nhưng đây chính là điểm mà vòng chuỗi [duyên sinh] 
có thể bị cắt đứt. Mắt xích chủ yếu nằm ở cảm giác. Mỗi 
cảm giác đều làm khởi sinh sự thích hay không thích. 
Những phản ứng nhất thời, không ý thức của thích hoặc 
không thích lập tức được gia tăng thành sự thèm muốn, 
chán ghét, bám chấp, tạo ra đau khổ ở hiện tại và tương 
lai. Điều này trở thành một thói quen mù quáng mà ta cứ 
tiếp tục lặp lại một cách máy móc. 


Tuy vậy, nhờ thực hành vipassana-bhavana mà chúng ta 


128 


Churong 7. Rèn luyén trí tuệ 


phát triển ý thức về mỗi cảm giác. Và chúng ta phát triển 
sự bình tâm: chúng ta không phản ứng. Chúng ta quan sát 
cảm giác một cách vô tư, không thích hay ghét bỏ, không 
thèm muốn, không chán ghét, không bám chấp. Mỗi cảm 
giác thay vì gây ra những phản ứng mới, thì bây giờ không 
tao ra gì ngoài trí tuệ, pzñña, tuệ giác: “Đây là vô thường, 
phải thay đổi, khởi sinh để rồi diệt mất.” 

Chuỗi [duyên sinh] đã bị cắt đứt, đau khổ đã bị chặn 
đứng. Không có phản ứng mới của thèm muốn, chán ghét 
và vì vậy không có nguyên nhân để gây ra khổ đau. Nguyên 
nhân của khổ là nghiệp (kamma), hành vi của ý, là phản 
ứng mù quáng của thèm muốn, chán ghét, sankhdra (tạo 
nghiệp). Khi ý thức về cảm giác, nhưng vẫn duy trì được 
sự bình tâm, thì sẽ không có phản ứng (tạo nghiệp), không 
có nguyên nhân sẽ gây ra khổ. Chúng ta đã ngừng gây khổ 
cho chính mình. 

Đức Phật nói: 

Tất cả sankhara đều vô thường. 

Khi nhận thức diéu nay bằng tuệ giác. 
thì ta không còn khổ, 

đây là con đường thanh lọc.! 


Ö đây danh từ saäkhãra có một nghĩa rất rộng. Một phản 
ứng mù quáng của tâm gọi là sankhara (tạo nghiệp), nhưng 
kết qua của hành động đó cũng là sankhara (hành nghiệp); 
nhân nào quả đó. Tất cả những gì ta gặp ở đời, cuối cùng 
đều là kết quả những hành động của tâm. Bởi vậy, trong 
nghĩa rộng rãi nhất, thì sankhdra có nghĩa là bất cứ cái gì 
ở trong thế gian có điều kiện này, bất cứ cái gì được cấu 
tạo, được tạo thành. Do đó, “Mọi thứ được tạo ra đều vô 
thường”, dù là tinh thần hay vật chất, mọi thứ ở trong vũ 


1 Dhammapada, XX. 5 (277). 


129 


ghe thudt sống 


trụ này. Khi chúng ta quan sát sự thật này bằng tuệ chứng 
do thực hành vipassana-bhavana mà có, thì đau khổ biến mất 
vì chúng ta đã tránh khỏi nguyên nhân tạo ra khổ, nghĩa 
là chúng ta đã dứt bỏ tập quán thèm muốn, chán ghét. Đây 
là con đường giải thoát. 


Toàn thể nỗ lực là học cách không phản ứng, học cách 
để không tạo nên những sankhdra (hành nghiệp) mới. Khi 
một cảm giác xuất hiện, thích hay không thích bắt đầu. 
Trong khoảnh khắc chớp nhoáng này, nếu chúng ta không 
ý thức được, nó sẽ lặp đi lặp lại, gia tăng cường độ đến mức 
thèm muốn, chán ghét, trở nên một cảm xúc mạnh hơn, 
và cuối cùng là chế ngự tâm ý thức. Chúng ta bị kẹt trong 
cảm xúc, và tất cả những sự suy xét tốt đẹp của ta bị gạt 
sang một bên. Kết quả là ta thấy mình có những hành vi 
bất thiện bằng việc làm và lời nói, hại mình và hại người. 
Chúng ta tạo khổ đau cho bản thân, đau khổ bây giờ và 
tương lai, chỉ vì một khoảnh khắc phản ứng mù quáng. 


Nhưng nếu chúng ta ý thức ở điểm mà tiến trình của 
phản ứng bắt đầu - nghĩa là, nếu chúng ta ý thức về cảm 
giác - chúng ta có thể chọn lựa không cho phép bất cứ 
một phản ứng nào xảy ra hay gia tăng cường độ. Chúng 
ta quan sát cảm giác mà không phản ứng, không ưa thích 
cũng không ghét bỏ. Cảm giác không có cơ hội để phát triển 
thành thèm muốn hay chán ghét, hay thành một cảm xúc 
mãnh liệt có thể áp đảo chúng ta; nó chỉ khởi lên rồi mất 
di. Tâm ta giữ được quân bình và bình an. Chúng ta được 
hạnh phúc trong hiện tại và có thể biết trước được hạnh 
phúc trong tương lai, vì chúng ta không phản ứng. 

Khả năng không phản ứng này rất có giá trị. Khi chúng 
ta ý thức về cảm giác trong cơ thể, và đồng thời giữ được sự 
bình tâm, thì trong những lúc đó tâm ta được tự do. Có lẽ 
lúc đầu chỉ được vài khoảnh khắc trong lúc hành thiền, rồi 


150 


Churong 7. Rèn luyén trí tuệ 


tâm lại ngụp lặn trong thói quen cố hữu của phản ứng với 
cảm giác, trong vòng lấn quân của thèm muốn, chán ghét 
và khổ. Nhưng với sự thực tập liên tục, những khoảnh 
khắc ngắn ngủi đó sẽ thành vài giây, vài phút, cho đến cuối 
cùng ta bỏ được thói quen phản ứng, và tâm ta luôn được 
bình an. Đây là cách làm sao để chặn đứng đau khổ. Đây 
là cách để chúng ta có thể ngưng gây khổ cho mình. 


Vấn đáp 


Câu hỏi: Tại sao chúng ta phải di chuyển sự chú ý di 
khắp cơ thể theo một thứ tự nào đó? 


Thiền sư S. N. Goenka: Vì bạn đang tập thăm dò toàn 
bộ thực tế của tâm và thân. Muốn làm như vậy, bạn phải 
phát triển khả năng cảm nhận được những gì đang xảy ra 
ở tất cả mọi phần của cơ thể, không phần nào bị bỏ sót. Và 
bạn cũng phải phát triển khả năng quan sát tất cả lãnh 
vực của cảm giác. Đức Phật đã diễn tả cách thực hành như 
thế này: “Khắp mọi nơi trong phạm vi cơ thể chúng ta cam 
nhận cảm giác, nơi nào có sự sống trong cơ thé.” Nếu ban 
đưa sự chú ý một cách ngẫu nhiên từ phần này đến phần 
khác, từ cảm giác này đến cảm giác khác, lẽ dĩ nhiên sự 
chú ý sẽ luôn luôn bị lôi cuốn đến những nơi có cảm giác 
mạnh hơn. Bạn sẽ bỏ sót vài phần khác của cơ thể, và sẽ 
không học được cách quan sát những cảm giác tỉnh tế hơn. 
Su quan sát của bạn sẽ có tính cách thiên vị, thiếu sót và 
hời hợt. Bởi vậy điều thiết yếu là lúc nào cũng đi chuyển sự 
chú tâm theo thứ tự. 


Làm sao chúng ta biết được những cảm giác đang có 
không phải là do chúng ta tự [4m thi] tạo ra? 


1S. XXXVI (II). i. 7, Pathama Gelañña Sutta. 


131 


ghe thuåât sống 


Bạn có thể thử nghiệm với chính mình. Nếu bạn nghi 
ngờ không biết cảm giác bạn đang cảm nhận có thật hay 
không, bạn có thể tự ra cho mình hai hay ba mệnh lệnh, tự 
kỷ ám thị. Nếu bạn thấy cảm giác đó thay đổi theo mệnh 
lệnh của bạn, thì bạn biết những cảm giác đó là không 
thật. Trong trường hợp đó, bạn phải từ bỏ toàn bộ kinh 
nghiệm và quay lại quan sát hơi thở một thời gian. Nhưng 
nếu bạn thấy rằng mình không thể kiểm soát các cảm giác, 
chúng không biến đổi theo ý muốn của bạn, thì bạn phải 
gạt hết mọi nghi ngờ và chấp nhận kinh nghiệm đó là thật. 


Nếu những cam giác đó có thật, tai sao ta không cảm 
nhận được chúng trong cuộc sống thường ngày? 


Bạn thực sự có cảm nhận ở tầng lớp vô thức. Tâm ý 
thức không hay biết điều đó, nhưng tâm vô thức cảm nhận 
được những cảm giác đó từng giây, từng phút trong cơ thể, 
và phản ứng với chúng. Tiến trình này xảy ra hai mươi bốn 
giờ mỗi ngày. Nhờ vào hành thiền Vipassana, bạn phá võ 
được ranh giới giữa ý thức và vô thức. Bạn ý thức được tất 
cả những gì xảy ra trong cơ cấu tâm - thân, tất cả những 
gi bạn cảm nghiệm được. 


A ys n ` 2 A ze 4 x Z on 
Cố tinh để mình cam nhận cái dau đón thé xác - điêu 
này có vẻ như bệnh hoạn? 


Đúng thế nếu bạn được yêu cầu chỉ cảm nghiệm cái 
đau. Nhưng ở đây bạn được yêu cầu quan sát cái đau một 
cách khách quan. Khi bạn quan sát mà không phản ứng, 
thì tự động tâm bạn bắt đầu vượt khỏi thực tại bề ngoài 
của cái đau để vào tới được bản chất tinh tế của nó, đó 
chẳng qua là những rung động sinh diệt trong từng giây 
phút. Và khi bạn đã kinh nghiệm cái thực tại tinh tế đó thi 
cái đau không thể làm chủ được bạn nữa. Bạn là chủ nhân 
của chính bạn, và bạn đã thoát khỏi đau đón. 


132 


Churong 7. Rèn luyén trí tuệ 


Nhưng chắc chắn đau đón có thể là dấu hiệu cho biết máu 
đã bị ngăn không đến được một phần nào đó của cơ thể. Làm 
ngơ trước dấu hiệu đó có phải là khôn ngoan hay không? 


Chúng tôi thấy rằng sự thực tập này không gây hại gì 
cả. Nếu có hại, chúng tôi đã không đề xuất với mọi người. 
Hàng ngàn người đã thực tập kỹ thuật này. Nhưng tôi 
chưa từng thấy một trường hợp nào người hành thiền thực 
tập đúng đắn bị tổn thương. Kinh nghiệm chung cho thấy 
cơ thể trở nên mềm mại và dẻo dai hơn. Cơn đau sẽ qua đi 
khi bạn học cách đối diện nó với sự bình tâm. 


Có thể thực tập Vipassana bằng cách quan sát cửa ngõ 
của bất cứ giác quan nào hay không, thí dụ như quan sat 
sự tiếp xúc của mắt với vật nhìn thấy, tai với âm thanh? 


Tất nhiên là được. Nhưng sự quan sát này phải có ý 
thức về cảm giác. Mỗi khi có sự tiếp xúc xảy ra tại cửa ngõ 
của bất cứ giác quan nào - như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
tâm - một cảm giác được nảy sinh. Nếu bạn không ý thức 
được nó thì bạn đã bỏ sót điểm mà từ đó sự phản ứng bắt 
đầu. Trong trường hợp của phần lớn các giác quan, sự tiếp 
xúc chỉ có thể có từng lúc. Chẳng hạn như tai có lúc nghe 
âm thanh, có lúc không. Tuy nhiên ở mức độ thâm sâu 
nhất, có sự tiếp xúc với tâm và thân từng giây, từng phút 
khiến cảm giác nảy sinh liên tục. Vì lý do này, quan sát 
cảm giác là cách dễ đạt đến và sinh động nhất để kinh 
nghiệm về thực tại vô thường. Bạn phải làm chủ được điều 
này trước khi nỗ lực quan sát ở các giác quan khác. 


Nếu chúng ta chỉ chấp nhận và quan sát mọi sự như nó 
xảy ra thì làm sao để tiến bộ? 

Sự tiến bộ được đo lường bằng sự phát triển sự bình 
tâm của bạn. Bạn không có sự lựa chọn nào ngoài sự bình 
tâm, bởi vì bạn không thể thay đổi cảm giác, hay tạo ra 


133 


ghè thudt sống 


cảm giác. Cái gì đến sẽ đến. Cảm giác có thể dễ chịu hay 
khó chịu, có thể thuộc loại này hay loại khác, nhưng bạn 
phải giữ được bình tâm thì chắc chắn bạn sẽ tiến bộ trên 
con đường. Bạn đang phá võ thói quen phản ứng của tâm. 


Đó là trong khi hành thiền, nhưng làm sao để áp dụng 
vào cuộc sống? 


Khi gặp khó khăn trong đời sống hằng ngày, hãy bỏ ra 
vài phút để quan sát cảm giác của bạn với sự bình tâm. 
Khi tâm bình tĩnh và quân bình, thì bất cứ quyết định nào 
của bạn cũng đều tốt. Khi tâm không được quân bình, thì 
bất cứ quyết định nào của bạn cũng đều là phản ứng. Bạn 
phải học cách thay đổi lề lối sống từ phản ứng tiêu cực 
sang hành động tích cực. 


Vậy nếu ta không tức giận hay chỉ trích, và ta thấy có 
cách khác có thể làm tốt đẹp hơn thì ta cứ việc làm? 


Phải, bạn phải hành động. Đời là để hành động. Bạn 
không được thụ động. Nhưng hành động phải được thực 
hiện với một tâm quân bình. 

Hôm nay khi tôi đang thực hành để cảm nhận cảm 
giác ở phần cơ thể không có cảm giác, và khi cảm giác xuất 
hiện, tâm tôi mừng quýnh như đá được quả bóng vào gôn. 
Và tôi nghe tâm tôi hét lên “Tốt!” Rồi tôi nghĩ “O, không 
được, tôi không muốn phản ứng như vậy.” Nhưng tôi lại tự 
hoi khi quay lại với cuộc sống làm sao tôi không phan ứng 
cho được khi tôi đi xem những trận đá bóng? 


Bạn sẽ hành động. Ngay cả trong những trận đá bóng 
bạn cũng sẽ hành động chứ không phản ứng, và bạn sẽ 
thấy là bạn thật sự thích thú. Một sự vui thú kèm theo một 
phan ứng căng thang thi chang phải là một sự vui thú thật 
sự. Khi phản ứng chấm dứt, thì sự căng thẳng cũng bị tiêu 
tan, và bạn có thể thực sự hưởng thụ cuộc sống. 


134 


Churcong 7. Rèn luyén trí tuệ 


Vậy tôi có thể nhảy cang lên va hò hét? 

Được chứ, bạn nhảy lên với tâm quân bình. 

Tôi phải làm sao nếu đội bóng của tôi bị thua? 

Lúc đó ban mỉm cười và nói “Hãy vui vẻ !” Hãy vui vẻ 
trong mọi tình huống! 

Theo tôi hiểu thì đấy là điều cốt yếu? 

Phải! 


Hai chiếc nhân 


Một ông già giàu có chết đi để lại hai con trai. Trong 
một thời gian, hai người con tiếp tục sống chung dưới một 
mái nhà theo truyền thống Ân Độ. Rồi họ bắt đầu cãi nhau 
và quyết định tách ra sống riêng, chia đều của cải. Nhưng 
sau đó họ tìm thấy một chiếc hộp nhỏ mà cha họ đã cất 
giấu cẩn thận. Họ mở ra và thấy hai chiếc nhẫn bên trong: 
Một chiếc nhẫn nạm kim cương quí giá và một chiếc bằng 
bạc chỉ đáng giá vài ba đồng. 


Thấy chiếc nhẫn kim cương, người anh nổi lòng tham 
nên nói với em: “Theo anh, chiếc nhẫn này không phải do 
cha mua mà là của gia bảo truyền lại từ tổ tiên, vì vậy cha 
mới cất riêng nó ra; và vì nó đã được lưu truyền từ nhiều 
đời trong gia đình, nó phải được tiếp tục lưu giữ cho thế hệ 
tương lai. Do đó anh giữ nó vì anh là con trưởng, em nên 
lấy chiếc nhẫn bạc.” 

Người em mỉm cười và nói: “Được, anh hãy vui với chiếc 
nhẫn kim cương, còn em sẽ vui với chiếc nhẫn bạc.” Hai 
người đeo nhẫn vào tay rồi đường ai nấy di. 


155 


ghè thudt sống 


Người em tự nghĩ: “Cái nhẫn kim cương quí giá cha giữ 
lại là điều dễ hiểu, nhưng tại sao cha lại giữ chiếc nhẫn bạc 
tầm thường này?” Anh ta quan sát chiếc nhẫn kỹ lưỡng và 
thấy một hàng chữ khắc trên đó: “Điều này cũng sẽ thay 
đổi!” Ô, đây là câu thần chú của cha ta: “Điều này cũng sẽ 
thay đối!” Anh deo lại chiếc nhẫn vào ngón tay. 


Cả hai anh em đều phải đương đầu với những thăng 
trầm của cuộc đời. Khi mùa xuân tới, người anh cảm thấy 
phấn khởi đến tột độ, nên tâm mất đi sự quân bình. Khi 
mùa thu và mùa đông tới, anh lại xuống tỉnh thần, và như 
thế tâm cũng mất quân bình. Tâm anh căng thẳng, và 
huyết áp lên cao. Ban đêm không ngủ được, anh bắt đầu 
dùng thuốc ngủ, thuốc an thần và những thứ thuốc mạnh 
hơn nữa. Sau cùng anh tới giai đoạn phải chữa chạy bằng 
cách chạy điện. 


Đó là người anh với chiếc nhẫn kim cương. 


Về phần người em với chiếc nhẫn bạc, khi mùa xuân 
tới anh ta vui hưởng và không trốn chạy. Anh ta vui thích, 
nhưng nhìn vào chiếc nhẫn và nhớ: “Điều này cũng sẽ thay 
đổi.” Và khi thời tiết thay đổi, anh có thể mỉm cười và nói: 
“À, ta đã biết là sẽ thay đổi, và rồi đã thay đổi, thế thì có 
sao đâu!” Khi mùa thu và mùa đông tới, anh lại nhìn vào 
chiếc nhẫn và nhớ: “Điều này cũng sẽ thay đổi.” Anh ta 
không khóc lóc vì biết rằng điều này sẽ thay đổi. Và đúng 
vậy, thời tiết thay đổi và qua đi. Đối với tất cả những thăng 
trầm của cuộc đời, anh biết rằng chẳng có gì vĩnh cửu, tất 
cả đều đến để rồi qua đi. Tâm anh không mất quân bình, 
và anh sống một cuộc sống an bình, hạnh phúc. 


Đó là người em với chiếc nhẫn bạc. 


136 


Chuong 8. Ý thức va hình tam 


L 


Y thức và sự bình tâm - đó là thiên Vipassana. Khi 

thực hành cùng lúc hai yếu tố này thì chúng đưa 
đến sự giải thoát khỏi đau khổ. Nếu một trong hai yếu tố 
này bị yếu kém hay thiếu đi thì ta không thể tiến triển 
đến mục đích giải thoát. Cả hai đều thiết yếu, như con 
chim cần hai cánh để bay, chiếc xe cần hai bánh để chạy. 
Và cả hai đều phải mạnh mẽ như nhau. Nếu một cánh 
chim yếu ớt và một cánh mạnh mẽ thì con chim không thể 
bay bình thường. Cũng như chiếc xe, nếu một bánh nhỏ và 
một bánh lớn, chiếc xe chỉ xoay tròn mãi thôi. Người hành 
thiên phải phát triển cùng lúc cả ý thức và sự bình tam để 
tiến triển trên đường tu tập. 


Chúng ta phải ý thức được toàn bộ thân tâm ở bản tánh 
tinh tế nhất của chúng. Dé đạt mục tiêu này, chỉ ý thức ở 
bề mặt của tâm và thân là chưa đủ, chẳng hạn như chỉ ở 
những cử động của thân và những ý nghĩ. Chúng ta nhất 
thiết phải phát triển ý thức về những cảm giác trên toàn 
thân và duy trì sự bình tâm đối với chúng. 

Nếu chúng ta có ý thức nhưng thiếu sự bình tâm thì khi 
càng ý thức về cảm giác trong thân ta càng nhạy cảm hơn 
với chúng, và càng dễ có phản ứng, vì vậy càng tăng thêm sự 
đau khổ. Mặt khác, nếu chúng ta có sự bình tâm mà không 
hay biết gì về những cảm giác trong người, thì sự bình tâm 
chỉ hời hợt bên ngoài, che giấu những phản ứng luôn luôn 
xảy ra không được biết đến ở tầng lớp sâu thẳm của tâm. Vì 
vậy, ta phải phát triển cả ý thức lẫn sự bình tâm ở mức độ 
thâm sâu nhất của tâm. Chúng ta phải ý thức được tất cả 
những gì xảy ra trong thân và đồng thời không phản ứng 
với chúng, hiểu rõ rằng chúng sẽ thay đổi. 


137 


ghe thuåât sống 


Đây là trí tuệ chân thật, sự hiểu biết về bản tánh của 
chính mình, sự hiểu biết do kinh nghiệm trực tiếp về sự 
thật nằm sâu bên trong tự thân. Đó là những gì mà Đức 
Phật gọi là yatha-bhiita-nanadassana, trí tuệ có được do sự 
quan sát thực tại đúng như thật. Với trí tuệ này ta có thể 
thoát khổ. Mỗi cảm giác sinh ra sẽ chỉ làm khởi sinh sự 
hiểu biết về vô thường. Mọi sự phan ứng đều chấm dứt, 
tất cả những sankhara (nghiệp) của sự thèm muốn và chán 
ghét. Qua việc học cách quan sát thực tại một cách khách 
quan, ta dừng lại việc tạo ra khổ đau cho chính mình. 


Kho chứa những phản ứng trong quá khứ 


Duy trì ý thức và sự bình tâm là dừng việc tạo thêm 
những phản ứng mới, những nguồn gốc mới của đau khổ. 
Nhưng vẫn còn một khía cạnh khác của đau khổ mà chúng 
ta cũng nhất thiết phải giải quyết. Bằng cách dừng sự phản 
ứng từ nay về sau, ta có thể không tạo thêm nguyên nhân 
đau khổ. Nhưng mỗi người chúng ta vẫn còn một kho chứa 
những hành nghiệp cũ, một tổng thể bao gồm tất cả những 
phản ứng trong quá khứ. Ngay cả khi ta không thêm gì 
mới vào kho chứa nay thì những hành nghiệp (sankhara) cũ 
đã tích lũy vẫn sẽ gây đau khổ cho ta. 


Thuật ngữ sankhara có thé dịch là “sự tạo thành”, bao 
gồm cả hành động tạo thành và những gì được tạo thành. 
Mỗi phản ứng là một bước cuối cùng, kết quả của một 
chuỗi liên tục những tiến trình của tâm, nhưng đó cũng 
có thể là bước đầu tiên, là nguyên nhân làm khởi sinh một 
chuỗi tiến trình mới của tâm. Mỗi sankhara vừa là kết quả 
của những tiến trình dẫn đến nó và cũng là điều kiện hình 
thành các tiến trình tiếp theo sau. 


Tiến trình điều kiện hóa vận hành bằng cách ảnh 


138 


Clucong 8. Y thước va binh tam 


hưởng đến chức năng thứ hai của tâm là tưởng (saññä) hay 
sự nhận biết, (xem Chương 2). Về căn bản, thức (viññãna) 
không phân biệt, không phê phán. Mục đích của thức chỉ 
đơn thuần ghi nhận sự tiếp xúc đã xảy ra ở tâm hay thân. 
Nhưng tưởng hay sự nhận biết thì luôn phê phán. Nó lấy 
những kinh nghiệm tích chứa từ quá khứ để so sánh đánh 
giá và phân loại bất kỳ hiện tượng mới nào. Những phản 
ứng trong quá khứ trở thành những điểm tham khảo mà 
chúng ta dựa vào đó để nhận hiểu về một kinh nghiệm 
mới. Ta phê phán và xếp loại kinh nghiệm mới đó dựa theo 
những hành nghiệp (sañkhara) của ta trong quá khứ. 


Theo cách này thì những phản ứng thèm muốn hay 
chán ghét trước đây ảnh hưởng đến tưởng (safifia) hay sự 
nhận biết của chúng ta trong hiện tại. Thay vì nhìn vào 
thực tại, ta lại nhìn như “hình ảnh phản chiếu sai lệch 
trong gương”. Nhận biết của ta về thế giới bên ngoài và 
thế giới bên trong đã bị méo mó và che mờ vì những điều 
kiện trong quá khứ, những sở thích và những định kiến 
của chúng ta. Theo sự nhận biết méo mó này, một cảm 
giác vốn dĩ trung tính đột nhiên trở thành dễ chịu hay khó 
chịu. Chúng ta lại phản ứng với cảm giác này, tạo nên một 
điều kiện mới và làm méo mó hơn nữa sự nhận biết của 
ta. Theo cách này thì mỗi phản ứng trở thành nhân cho 
những phản ứng tương lai, tất cả đều bị điều kiện hóa bởi 
quá khứ, và đến lượt chúng lại trở thành điều kiện định 
hình cho tương lai. 


Chức năng kép của sankhara được trình bày trong chuỗi 
tiến trình duyên khởi (xem Chương 4). Mắt xích thứ hai 
trong chuỗi này là sankhara (hành), điều kiện tiên khởi cho 
sự khởi sinh của thức (vififidna), tiến trình thứ nhất trong 
bốn tiến trình của tâm. Tuy nhiên sankhdra cũng là tiến 
trình cuối cùng trong bốn tiến trình, theo sau [ba tiến trình 


159 


ghe thudt sống 


trước đó là] thức (nhận biết), tưởng (nhận định) và £họ (cảm 
giác).! Theo hình thức [sắp xếp] này thì sankhara (hành) lại 
tái xuất hiện sau £họ (cảm giác), như là phản ứng thèm 
muốn hay chán ghét. Thèm muốn hay chán ghét phát triển 
thành bám chấp và trở thành sức đẩy cho một giai đoạn 
mới của hoạt động tâm, thân. Và như vậy tiến trình tự nuôi 
dưỡng nó. Mỗi sankhara cho ra một chuỗi sự kiện dẫn đến 
một sankhara mới, dẫn đến một chuỗi sự kiện mới nữa trong 
su lặp lại không ngừng, một vòng lan quần. Mỗi khi phản 
ứng, ta lại củng cố thêm nữa thói quen phản ứng của tâm. 
Mỗi khi ta phát triển sự thèm muốn hay chán ghét, ta lại 
tăng cường khuynh hướng của tâm để tiếp tục tạo ra chúng. 
Một khi khuôn mẫu của tâm đã được thiết lập, ta bị mắc kẹt 
vào trong đó. 


Lấy ví dụ, ông A ngăn cản ông B không đạt được điều 
mong ước. Do đó ông B tin rằng ông A là kẻ xấu và căm 
ghét. Niềm tin đó không dựa trên sự xem xét cá tính của 
ông A, mà hoàn toàn dựa trên sự kiện là ông A đã pha 
hong mo ước của ông B. Niềm tin này khắc sâu vào tiêm 
thức của ông B, và mỗi lần tiếp xúc sau này với ông A đều 
bị ảnh hưởng bởi ấn tượng xấu đó, làm khởi sinh cảm giác 
không ưa thích, tạo ra sự chán ghét mới và củng cố hơn 
nữa hình tượng xấu về ông A. Ngay cả khi hai người gặp 
lại nhau sau 20 năm, ông B vẫn nghĩ đến ông A như là 
một người xấu và lại thấy ghét. Cá tính của ông A có thể 
đã thay đối hoàn toàn sau thời gian 20 năm, nhưng ông 
B phán đoán ông A qua kinh nghiệm quá khứ. Phản ứng 
không phải với ông A, mà là với một niềm tin về ông A dựa 
trên phản ứng mù quáng ban đầu, và do đó là thiên lệch. 


Trong một trường hợp khác, ông C giúp ông D dat được 


1 Bốn tiến trình của tâm được trình bày ở Chương 2 theo thứ tự là: thức 
(viññãna), tưởng (saññä), thọ (vedana), và hành (sankhara). 


140 


Clucong 8. Y thước va binh tam 


điều mong ước. Ong D được giúp đỡ nên tin rằng ông C là 
người tốt và ưa thích ông ta. Niềm tin này chỉ dựa trên sự 
kiện ông C giúp ông toại nguyện chứ không phải dựa trên 
sự xem xét kỹ cá tính của ông C. Niềm tin tích cực này 
được ghi vào tiềm thức và ảnh hưởng đến bất cứ sự giao 
tiếp nào sau đó với ông C, làm khởi sinh cảm giác tốt đẹp, 
khiến ông D càng thích ông C nhiều hơn, và điều đó củng 
cố hơn nữa niềm tin rằng ông C là người tốt. Dù bao nhiêu 
năm qua di, khi hai người gặp lại nhau, cùng một khuôn 
mẫu được lặp lại với mỗi lần giao tiếp mới. Ông D phản 
ứng không phải với chính ông C, mà chỉ là với niềm tin của 
ông đối với ông C, dựa trên phản ứng mù quáng ban đầu. 

Theo cách này, một sankhdra có thể làm khởi sinh một 
phản ứng mới ngay tức khắc hay trong tương lai xa xôi. Và 
mỗi phản ứng sau đó lại trở thành nguyên nhân của những 
phản ứng tiếp theo sau, chắc chắn sẽ tạo thêm nhiều khổ 
đau hơn nữa. Đây là tiến trình lặp đi lặp lại của các phản 
ứng, của khổ đau. Chúng ta tưởng rằng ta đang đối diện 
với thực tại bên ngoài, nhưng thực ra ta đang phản ứng với 
những cảm giác của ta, vốn đã bị điều kiện hóa bởi những 
nhận định và phản ứng trước đó của ta. Ngay cả khi ta 
ngừng tao ra những hành nghiệp (sankhara) mới kể từ bây 
giờ, chúng ta vẫn phải đối diện với những hành nghiệp cũ 
đã tích tụ. Vì kho chứa hành nghiệp cũ này, một khuynh 
hướng phản ứng sẽ duy trì và bất cứ lúc nào cũng có thể 
tự biểu hiện, tạo ra những khổ đau mới cho ta. Chừng nào 
mà những hành nghiệp cũ vẫn còn tồn tại thì ta vẫn chưa 
hoàn toàn thoát khỏi khổ đau. 


Làm sao ta có thể xóa sạch những phản ứng cũ? Để 
trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải hiểu sâu hơn về tiến 
trình của pháp thiền Vipassana. 


141 


ghe thuåât sống 


Dứt trừ nghiệp cũ 


Khi hành thiền Vipassana, nhiệm vụ của ta là chỉ quan 
sát cảm giác trên toàn thân. Chúng ta không quan tâm 
đến nguyên nhân của bất kỳ cảm giác cụ thể nào, ta chỉ 
cần hiểu rằng mỗi một cảm giác đều là biểu hiện của một 
sự thay đổi bên trong. Sự thay đổi đó có thể bắt nguồn từ 
tâm hay thân. Hoạt động của tâm và thân liên quan mật 
thiết với nhau và thường không thể phân biệt được. Bất cứ 
điều gì xảy ra ở lãnh vực này rất có thể được phản ánh ở 
lãnh vực kia. 


Như đã nói trong Chương 2, về mặt vật chất thân thể 
được cấu tạo bởi các hạ nguyên tử - kalapa - vốn sinh ra và 
diệt đi cực kỳ nhanh chóng trong từng khoảnh khắc. Và 
trong lúc sinh diệt như vậy, chúng biểu hiện những tính 
chất của vật chất - như trọng lượng, sự kết dính, nhiệt độ, 
chuyển động - trong vô số kết hợp đa dạng, tạo thành tất 
cả những cảm giác trong ta. 


Có bốn nguyên nhân làm khởi sinh kalapa. Nguyên 
nhân thứ nhất là thức ăn chúng ta ăn vào, nguyên nhân 
thứ hai là môi trường ta đang sống. Nhưng bất kỳ điều gì 
xảy ra trong tâm đều có ảnh hưởng đến cơ thể và có thể 
là nguyên nhân làm khởi sinh các kalapa. Vì vậy, các vi tử 
cũng có thể sinh ra do những phản ứng của tâm ở hiện tại 
hay do những phản ứng trong quá khứ đã ảnh hưởng đến 
trạng thái tâm trong hiện tại. Muốn hoạt động, cơ thể cần 
thức ăn. Tuy nhiên, nếu ta ngưng ăn vào thì cơ thể ta cũng 
chưa suy sụp ngay. Nếu cần thiết, cơ thể có thể tiếp tục tự 
nuôi dưỡng trong nhiều tuần lễ bằng cách tiêu thụ năng 
lượng dự trữ trong các mô. Khi tất cả năng lượng dự trữ 
đã tiêu thụ hết thì cơ thể sẽ suy sụp và chết: đời sống thể 
chất chấm đứt. 


Cũng theo cách như vậy, tâm đòi hỏi hoạt động để duy 


142 


Clucong 8. Y thước va binh tam 


trì dòng ý thức. Hoạt động của tâm là sankhara. Trong chuỗi 
tiến trình duyên khởi, thức (viññãna) bắt nguồn từ hành 
(sankhara) hay sự phản ứng (xem Chương 4). Mỗi phan ứng 
của tâm tạo ra sự thúc đẩy cho dòng chảy của thức. Và 
trong khi cơ thể đòi hỏi thức ăn vài ba lần mỗi ngày thì 
tâm lại đòi hỏi những kích thích mới liên tục. Không có 
những kích thích, dòng tâm thức không thể tiếp tục dù 
chỉ trong khoảnh khắc. Chẳng hạn, trong một thời điểm 
nào đó ta khởi sinh sự chán ghét trong tâm, thức nảy sinh 
trong thời điểm kế tiếp sẽ là kết quả của sự chán ghét này, 
và cứ tiếp tục như thế, từ khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc khác. Chúng ta tiếp tục lặp lại phản ứng của chán 
ghét từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác và tiếp 
tục nạp [nhiên liệu | mới cho tâm. 


Tuy nhiên, bằng cách thực hành thiên Vipassana, thiên 
sinh học cách không phản ứng. Vào một thời điểm nào đó, 
hành giả không tạo ra sankhara, không đưa vào tâm kích 
thích mới nào. Như vậy thì điều gì sẽ xảy ra với dòng tâm 
thức? Nó không dừng lại ngay. Thay vì vậy, một trong những 
phản ứng cũ từ quá khứ sẽ xuất hiện lên bề mặt của tâm 
để duy trì dòng tâm thức. Một phản ứng bị điều kiện hóa từ 
quá khứ sẽ khởi sinh và trên nền tảng này thức được tiếp 
tục thêm một khoảng khắc nữa. Điều kiện này sẽ biểu hiện 
trên bình diện cơ thể bằng cách làm cho một loại kalapa khởi 
sinh và ta cảm nhận một cảm giác trong thân. Có thể một 
saikhãra chán ghét trong quá khứ khởi sinh, tự biểu hiện 
như những vi tử mà chúng ta cảm thấy như một cảm giác 
nóng bỏng khó chịu trong cơ thể. Nếu ta phản ứng với cảm 
giác đó bằng sự không thích, thì sự chán ghét mới được tạo 
ra. Ta lại bắt đầu nạp nhiên liệu mới cho dòng chảy tâm 
thức và khiến cho những phản ứng tích lũy cũ trong quá 
khứ không còn cơ hội trồi lên bề mặt ý thức. 


Tuy nhiên, nếu một cảm giác khó chịu nảy sinh và ta 


145 


ghè thudt sống 


không phan ứng thi sankhara mới không được tạo thành. 
Sankhara trồi lên từ những kho tích lũy trong quá khứ sé 
diệt đi. Trong giây phút kế tiếp, một sankhara trong quá 
khứ lại biểu hiện như cảm giác. Và nếu ta vẫn không phản 
ứng thì nó sẽ mất đi. Theo cách này, bằng việc duy trì sự 
bình tâm chúng ta để cho những nghiệp trong quá khứ lần 
luợt trồi lên bề mặt của tâm, hết cái này đến cái khác, tự 
biểu hiện thành những cảm giác. Dần dần, bằng cách duy 
trì ý thức và sự bình tâm đối với cảm giác, ta dứt trừ hết 
những nghiệp trong quá khứ. 

Khi các nghiệp của chán ghét vẫn còn thì khuynh 
hướng của vô thức vẫn còn phản ứng lại bằng sự chán 
ghét khi gặp bất kỳ kinh nghiệm khó chịu nào trong đời 
sống. Khi các nghiệp thèm muốn vẫn còn thì tâm vẫn sẽ 
phản ứng lại bằng sự thèm muốn đối với bất kỳ trường 
hợp dễ chịu nào. Pháp thiền Vipassana tạo hiệu quả tốt 
bằng cách bào mòn những phản ứng bị điều kiện hóa này. 
Khi hành thiền chúng ta tiếp tục gặp những cảm giác dễ 
chịu hay khó chịu. Bằng cách quan sát mọi cảm giác với sự 
bình tâm, chúng ta làm suy yếu dần dần và tiêu diệt các 
khuynh hướng thèm muốn, chán ghét. Khi các phản ứng bị 
điều kiện hóa thuộc một loại nào đó bị dứt trừ thì ta thoát 
khỏi những khổ đau loại đó. Và khi tất cả mọi phản ứng bị 
điều kiện hóa đều được dứt trừ, tâm thức sẽ hoàn toàn giải 
thoát. Người đã thấu hiểu tiến trình này nói: 

Các hành nghiệp đều vô thường, 
bản tính của chúng là sinh diệt. 
Nếu chúng nảy sinh và bị diệt trừ, 
sự diệt trừ mang lai chân hạnh phúc.' 
1 D.16, Maha-Parinibbana Suttana. Bài thơ do Sakka, vua của các vị thần doc, 
sau khi Đức Phật nhập diệt. Bài thơ này có thấy ở những nơi khác, và có 


thay đổi đi chút ít. Thí dụ như xem: S.I.ii.1, Nandana Sutta, cũng thấy trong 
S.IX.6, Anuruddha Sutta. 


144 


Clucong 8. Y thước va binh tam 


Moi saikhara (hành nghiệp) nảy sinh và diệt đi, chỉ để 
rồi lại khởi sinh vào giây phút kế tiếp trong chu kỳ lặp lại 
không ngừng. Nếu chúng ta phát triển trí tuệ và quan sát 
một cách khách quan thì chu kỳ lặp lại đó sẽ dừng và sự dứt 
trừ bắt đầu. Hết lớp này đến lớp khác, những sañkhãra cũ sẽ 
trồi lên và bị dứt trừ với điều kiện ta không phản ứng. Càng 
nhiều sankhara được xóa bỏ thì ta càng hưởng được nhiều 
hạnh phúc hơn, niềm hạnh phúc của sự thoát khổ. Nếu tất 
cả các sankhara trong quá khứ bị diệt trừ thì ta sẽ được hưởng 
hạnh phúc vô biên của sự giải thoát hoàn toàn. 


Phương pháp thiền Vipassana vì vậy là một loại nhịn 
ăn tỉnh thần để dứt trừ những hành nghiệp trong quá 
khứ. Mọi giây phút trong suốt cuộc đời, chúng ta đều tạo 
ra những phản ứng. Bây giờ, nhờ sự ý thức và bình tâm, 
chúng ta có được một vài lúc không phản ứng, không tạo ra 
bất kỳ sankhara nào. Những giây phút đó dù ngắn ngủi đến 
đâu cũng rất mạnh mẽ, chúng khởi động một tiến trình 
đảo ngược, tiến trình thanh lọc tâm. 


Để khởi động tiến trình này, chúng ta nhất thiết không 
được làm gì cả, theo đúng nghĩa đen như vậy. Có nghĩa là, 
chúng ta phải kiểm chế không được có bất kỳ phản ứng 
mới nào. Bất kể nguyên nhân của những cảm giác mà ta 
trải nghiệm có là gì đi nữa, chúng ta cũng chỉ quan sát 
chúng với sự bình tâm. Chính việc tạo ra ý thức và sự bình 
tâm sẽ tự động loại trừ những phản ứng cũ, giống như 
thắp đèn lên xua tan bóng tối trong một căn phòng. 

Có lần, Đức Phật kể câu chuyện về một người bố thí rất 
nhiều. Nhưng để kết luận, Ngài nói: 

“Dù cho ông ta có dâng hiến thật nhiều đi nữa cũng 
không bằng quy y Phật, Pháp, Tăng. Và dù có quy y Phật, 
Pháp, Tang cũng không bằng giữ năm gidi. Và dù có giữ 
năm giới cũng không bằng vun trồng thiện ý với tất ca 


145 


ghe thuåât sống 


chúng sanh dù chỉ bằng thời gian vắt sữa môt con bò. Và 
dù cho ông có làm tất cả những điều nói trên cũng không 
bằng phát triển ý thức về vô thường chỉ trong khoảng thời 
gian một bung ngón tay.” 

Có lẽ thiền giả ý thức về thực tại của những cảm giác 
trong cơ thể chỉ một khoảnh khắc và không phản ứng vì 
hiểu được bản tính vô thường của chúng. Ngay cả giây 
phút ngắn ngủi này vẫn có một hiệu quả mạnh mẽ. Với sự 
kiên nhẫn, liên tục hành thiền, vài giây phút bình tâm đó 
sẽ gia tăng, và những giây phút phản ứng sẽ giảm đi. Dần 
dần, thói quen tạo nghiệp sẽ bi phá võ và những nghiệp cũ 
bị tiêu diệt, cho đến lúc tâm thoát khỏi mọi nghiệp, quá 
khứ và hiện tại, giải thoát mọi khổ đau. 


VẤN ĐÁP 


Câu hỏi: Chiều nay, tôi thử một thế ngồi mới, và tôi đã 
ngồi được lâu hơn mà không nhúc nhích và giữ được lưng 
thang, nhưng tôi không cảm nhận được nhiều cảm giác. 
Tôi tự hỏi không biết những cam giác rồi sẽ trở lại hay tôi 
phải trở lại thế ngồi cũ? 

Thiền sư S. N. Goenka: Đừng cố tao ra cảm giác bằng 
cách cố tình chọn một thế ngồi không thoải mái. Nếu đấy 
là một lối hành thiền đúng đắn, thì chúng tôi đã yêu cầu 
bạn ngồi trên chỗ đầy định. Những su thái quá như vậy 
không giúp được gì cả. Bạn hãy chọn một thế ngồi thoải 
mái, thân được thẳng, và để cảm giác xuất hiện tự nhiên. 
Chúng sẽ đến vì chúng có ở đó. Có thể bạn đang tìm loại 
cảm giác mà bạn đã cảm thấy trước đây, nhưng có thể có 
những loại cảm giác khác. 


1 A.IX.ii. 10 (20), Velama Sutta. 


146 


Clucong 8. Y thước va binh tam 


Có nhiều cam giác tinh tế hon trước. Trong thế ngồi 
đầu, rất khó ngồi một lúc mà không cựa quậy. 


Như vậy là bạn đã tìm được một thế ngồi thích hợp 
hơn rồi. Bây giờ hãy để cho cảm giác được tự nhiên. Có lẽ 
những cảm giác thô thiển đã mất hết rồi, và bây giờ bạn 
phải đương đầu với những cảm giác tinh tế hơn, nhưng 
tâm bạn chưa đủ bén nhạy để có thể cảm nhận được chúng. 
Hãy ý thức về hơi thở một thời gian để cho tâm được bén 
nhạy hơn. Như vậy sẽ giúp bạn định tâm hơn, và dễ dàng 
cảm nhận được những cảm giác tỉnh tế. 


Tôi nghĩ tốt hơn là có những cảm giác thô thiển, vì như 
vậy có nghĩa là một sankhãra cũ đang trồi lên. 


Không nhất thiết như vậy. Một số bất tịnh xuất hiện 
dưới dạng những cảm giác rất tỉnh tế. Tại sao bạn lại ao 
ước những cảm giác thô thiển? Bất cứ điều gì xuất hiện, thô 
thién hay tinh tế, việc của ban là chỉ quan sát mà thôi. 


Chúng ta có cần phải nhận biết xem loại cảm giác nào 
thì đi với loại phản ứng nào hay không? 


Làm như vậy là phí sức một cách vô ích. Chẳng khác 
nào một người đang giặt một miếng vải bẩn mà lại để ý 
tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã làm miếng vải đó bẩn. 
Làm như vậy chẳng giúp được gi cả. Công việc của người 
đó là giặt miếng vải mà thôi. Muốn làm như vậy, việc quan 
trọng là có một miếng xà-phòng và dùng nó đúng cách. 
Nếu người đó giặt đúng cách, tất cả vết bẩn đều được giặt 
sạch. Cũng vậy, bạn nhận được xà-phòng của pháp thiền 
Vipassana: bây giờ hãy dùng nó để tẩy sạch những bất 
tịnh trong tâm bạn. Nếu bạn tìm kiếm nguyên nhân của 
những cảm giác cụ thể, bạn đang chơi trò chơi trí thức, và 
bạn bỏ quên vô thường (anicca) và vô ngã (anatta). Sự trí 
thức hóa này không thể giúp bạn ra khỏi khổ đau. 


147 


ghè thudt sống 


Tôi bối rối không biết ai quan sát và ai hay cái gì đang 
bi quan sát? 

Không có một lời giải đáp tri thức nào có thể làm bạn 
thỏa mãn. Bạn phải tự tìm hiểu lấy: “Cái ‘toi’ là cái gì mà 
làm tất ca những công việc này? Ai là cái tôi?” Bạn hay 
tiếp tục thăm dò, phân tích, và chờ xem có “cái tôi” nào 
xuất hiện không; nếu có, hãy quan sát nó. Nếu không có 
gi xuất hiện thi ban hãy chấp nhận ‘ Ô, cái ‘toi’ này chỉ là 
một ảo tưởng!” 


Không có nghiệp nào là tốt hay sao? Tại sao lại phải cố 
gắng trừ khử chúng đi? 


Nghiệp tốt khuyến khích ta hướng về sự giải thoát khỏi 
khổ đau. Nhưng một khi mục đích đã đạt được thì tất cả 
các nghiệp, dù tích cực hay tiêu cực cũng phải bỏ lại.Cũng 
giống việc ta dùng chiếc bè để qua sông. Khi qua sông rồi, 
ta không đội bè trên đầu mà tiếp tục đi. Bè đã được dùng, 
bây giờ ta không cần nó nữa, phải bỏ nó lại.! Cũng vậy, một 
người đã được hoàn toàn giải thoát không cần đến nghiệp. 
Một người giải thoát không phải vì nghiệp tốt, mà vì sự 
thanh tịnh của tâm. 

Tại sao khi mới tập thiên Vipassana lại có những cam 
giác khó chịu mà về sau có những cảm giác dễ chịu? 


Vipassana loại bỏ những bất tịnh thô thiển trước. Khi 
bạn quét sạch một cái sàn, thì trước hết bạn quét những 
rác rưởi, đất cát trước, rồi mỗi lần quét sau bạn lại thu 
nhặt những bụi bặm nhỏ hơn hơn. Vì vậy khi tập thiền 
Vipassana, những bất tịnh thô thiển của tâm được loại 
trừ trước, và những bất tịnh vi tế còn lại sẽ xuất hiện 
dưới dạng những cảm giác dễ chịu. Nếu trở nên ham thích 
những cảm giác đó thì nguy hiểm. Bởi vậy, bạn phải cẩn 


1 Hình ảnh ví dụ chiếc bè rất nổi tiếng, được lấy từ M. 22, Alagaddũpama Sutta. 


148 


Clucong 8. Y thước va binh tam 


than không được xem kinh nghiệm về những cam giác dễ 
chịu là mục đích cuối cùng. Bạn phải tiếp tục quan sát 
mọi cảm giác một cách khách quan để loại bỏ tất cả những 
phản ứng bị điều kiện hóa. 

Thiền sư nói chúng ta có miếng vải bẩn, và chúng ta có 
xà-phòng để giặt. Hôm nay tôi cảm thấy như xà-phòng của 
tôi sắp hết! Sáng nay tôi thiền rất tốt, nhưng chiều nay tôi 
bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, tức giận, và nghĩ, “Ôi, có ích 
gi đâu!” Hình như cứ mỗi khi việc hành thiền có sức mạnh, 
thì một kẻ thù trong tôi - có thể là cái tự ngã - có cùng một 
lực với sức thiền, và đánh tôi ngã. Và rồi tôi cảm thấy tôi 
không còn sức để chiến đấu nữa. Có cách nào tránh để tôi 
khỏi phải tranh đấu vất vả, một phương pháp hay nào đó! 


Hãy duy trì sự bình tâm; đó là cách khôn khéo nhất! 
Những gì bạn trải qua đều rất tự nhiên. Khi bạn thấy mình 
hành thiền tốt, là tâm được quân bình, và thâm nhập sâu 
trong vô thức. Nhờ kết quả của sự giải phẫu sâu đó, một 
nghiệp trong quá khứ bị rúng động và trồi lên bề mặt của 
tâm. Rồi khi ngồi thiền, bạn phải đối đầu với một trận bão 
của bất tịnh. Trong trường hợp như vậy, sự bình tâm là 
điều cốt yếu, vì nếu không, những bất tịnh sẽ áp đảo bạn, 
và bạn không thể nào hành thiển được. Nếu sự bình tâm 
bị yếu, bạn hãy ý thức về hơi thở. Khi cơn bão tới, bạn phải 
thả neo và đợi cho cơn bão qua. Hơi thở là chiếc neo của 
bạn. Bạn hãy chú tâm vào hơi thở, và cơn bão sẽ qua. Bất 
tịnh nổi lên trên mặt là một điều tốt, vì bây giờ bạn có cơ 
hội để quét sạch nó. Nếu bạn giữ được sự bình tâm thì bất 
tịnh sẽ qua đi một cách dễ dàng. 

Nếu tôi không thấy đau thì tôi có thật sự gặt hái được 
thành quả tốt trong sự thực tập này không? 

Nếu bạn có ý thức và sự bình tâm, thì dù đau hay 
không, bạn vẫn tiến bộ như thường. Không bắt buộc là 


149 


ghè thudt sống 


bạn phải thấy đau mới tiến bộ trên con đường. Nếu bạn 
không đau, thì cứ chấp nhận là không đau. Bạn chỉ có việc 
quan sát thôi. 

Ngày hôm qua tôi có cảm thấy toàn thân tôi như bị tan 
rã. Tôi cảm thấy như chỉ là một khối rung động khắp nơi. 

Rồi sao? 

Và khi đã xảy ra rồi, tôi nhớ lại khi tôi còn nhỏ tôi cũng 
có một kinh nghiệm tương tự như vậy. Từ bao nhiêu năm 
nay tôi tìm cách để có lại kinh nghiệm này, và nó đã đến. 

Rồi sao? 

Dĩ nhiên tôi muốn kinh nghiệm này tiếp tục, và kéo dài. 
Nhưng nó đã thay đổi và mất di. Và rồi tôi lại hành thiền 
chỉ để mong kinh nghiệm đó trỏ lại, nhưng nó đã không 
trỏ lại. Thay vào đó, sáng hôm nay tôi chỉ thấy những cảm 
giác thô thiển. 

Rồi sao nữa? 

Rôi tôi nhận thấy tôi đã làm khổ tôi biết bao nhiêu chỉ 
vì muốn có kinh nghiệm này. 

Và rồi? 

Và rồi tôi hiểu được rằng thật sự chúng ta tới đây 
không phải để có một kinh nghiệm cụ thể nào. Có phải vậy 
không? 

Phải! 

Chúng ta đến đây thật ra để quan sát mọi kinh nghiệm 
mà không phản ứng. Có phải vậy không? 

Phải! 

Vậy pháp thién nay thật ra là để phát triển sự bình 
tâm. Có phải vậy không? 

Phải! 


Voi tôi dường như việc xóa sạch những sankhara (hành 


150 


Clucøng 8. Y thive va bình tam 


nghiệp) cũ trong quá khứ phải mất một thời gian kéo dai 
mãi mãi. 

Hẳn đúng là như vậy nếu như mỗi một khoảnh khắc 
bình tâm có nghĩa là bớt đi chính xác một sankhara cua quá 
khứ. Nhưng trong thực tế, sự ý thức về các cảm giác đưa 
bạn đến tầng sâu thẳm nhất của tâm và cho phép bạn chặt 
đứt những gốc rễ của hành nghiệp quá khứ. Theo cách này, 
trong một thời gian tương đối ngắn bạn có thể dứt trừ toàn 
bộ những sankhara phức tạp, miễn là ý thức và sự bình tâm 
của bạn đủ mạnh mẽ. 

Vậy thì tiến trình đó sẽ mất bao lâu? 

Điều đó tùy thuộc vào khối sankhara mà bạn phải dứt 
trừ đó lớn đến mức nào và sức thiền của bạn mạnh mẽ đến 
đâu. Bạn không thể đo lường được kho chứa những thứ 
trong quá khứ, nhưng bạn có thể chắc chắn rằng khi bạn 
thực hành thiền càng nghiêm túc thì sẽ càng đạt đến sự 
giải thoát nhanh chóng hơn. Hãy tiếp tục nỗ lực kiên định 
hướng đến mục tiêu đó. Chắc chắn rồi bạn sẽ đạt đến mục 
tiêu, nhưng càng sớm càng tốt hơn. 


151 


ghe thudt sống 


KHONG Gi NGOAI CAI THAY 


Có một nhà tu ẩn dat sống ở nơi mà ngày nay là Bombay, 
là một người rất thánh thiện. Tất cả những người đã gặp 
ông đều kính trọng vi sự thanh tịnh của tâm hôn ông, và 
nhiều người cho rằng ông nhất định đã được hoàn toàn 
giải thoát. Nghe người ta xưng tụng về mình như vậy, dĩ 
nhiên ông tự nghĩ: “Có lẽ ta thật sự được hoàn toàn giải 
thoát.” Nhưng là một người thành thật, ông tự xét mình 
cẩn thận và thấy rằng trong tâm ông vẫn còn những dấu 
vết bất tịnh. Lẽ dĩ nhiên, chừng nào bất tịnh còn, thì ông 
không thể đạt tới giai đoạn hoàn toàn thánh thiện được. Vì 
vậy ông hỏi những người đến thăm viếng ông: “Hiện nay 
có người nào trên thế gian này được coi là hoàn toàn giải 
thoát không?” 


“Ô, thưa ngài có,” họ trả lời, “có môt vị su Gotama, được 
gọi là Phật, sống ở thành phố Savatthi. Được biết người 
này đã hoàn toàn giải thoát, và ông dạy phương pháp mà 
nhờ đó mọi người có thể đạt được giải thoát.” 


“Ta phải đến gặp người này,” nhà tu ẩn dật quyết định. 
“Ta phải học ở người đó con đường dẫn đến giải thoát hoàn 
toàn.” Và ông ta đã di từ Bombay qua Trung Ấn và cuối 
cùng | đến Savatthi, ngày nay là tiểu bang Uttar Pradesh, ở 
Bắc Ấn. Tới Savatthi, ông tìm tới thiền viện của Đức Phat, 
và hỏi có thể gặp được Phật ở đâu. 

“Ngài đã đi ra ngoài,” một vị sư trả lời. “Ngài vào thành 
phố để khất thực. Ông hãy đợi ở đây và nghỉ ngơi; chẳng 
mấy chốc Ngài sẽ trỏ về.” 

“Ô, không được, tôi không thể chờ được. Tôi không còn 
thời gian để đợi nữa! Hãy chỉ cho tôi Ngài đi lối nào và tôi 
sẽ theo.” 


152 


Clucøng 8. Y thive va bình tam 


“Được, ông di lối này, nếu ông nhất định di, ông có thé 
gặp Ngài trên đường.” 


Chẳng để phí một giây, nhà ẩn dật lên đường, và đi 
thẳng vào trung tâm thành phố. Ỏ đây ông thấy một vị sư 
đang đi từng nhà để khất thực. Một bầu không khí thanh 
bình và hòa hợp bao phủ vị này khiến nhà tu ẩn dat tin 
chắc đây là Đức Phật, và ngay ở giữa phố, ông quỳ xuống, 
và ôm lấy chân ngài. “Bạch ngài”, ông nói, “Con được biết 
ngài đã hoàn toàn giải thoát, và Ngài dạy con đường dẫn 
đến giải thoát. Xin Ngài hãy dạy phương pháp này cho 


” 


con. 


Đức Phat noi: “Được chứ, ta có dạy phương pháp đó, va 
ta có thể dạy cho ông. Nhưng bây giờ không đúng lúc và 
đúng chỗ. Hãy về chờ ta ở thiền viện. Ta sẽ về ngay và dạy 
cho ông phương pháp đó.” 


“Bạch Ngài, không được. Con không thể chờ đợi được.” 
“Sao vậy, nửa giờ mà không chờ được sao?” 


“Bạch Ngài, không được, con không thể chờ được. Ai 
mà biết được? Trong nửa giờ nữa con có thể chết. Trong 
nửa giờ nữa, Ngài có thể chết. Trong nửa giờ nữa, tất cả 
niềm tin của con với Ngài có thể không còn nữa, và như 
vậy con không thể học được phương pháp của Ngài. Bạch 
Ngài, bây giờ là đúng lúc. Xin Ngài hãy dạy con ngay bây 
gid!” 

Đức Phat nhìn ông ta, va thấy rằng: “Qua vậy, người 
này không còn sống được bao lâu; chỉ trong vài phút nữa 
ông ta sẽ chết. Ông ta phải được dạy Pháp ngay bây giờ, tại 
đây.” Và làm sao để dạy Pháp trong khi đứng giữa đường? 
Đức Phật chỉ nói vài lời, nhưng trong vài lời đó chứa đựng 
toàn bộ giáo lý của Ngài: “Khi nhìn chỉ có cái thấy; khi 
nghe chỉ có cái nghe; khi ngửi, nếm, sờ mó, chỉ có cái ngửi, 


153 


ghé thudt sống 


cái nếm, cái xúc chạm; khi hay biết chỉ có cái nhận biết.” 
Khi có sự tiếp xúc qua sáu cửa giác quan, không được có 
sự đánh giá, cũng không có sự nhận thức chi phối bởi định 
kiến. Một khi nhận định đánh giá là tốt hay xấu, thì ta 
nhìn đời một cách méo mó vì phản ứng mù quáng cũ của 
ta. Để giải thoát tâm khỏi mọi sự điều kiện hóa, ta phải 
học cách ngừng đánh giá dựa trên những phản ứng trong 
quá khứ, và có ý thức tỉnh giác mà không đánh giá cũng 
không phản ứng. 

Nhà tu ẩn dật là một người có tâm thanh tịnh đến nỗi 
chỉ nghe vài lời chỉ dẫn cũng đủ cho ông rôi. Ông ta ngồi 
xuống bên đường và chú tâm vào thực tại bên trong. Không 
đánh giá, không phan ting; ông chi quan sát sự thay đổi 
của tiến trình bên trong ông. Và trong vài phút còn lại của 
cuộc đời, ông đã đạt được mục đích cuối cùng, ông đã hoàn 
toàn được giải thoat.' 


1 Based on Udana, |. x, story of Bahiya Dãrucrriya. Also found in Dhammapada 
Commentary, VIII. 2 (verse 101). 


154 


Chương 9. Mục dich 


JS ất cứ cái gì có tính nảy sinh thi cũng có tinh 
diệt đi.”' Kinh nghiệm của thực tại này là tỉnh 
túy giáo huấn của Đức Phật. Tâm và thân chỉ là một mớ 
những tiến trình liên tiếp sinh và diệt. Sự đau khổ của 
chúng ta phát sinh khi chúng ta phát triển sự bám chấp 
vào những tiến trình đó, vào những thứ mà thật ra rất phù 
du và không có thực thể. Nếu chúng ta có thể trực tiếp hiểu 
được bản tánh vô thường của những tiến trình này, thì sự 
bám chấp của ta vào chúng sẽ mất đi. Đây là công việc mà 
những người hành thiên phải làm: hiểu được tính chất phù 
du của chính mình bằng cách quan sát những cảm giác 
luôn luôn thay đổi ở bên trong. Mỗi khi có cảm giác xuất 
hiện, ta không phản ứng, mà cứ để nó nảy sinh và diệt đi. 
Làm như vậy, ta để cho những nghiệp cũ của tâm trồi lên 
bên trên và diệt đi. Khi phản ứng và sự bám chấp ngưng 
thì đau khổ ngưng và ta trải nghiệm sự giải thoát. Đây 
là công việc lâu dài, đòi hỏi sự thực hành liên tục. Lợi ích 
thấy rõ ở mọi bước đi, nhưng để đạt được những lợi ích đó 
đòi hỏi sự cố gắng liên tục. Chỉ bằng cách luyện tập kiên 
nhẫn, bền bỉ và liên tục thì người hành thiền mới tiến bộ 
trên con đường hướng đến mục đích. 


Thâm nhập sự thật tối hậu 


Sự tiến triển trên con đường gồm ba giai đoạn: Giai 
đoạn thứ nhất là học về kỹ thuật, phải làm như thế nào 
và tại sao làm như vậy. Giai đoạn thứ hai là thực hành. 


1 S.LVI (XII).ii. 1, Dhamma-Cakkapavattana Sutta. Phương thức này được 


dùng để diễn tả huệ đạt được bởi những vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật khi 
lần đầu tiên hiểu được Pháp. 


155 


ghe thudt sống 


Giai đoạn thứ ba là thâm nhập, dùng kỹ thuật để xuyên 
vào thực tại của chính mình, và nhờ vậy tiến tới mục đích 
cuối cùng. 

Đức Phật không phủ nhận sự hiện hữu của thế giới 
hiển nhiên như hình dạng, hình thể, màu sắc, vị nếm, mùi 
hương, đau đón và khoái lạc, tư tưởng và cảm xúc - ta và 
tha nhân. Ngài chỉ nói rằng thế giới đó không phải là sự 
thật tối hậu. Với nhãn quan thông thường, chúng ta chỉ 
nhìn thấy những hình thức lớn mà không thấy được những 
thành phần vi tế tao ra chúng. Chỉ thấy những hình dang 
mà không thấy được những thành phần bên trong, chúng 
ta ý thức được những sự khác biệt của chúng, và do vậy đã 
phân biệt, đặt tên, ưa thích, có thiên kiến, và bắt đầu thích 
và ghét - tiến trình này phát triển thành thèm muốn và 
chán ghét. 


Để có thể thoát khỏi thói quen của thèm muốn và chán 
ghét, chúng ta không những cần có một cái nhìn tổng quát, 
mà còn phải thấy được những sự vật ở phần thâm sâu, 
phải hiểu được những hiện tượng bên trong cấu tạo nên 
thực tế hiển nhiên. Đây chính là những gì mà pháp thiền 
Vipassana cho phép chúng ta làm. 


ất cứ sự tự khảo sát nào cũng tự nhiên bắt đầu với 
những khía cạnh hiển nhiên nhất của chúng ta: các phần 
khác nhau của cơ thể, tứ chi và các cơ quan. Quan sát kỹ 
hơn sẽ cho thấy một vài phần của cơ thể thì chắc đặc, có 
phần thì lỏng, có phần di động, có phần thì bất động. Có 
thể chúng ta thấy thân nhiệt khác với nhiệt độ không khí 
chung quanh. Tất cả những sự quan sát này có thể giúp 
chúng ta phát triển sự tự ý thức, nhưng chúng vẫn còn là 
kết quả của sự quan sát thực tế bên ngoài dưới dạng hình 
thể hay hình dáng. Bởi vậy vẫn có sự phân biệt, sự ưa 
thích, thiên kiến, thèm muốn và chán ghét. 


156 


Chuong 9. Mue dich 


Là những người hành thiền, chúng ta tiến xa hơn bằng 
cách tập ý thức về cảm giác bên trong. Những cảm giác 
này rõ ràng cho thấy một thực tại vi tế hơn mà trước kia 
chúng ta không hề biết đến. Trước hết chúng ta ý thức về 
những loại cảm giác khác nhau ở những phần khác nhau 
của cơ thể, những cảm giác có vẻ nảy sinh, tổn tại một 
thời gian, rồi rốt cuộc diệt đi. Mặc dầu chúng ta đã tiến 
ra khỏi mức độ bên ngoài, nhưng chúng ta vẫn còn quan 
sát những hình thức kết hợp của sự thật hiển nhiên. Vì lý 
do này chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự kỳ thị, khỏi thèm 
muốn và chán ghét. 


Nếu chúng ta tiếp tục hành thiền một cách chuyên cần, 
không sớm thì muộn, chúng ta cũng tới được giai đoạn ma 
ở đó tính chất của cảm giác thay đổi. Lúc đó chúng ta ý 
thức được những cảm giác tỉnh tế đồng nhất khắp cơ thể 
sinh diệt rất nhanh. Chúng ta thâm nhập qua những hình 
thức kết hợp để thấy được những hiện tượng bên trong mà 
chúng được cấu tạo, những hạ vi tử mà moi vật chất được 
tạo thành. Chúng ta kinh nghiệm trực tiếp bản chất phù du 
của những vi tử nay, không ngừng sinh diệt. Bây giờ, bất cứ 
những gi chúng ta quan sát, máu hay xương, chất đặc hay 
chất lỏng, chất khí, đẹp hay xấu, chúng chỉ là một khối rung 
động không thể nào phân biệt được. Và cuối cùng tiến trình 
phân biệt và đặt tên ngừng. Chúng ta kinh nghiệm trong 
phạm vi cơ thể của chính mình sự thật tối hậu về vật chất: 
đó là một dòng chảy không ngừng sinh diệt. 


Tương tự như vậy, thực tại hiển nhiên của tiến trình 
của tâm có thể thâm nhập tới một tầng lớp vi tế hơn. Thí 
dụ, ở một lúc nào đó, thích hay không thích xảy ra, dựa 
trên một kinh nghiệm quá khứ của ta. Khoảnh khắc kế 
tiếp, tâm lặp lại phản ứng thích hay không thích, và cứ 
vậy càng lúc càng tăng cường nó lên, cho đến lúc nó trở 


157 


ghe thuåât sống 


thành thèm muốn hay chán ghét. Chúng ta chỉ ý thức được 
những phản ứng có cường độ mạnh. Với sự nhận thức nông 
cạn này, chúng ta bắt đầu nhận định và phân biệt giữa 
cái dễ chịu và khó chịu, tốt và xấu, cái muốn và cái không 
muốn. Cũng như trường hợp của thực tế hiển nhiên của 
vật chất, cảm xúc mạnh cũng vậy; khi chúng ta quan sát 
nó bằng cách quan sát những cảm giác ở bên trong, thì nó 
phải tan rã. Cũng như vật chất chỉ là những gon sóng li ti 
của các vi tử, thì cảm xúc mạnh cũng chỉ là một hình thức 
được củng cố của những cái thích hay không thích, của 
những phản ứng nhất thời đối với những cảm giác. Một khi 
cảm xúc mạnh tan rã thành những hình thức vi tế hơn, thì 
nó không còn sức mạnh nào để chế ngự ta nữa. 


Từ sự quan sát những cảm giác chắc đặc ở những phần 
khác nhau của cơ thể, chúng ta tiến tới sự ý thức về những 
cảm giác tinh tế hơn có cùng tính chất, sinh diệt không 
ngừng khắp cấu trúc thể chất. Vì cảm giác sinh diệt ở một 
tốc độ rất nhanh nên chúng được cảm thấy như một luồng 
rung động chạy khắp cơ thể. Bất cứ ta chú tâm tới một nơi 
nào trong cơ thể, ta cũng chỉ thấy sự sinh diệt. Bất cứ lúc 
nào trong tâm ta nảy sinh một ý nghĩ, là ngay sau đó ta 
cảm nhận được những cảm giác sinh rôi diệt. Khi sự chắc 
đặc hiển nhiên của thân và tâm bị tan rã, và chúng ta 
chứng nghiệm được thực tế tối hậu của thân, tâm và tâm 
ý: không gì ngoài những rung động, sinh và diệt ở một tốc 
độ rất nhanh. Một người chứng nghiệm được sự thật này 
đã nói: 

Toàn thế giới bốc cháy, 

toàn thế giới thành khói. 
Toàn thế gidi đang cháy, 
toàn thế giới rung động. 


1 Sv.7, Upavala Sutta. Diễn giả là một vị nữ a-la-hán Upacala. 


158 


Chuong 9. Mue dich 


Để đạt tới giai đoạn tan rã này (bhanga), thiền giả chi 
cần phát triển ý thức và sự bình tâm. Cũng như một khoa 
học gia có thể quan sát những hiện tượng vi tế bằng cách 
tăng độ khuếch đại của kính hiển vi, chúng ta tăng cường 
khả năng quan sát những thực tại vi tế hơn ở bên trong 
bằng cách phát triển ý thức và sự bình tâm. 


Kinh nghiệm này khi xảy ra chắc chắn là rất thích thú. 
Mọi đau, nhức tan biến, tất cả những nơi không có cảm 
giác đều biến mất. Chúng ta chỉ cảm thấy bình an, hạnh 
phúc, ngây ngất. Đức Phật đã diễn tả kinh nghiệm đó như 
sau: 


Khi ta chứng nghiệm được 

sự sinh và diệt của những tiến trình tâm - thân, 
thì ta hưởng được sảng khoái và hân hoan. 
Người đó đạt tői sự bất tử, như các bậc thanh.' 


Nếu chúng ta tiến bước trên con đường, và khi sự chắc 
đặc hiển nhiên của tâm và thân tan rã, thì chắc chắn ta 
được hưởng hạnh phúc tuyệt vời. Hân hoan trong tình 
trạng khoan khoái này, chúng ta có thể nghĩ rằng đó là 
mục đích cuối cùng. Nhưng đó mới chỉ là một trạm, và từ 
đó chúng ta tiến xa hơn để chứng nghiệm sự thật tối hậu 
vượt ra ngoài tâm và thân, để đạt tới sự giải thoát hoàn 
toàn khỏi khổ đau. 

Do hành thiền mà ý nghĩa những lời nói của Đức Phật 
trở nên rõ ràng đối với chúng ta. Chúng ta bắt đầu vui 
hưởng dòng rung động khắp cơ thể khi chúng ta tiến từ 
thực tế bên ngoài đến thực tế vi tế. Nhưng đột nhiên dòng 
rung động mất đi, và chúng ta lại kinh nghiệm những cảm 
giác mãnh liệt, khó chịu ở một vài nơi trong cơ thể, và ở 
một vài nơi khác thì chẳng có cảm giác gì. Và trong tâm ta 


1 Dhammapada, XXV.15 (374). 


159 


ghe thuåât sống 


lại có xúc động mạnh. Nếu chúng ta bắt đầu cảm thấy chán 
ghét tình trạng mới này và thèm muốn dòng rung động trở 
lại thì chúng ta chẳng hiểu gì về Vipassana cả. Chúng ta đã 
biến Vipassana thành một trò chơi trong đó mục đích chỉ để 
đạt được những kinh nghiệm khoan khoái, và để tránh hay 
vượt qua những kinh nghiệm khó chịu. Đây cũng là trò chơi 
mà chúng ta đã từng chơi suốt cuộc đời - cái vòng lan quan 
của day đi và kéo lại không bao giờ ngưng, lôi kéo và xua 
đuổi, chang mang lại gì ngoài khổ đau. 


Tuy nhiên, khi trí tuệ gia tăng, ta sẽ nhận thấy rằng 
sự tái diễn của các cảm giác thô thiển, ngay cả sau khi 
đã kinh nhiệm được sự tan rã, chứng tỏ là sự tiến bộ chứ 
không phải là sự thụt lùi. Thiền Vipassana không phải với 
mục đích để kinh nghiệm một cảm giác nào đặc biệt, mà 
là để giải thoát tâm khỏi mọi nghiệp chướng. Nếu ta phản 
ứng với bất cứ cảm giác nào, thì ta chỉ bị khổ thêm mà thôi. 
Nhưng nếu ta giữ được sự bình tâm, thì ta cho phép một 
số nghiệp qua đi, và dùng cảm giác làm phương tiện để 
giải thoát khỏi khổ đau. Nhờ vào sự quan sát những cảm 
giác khó chịu mà không phản ứng, chúng ta xóa bỏ được 
sự chán ghét. Và do quan sát những cảm giác dễ chịu mà 
không phản ứng chúng ta xóa bỏ được sự thèm muốn. Và 
do quan sát những cảm giác trung tính mà không phản 
ứng: chúng ta tẩy trừ được vô minh. Bởi vậy không có cảm 
giác nào, không có kinh nghiệm nào là thật sự tốt hay xấu. 
Nó tốt, nếu ta giữ được sự bình tâm, nó xấu nếu ta mất 
quân bình. 


Với sự hiểu biết này, ta dùng mọi cảm giác như công 
cụ để tẩy trừ nghiệp. Đây là giai đoạn được gọi là sankhara- 
upekkha, quân bình đối với tất cả các nghiệp; từng bước 
một tiến tới sự thật tối hậu của sự giải thoát, nibbāna (Niét 
Bàn). 


160 


Chuong 9. Mue dich 


Chứng nghiệm sự giải thoát 


Sự giải thoát có thể đạt được. Ta có thể thoát khỏi mọi 
nghiệp chướng, mọi đau khổ. Đức Phật giảng: 


“Có một cảm quan vượt khỏi toàn bộ lãnh vực tâm, toàn 
bộ lãnh vực thân, nó không phải là thế giới này hay thế 
giói kia, hay cả hai, không phải là mặt trời hay mặt trăng. 
Cái đó ta gọi là không sinh, không diệt, không trụ, không 
chết, không tái sinh. Nó tự tại, không phát triển, không 
nền móng. Đây là sự chấm dút của khổ dau.” 

Ngài còn nói: 

“Có một cái không sinh, không trở thành, không tạo 
dựng, không điều kiện. Nếu như không có cái không sinh, 
không trỏ thành, không tạo dựng, không điều kiện, thi 
sẽ không có sự giải thoát được biết đến từ cái sinh, cái 
trở thành, cái tạo dựng, cái có điều kiện. Nhưng vì có cái 
không sinh, không trở thành, không tạo dựng, không điều 
kiện, nên mới có sự giải thoát khỏi cái được sinh ra, cái trở 
thành, cái được tạo dựng, và những cái có điều kiên.” 

Niết bàn không phải là một trạng thái để ta đến sau 
khi chết. Nó là trạng thái để ta kinh nghiệm được ngay 
trong ta, ngay tại đây và ngay bây giờ. Nó được diễn tả 
bằng những từ ngữ tiêu cực, không phải vì nó là một kinh 
nghiệm tiêu cực, nhưng vì người ta không biết diễn tả nó 
bằng cách nào khác. Mỗi ngôn ngữ đều có những từ để diễn 
tả toàn bộ lãnh vực của những hiện tượng tâm và vật chất. 
Nhưng không có từ hay quan điểm để diễn tả những điều 
vượt ra ngoài tâm và thân. Nó thách đố mọi quan điểm, 
mọi khác biệt. Chúng ta chỉ có thể diễn tả bằng cách nói về 
những gì không phải là nó. 

1 Udana, VII.1. 
? Udana, VIII, 3. 


161 


ghè thudt sống 


Thật ra cố gắng mô tả Niết-bàn là vô ích. Bất cứ một sự 
mô tả nào cũng chỉ làm rối trí mà thôi. Thay vì thảo luận 
và bàn cãi về nó, ta hãy kinh nghiệm nó. Đức Phật nói: “Sự 
thật thánh thiện này về sự chấm dứt khổ phải do chính 
mỗi người tự chứng nghiệm.” Chỉ khi nào kinh nghiệm 
được Niết-bàn thì Niết-bàn mới là thật với người đó, và 
mọi bàn cãi về nó đều trở nên không thích hợp. 

Để kinh nghiệm được sự thật tối hậu về giải thoát, 
điều kiện tiên quyết là phải xuyên thấu qua sự thật hiển 
nhiên và chứng nghiệm được sự tan rã của tâm và thân. 
Càng vào sâu trong thực tại hiển nhiên, ta càng bỏ được sự 
thèm muốn, chán ghét, bám chấp và càng tiến gần hơn đến 
sự thật tối hậu. Luyện tập từng bước thì dĩ nhiên sẽ đến 
giai đoạn chứng ngộ được Niết bàn. Chẳng có ích lợi gì mà 
mong cầu nó, không có lý do để nghi ngờ việc nó sẽ đến. Nó 
đến với bất cứ ai thực hành Pháp đúng cách. Việc nó đến 
tùy thuộc một phần vào sự tích tụ của nghiệp trong mỗi 
người, một phần khác tùy thuộc vào sự cố gắng của người 
đó trong việc xóa bỏ những nghiệp đó. Những gì ta có thể 
làm, và cần phải làm để đạt tới đích là tiếp tục quan sát 
từng cảm giác mà không phản ứng. 


Ta không thể xác định được là khi nào ta kinh nghiệm 
được Niết-bàn, nhưng ta có thể chắc chắn ta đang tiến về 
nó. Ta có thể kiểm soát trạng thái hiện tại của tâm. Nếu ta 
duy trì được sự bình tâm dù chuyện gì xảy ra ở ngoài hay 
trong ta, thì ta vẫn đạt được giải thoát ngay trong giờ phút 
này. Một người đã đạt đến mục đích tối hậu nói: “Trừ tuyệt 
thèm muốn, trừ tuyệt chán ghét, trừ tuyệt vô minh là Niết 
ban.” Cho tới khi tam được như vậy thi ta kinh nghiệm 
được giải thoát. 


1 S.LVI (XI).ii. 1 , Dhamma-cakkapavattana Sutta 
2 S.XXVIII (IV). 1, Nibbana Panha Sutta. Diễn giả là Sariputta 


162 


Churong 9. Mue dich 


Mỗi giây phút ta thực hành Vipassana đúng cách, ta 
có thể kinh nghiệm được giải thoát. Sau cùng, Pháp, theo 
định nghĩa, phải có kết quả ngay tại đây và ngay bây giờ 
chứ không phải ở tương lai. Chúng ta phải kinh nghiệm 
những lợi ích của sự hành thiền ở mọi bước trên con đường, 
và mọi bước phải đưa thang đến đích. Tâm vào lúc không 
còn nghiệp là một tâm bình an. Mỗi lúc như vậy đưa ta đến 
gần hơn sự giải thoát hoàn toàn. 


Ta không thể cố gắng phát triển Niết-bàn, vì Niết-bàn 
không thể phát triển; nó đơn giản hiện hữu. Nhưng ta có 
thể phát triển phẩm chất dẫn ta đến Niết-bàn, phẩm chất 
của sự bình tâm. Mỗi khi quan sát thực tế mà không phản 
ứng là ta đã tiến sâu vào thực tế tối hậu. Phẩm chất cao 
quý nhất của tâm là sự bình tâm căn cứ trên sự ý thức 
hoàn toàn về thực tế. 


Hạnh phúc thật sự 


Có lần Đức Phật được hỏi về chân hạnh phúc. Ngài đã 
đề ra nhiều hành động tốt lành đưa tới hạnh phúc. Những 
hành động đó chia làm hai loại: Thực hành những công việc 
góp phần vào hạnh phúc của tha nhân bằng cách làm day 
đủ bổn phận của mình đối với gia đình và xã hội, và thực 
hành những hành động để thanh lọc tâm. Sự tốt lành của 
một người không thể tách rời khỏi sự tốt lành của những 
người khác. Và cuối cùng Ngài đã nói: 

Khi đối diện với mọi thăng trầm của cuộc đời, 

mà tâm ta không lay chuyển, 

không than van, không tạo ra bất tịnh, luôn vững tâm; 
đây là hạnh phúc lőn nhất.! 


1 Sutta Nipata, II.4, Maha-mangala Sutta. 


163 


ghe thudt sống 


Bất cứ việc gì xảy ra, dù ở trong tiểu vũ trụ của tam 
và thân của chính mình hay đại vũ trụ, ta có thể đối diện 
nó - không phải với sự căng thẳng, hay với thèm muốn và 
chán ghét bị đè nén- mà với sự hoàn toàn thanh thản, với 
nụ cười phát xuất từ đáy lòng. Trong mọi tình huống, dù 
dễ chịu hay khó chịu, như ý hay bất như ý, ta không bồn 
chồn, mà cảm thấy hoàn toàn yên ổn, yên ổn trong sự hiểu 
biết về lẽ vô thường. Đây là phước lành lớn lao nhất. 

Biết được mình làm chủ mình, không gì có thể khống 
chế mình, mình có thể chấp nhận một cách vui vẻ bất cứ 
chuyện gì xảy ra trong đời - đó là tâm hoàn toàn quân bình, 
đây là sự giải thoát thật sự. Điều này có thể thực hiện được 
ngay tại đây và ngay bây giờ do hành thiền Vipassana. Sự 
bình tâm thật sự này không phải là tiêu cực hay sự thản 
nhiên thụ động. Nó không phải là sự phục tùng mù quáng, 
hay sự thờ 6 của một người trốn tránh những khó khăn 
của cuộc đời, của người né tránh thực tại. Trái lại, tâm 
thực sự quân bình căn cứ trên sự ý thức đầy đủ về những 
khó khăn, ý thức về mọi tầng lớp của thực tại. 

Không còn thèm muốn hay chán ghét không có nghĩa 
là có thái độ cứng rắn vô tình, trong đó ta hưởng sự giải 
thoát cho riêng mình mà không thèm để ý đến sự đau khổ 
của người khác. Trái lại, sự bình tâm thực sự được gọi một 
cách đúng đắn là “sự vô tâm thiêng liêng”. Nó là một đức 
tính sống động, là một sự diễn tả của tâm thanh tịnh. Khi 
ta thoát khỏi được tập quán phản ứng mù quáng, lần đầu 
tiên tâm ta có thể hành động tích cực, vừa sáng tạo, và lại 
vừa hữu ích cho mình và cho người. Cùng với sự quân bình, 
tâm thanh tịnh còn nảy sinh những đức tính khác: thiện 
chí, lòng thương yêu muốn giúp đỡ người khác mà không 
cầu mong được đền đáp; long từ bi đối với tha nhân trong 
lúc thất bại và đau khổ; sự vui mừng đầy thiện cảm đối với 
sự thành công và may mắn của họ. Bốn đức tính trên là 
kết quả tất nhiên của phương pháp thiền Vipassana. 


164 


Churong 9. Mue dich 


Trước kia ta luôn giữ những gi tốt cho riêng ta, và đẩy 
những gì ta không thích cho người khác. Bây giờ ta hiểu 
được rằng hạnh phúc của chính ta không thể do sự mất 
hạnh phúc của người khác, rằng khi ta mang hạnh phúc 
đến cho người khác thì chính ta cũng được hạnh phúc. Bởi 
vậy ta tìm cách chia sẻ những gì tốt ta có với người khác. 
Đã thoát ra khỏi khổ đau, và thể nghiệm được sự bình an 
của giải thoát, ta ý thức được rằng đó là điều tốt lành lớn 
nhất. Vì vậy ta muốn người khác cũng có thể trải nghiệm 
sự tốt lành này, và tìm được con đường thoát khổ. 


Đây là kết luận hữu lý của pháp thiền Vipassana: metta- 
bhavana, sự phát triển thiện chí đối với người khác. Trước 
kia, ta có thể nói về những tình cảm đó ở đầu môi chót lưỡi, 
nhưng trong thâm tâm những tiến trình về thèm muốn và 
chán ghét vẫn tiếp diễn. Bây giờ những tiến trình phản 
ứng một phần nào đã ngưng, tập quán ích kỷ cũ đã mất di, 
và thiện chí tự nhiên tuôn tràn tự đáy lòng. Với toàn thể 
sức mạnh của một tâm thanh tịnh đằng sau nó, thiện chí 
có thể rất mạnh trong việc tạo nên một bầu không khí an 
bình và hòa hợp hữu ích cho tất cả mọi người. 


Có những người tưởng rằng luôn luôn ở trong trạng 
thái quân bình có nghĩa là không thể vui hưởng những 
lạc thú của cuộc đời, giống như một họa sĩ có mực họa đủ 
màu, nhưng chỉ dùng một màu xám. Hay như một người 
với chiếc dương cầm chỉ chơi một âm giai C. Đây là sự ngộ 
nhận về sự bình tâm. Sự thật thì cây đàn bị chùng dây, và 
ta không biết chơi đàn như thế nào. Chỉ gõ xuống những 
phím đàn để tự diễn tả sẽ chỉ tạo ra những cung đàn lỗi 
nhịp. Nhưng nếu ta học cách lên dây đàn, và đàn đúng, thì 
ta có thể tạo ra nhạc điệu. Ta dùng tất cả các phím đàn từ 
nốt thấp nhất đến nốt cao nhất, thì mọi nốt ta chơi là sự 
hòa hợp và tiết điệu. 


165 


ghe thudt sống 


Đức Phật nói trong việc thanh lọc tâm và đạt được “Trí 
tuệ ở mức độ hoàn hảo nhất”, ta chứng nghiệm được “sự 
an lạc, sự hoan hỉ, sự bình tâm, ý thức, sự hiểu biết trọn 
vẹn, và hạnh phúc thật sự”. Với một tâm quân bình, ta có 
thể vui hưởng đời nhiều hơn. Khi tình huống dễ chịu xảy 
ra, ta tận hưởng nó với sự ý thức hoàn toàn vào giây phút 
hiện tai. Nhưng khi kinh nghiệm đó qua di, ta không chán 
nản. Ta tiếp tục mỉm cười và hiểu rằng nó phải thay đổi. 
Cũng vậy, khi một trường hợp khó chịu xảy ra, ta không 
bực mình. Thay vào đó, ta hiểu nó, và vì làm như vậy, có 
lẽ ta có thể thay đổi hoàn cảnh. Nhưng nếu ta không thể 
thay đổi được, thì ta vẫn giữ được sự bình tâm, và hiểu rõ 
ràng kinh nghiệm này là vô thường, rồi nó sẽ qua đi. Bằng 
cách giữ tâm không căng thẳng, ta có thể có một đời sống 
thú vị và phong phú hơn. 


Có một câu chuyện ở Miến Điện, người ta thường chỉ 
trích các học trò của Thiền sư Sayagyi U Ba Khin, nói rang 
họ thiếu tư cách nghiêm trang thích hợp của những người 
hành thiền Vipassana. Trong một khóa học, những người 
chỉ trích thừa nhận, những học trò hành thiền rất nghiêm 
túc đúng mực, nhưng sau đó họ luôn luôn tỏ ra vui vẻ và 
tươi cười. Khi lời phê bình đến tai Đại sư Webu Sayadaw, 
một trong những vị sư được tôn kính nhất ở Miến Điện, 
Ngài trả lời: “Họ tươi cười vì họ có thể tươi cười.” Nụ cười của 
họ không phải do ràng buộc hay vô minh, mà do Pháp. Một 
người tâm đã được thanh tịnh thì không cau có. Khi không 
còn đau khổ thì lẽ đĩ nhiên ta tươi cười. Khi ta học được con 
đường giải thoát, lẽ dĩ nhiên ta cảm thấy hạnh phúc. 

Nụ cười phát xuất từ tâm diễn tả không gì ngoài sự 
bình an, quân bình, và thiện chí, một nụ cười tươi sáng ở 
bất cứ trường hợp nào là hạnh phúc thật sự. Đây là mục 
đích của Dhamma (Pháp). 


166 


Chuong 9. Mue dich 


VAN DAP 


Câu Hỏi: Tôi thắc mắc không biết chúng ta có thé chữa 
trị những ý nghĩ ám ảnh như chữa trị đau đón về thể xác 
không? 


Thiền Sư S. N. Goenka: Bạn chỉ việc chấp nhận là có 
những tư tưởng hay cảm xúc bị ám ảnh trong tâm. Đó là 
những gì bị dồn nén ở dưới sâu, và bây giờ xuất hiện ở tầng 
lớp ý thức. Đừng đi sâu vào chi tiết. Cứ chấp nhận cảm xúc 
là cảm xúc. Bạn cảm thấy cảm giác gì kèm theo cảm xúc. 
Không thể nào có cảm xúc mà thiếu cảm giác ở tầng lớp thể 
xác. Hãy cứ quan sát cảm giác. 

Vậy ta có tìm hiểu loại cảm giác nào thì liên quan đến 
một loại cảm xúc cụ thể nào không? 


Hãy quan sát bất cứ cảm giác nào xuất hiện. Chúng 
ta không thể tìm biết loại cảm giác nào liên hệ đến loại 
cảm xúc nào. Vì vậy đừng bao giờ cố gắng làm điều đó. 
Làm như vậy chỉ phí công mà thôi. Ở một lúc nào đó, một 
cảm xúc nảy sinh trong tâm, thì bất cứ cảm giác nào bạn 
cảm nhận ở thân đều liên quan đến cảm xúc đó. Cứ quan 
sát cảm giác đó và hiểu rằng: “Những cảm giác đó đều vô 
thường. Và cảm xúc này cũng vô thường. Ta hãy xem nó 
kéo dài bao lâu.” Bạn sẽ thấy rằng bạn đã chặt cái gốc của 
cảm xúc, và cảm xúc sẽ qua đi. 

Theo ý thiền sư thi cam xúc và cam giác là một? 

Chúng chỉ là hai mặt của một đồng xu. Cảm xúc thuộc 
về tâm, và cảm giác thuộc về thân. Cả hai liên quan mật 
thiết với nhau. Thật ra bất cứ cảm xúc nào nảy sinh trong 
tâm thì đồng thời cũng phải có một cảm giác xuất hiện 
trong thân. Đây là luật thiên nhiên. 

Vậy cảm xúc thuộc về tâm? 


167 


ghè thudt sống 


Chắc chắn là như vậy. 

Nhưng tâm cũng là cả cơ thể? 

Nó liên quan mật thiết với toàn cơ thể. 

Ý thức hiện diện trong mọi nguyên tử của cơ thể sao? 

Phải. Vì vậy cảm giác liên quan đến một cảm xúc cụ 
thể có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong cơ thể. Nếu bạn 
quan sát những cảm giác ở khắp mọi nơi trong cơ thể, thì 
chắc chắn bạn đang quan sát một cảm giác có liên quan 
đến cảm xúc đó. Và bạn không còn vướng mắc vào cảm xúc 
đó nữa. 

Nhưng nếu ta ngồi thién mà không thể cảm nhận một 
cảm giác nào thì sự ngồi thiên còn có ích lợi gì không? 

Nếu bạn ngồi và quan sát hơi thở, tâm sẽ được an tĩnh 
và tập trung. Nhưng trừ phi bạn cảm nhận cảm giác, tiến 
trình thanh lọc không thể tới được tầng lớp sâu hơn. Dưới 
đáy sâu của tâm, các phản ứng bắt đầu với cảm giác, điều 
này xảy ra không ngừng. 

Trong cuộc sống hằng ngày, nếu ta có vài ba phút giữ 
yên tĩnh và quan sát cảm giác thì có lợi ích không? 

Có chứ. Khi bạn không có việc gì làm, bạn nên ý thức 
về những cảm giác trong cơ thể, ngay cả khi mắt vẫn mở. 

Lam sao người thầy biết được đệ tử của mình đã chứng 
nghiệm Niết bàn? 

Có nhiều cách để kiểm chứng khi một người thực sự 
kinh nghiệm Niết bàn. Muốn làm được như vậy, người 
thầy phải được huấn luyện đúng cách. 

Làm sao hành giả tự mình nhận biết? 

Do sự thay đổi đến trong cuộc đời họ. Những người nào 
thực sự kinh nghiệm được Niết bàn trở nên thánh thiện 
và có tâm thanh tịnh. Họ không còn phạm năm giới. Thay 


168 


Chuong 9. Mue dich 


vì che giấu lỗi lầm, ho công khai nhận lỗi va cố gắng để 
không tái phạm. Họ không còn bị ràng buộc vào những 
lễ nghi vì thấy những điều đó chỉ là hình thức bên ngoài 
trống rỗng nếu không có kinh nghiệm thực sự. Họ có một 
niềm tin không lay chuyển vào con đường dẫn đến giải 
thoát. Họ không tiếp tục tìm kiếm những con đường khác. 
Và cuối cùng họ không còn ảo tưởng gì về cái ngã nữa. Nếu 
có người tự nhận là mình đã kinh nghiệm Niết bàn nhưng 
tâm vẫn còn bất tịnh và vẫn có những hành động sai quấy 
như xưa, thì chắc chắn phải có điều gì đó không đúng. Lối 
sống của họ phải cho thấy họ có thực sự trải nghiệm Niết- 
bàn hay không. 


Một vị thầy cấp “giấy chứng nhận” cho đệ tử, công bố 
rằng họ đã đạt đến Niết-bàn, điều đó là sai. Làm như vậy 
chỉ tạo nên cạnh tranh trong sự bồi đắp cái ngã cho cả thầy 
lẫn trò. Học trò chỉ cố để có được giấy chứng nhận, còn 
thầy thì càng cấp nhiều giấy chứng nhận càng được nổi 
danh. Kinh nghiệm Niết bàn chỉ là thứ yếu. Việc cấp giấy 
chứng nhận trở nên quan trọng hơn, và tất cả trở thành 
một trò chơi điên rô. Dhamma (Pháp) thanh tịnh chỉ để 
giúp người, và sự giúp người tốt lành nhất là nhìn thấy 
người học trò thật sự kinh nghiệm được Niết bàn và được 
giải thoát. Tất cả mục đích của người thầy và sự giảng 
dạy ở chỗ thực lòng giúp người học, chứ không phải để phô 
trương bản ngã. Đây không phải là một trò giải trí. 


Xin thiền sư cho biết giữa phân tâm học và Vipassana 
khác nhau như thế nào? 


Trong phân tâm học, bạn cố gắng nhớ lại những biến cố 
trong quá khứ đã có ảnh hưởng sâu đậm đến sự điều kiện 
hóa tâm. Còn Vipassana thì dẫn hành giả vào tận tầng lớp 
sâu nhất của tâm, nơi sự điều kiện hóa thực sự khởi đầu. 
Trong phân tâm học, mọi biến cố mà ta cố nhớ lại, đều ghi 


169 


ghe thudt sống 


lại một cảm giác trên cơ thể. Do sự quan sát những cảm 
giác trên khắp cơ thể với một tâm quân bình, thiền giả đã 
khiến cho vô số các lớp nghiệp trồi lên và tiêu tan đi. Thiền 
giả đối phó với sự tạo nghiệp ở tận gốc rễ của nó, và có thể 
thoát khỏi nó một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Lòng bi mẫn đích thực là như thế nao? 


Là muốn phục vụ người khác, là muốn giúp người khác 
thoát khỏi khổ đau. Nhưng nhất thiết không được bám 
chấp. Nếu bạn khóc lóc vì sự đau khổ của người khác thì 
bạn chỉ làm mình khổ mà thôi. Đó không phải là con đường 
của Pháp. Nếu bạn thực sự có lòng bi mẫn thực su, thì với 
tất cả tình thương, bạn đem hết kha năng mình ra giúp dé 
người khác. Nếu that bai, ban mim cười và tìm cách khác 
để giúp. Bạn giúp người nhưng không lo lắng về kết quả 
của sự giúp đỡ đó. Đó là lòng bi man thực sự, thực hiện từ 
một tâm quân bình. 


Thiền sư có cho Vipassana là con đường độc nhất dẫn 
đến giác ngộ? 


Giác ngộ đạt được do sự quan sát bản thân và tẩy trừ 
nghiệp. Làm được điều đó là Vipassana, dù bạn muốn 
gọi nó là gì cũng được. Một số người chưa từng nghe đến 
Vipassana nhưng tiến trình đã khởi sự tác động một cách 
tự nhiên trong họ. Điều này đã xảy ra trong trường hợp 
của một số thánh nhân An Độ, căn cứ vào lời họ nói. Vì họ 
không học kỹ thuật từng bước một nên họ không thể giải 
thích một cách rõ ràng cho người khác hiểu. Ỏ đây, bạn có 
cơ hội học hỏi kỹ thuật từng bước một, nó sẽ dẫn bạn tới 
giác ngộ. 


170 


Chuong 9. Mue dich 


Đổ đầy chai dầu 


Một bà mẹ đưa cho đứa con trai mười đồng và một cái 
chai không, bảo nó ra tiệm tạp hóa mua dầu. Thằng bé đi 
mua, nhưng khi trở về, nó ngã va làm rót chai dầu. Trước 
khi có thể nhặt được chai lên thì dầu đã đổ ra mất nửa 
chai. Nhặt cái chai còn một nửa dầu, nó trở về khóc lóc với 
mẹ: “Con đã đánh đổ mất nửa chai dầu.” Và nó rất buôn. 


Bà mẹ lại đưa mười đồng và một cái chai khác cho một 
đứa con khác. Thằng này khi đi mua trở về cũng bị ngã và 
đánh đổ mất nửa chai dầu. Nó nhặt chai dầu lên và về nhà 
vui vẻ nói với mẹ: “Me a, chai rớt xuống có thé võ và mất 
hết dầu, nhưng con đã giữ lại được một nửa.” Hai đứa cùng 
chạy về với mẹ, với cùng một chai, nửa đầy, nửa vơi. Một 
đứa khóc với nửa chai vơi, một đứa vui với nửa chai đầy. 

Bà mẹ lại đưa mười đồng và một cái chai cho đứa con 
thứ ba. Thằng này cũng ngã và đánh đổ nửa chai dầu. Nó 
chạy về và cũng như đứa thứ hai, vui vẻ nói với mẹ: “Mẹ 
di con đã giữ lại được nửa chai dầu.” Nhưng đứa trẻ này là 
một đứa trẻ Vipassana, không những nó đầy lạc quan mà 
còn rất thực tế. Nó hiểu rằng, cho dù nó giữ được nửa chai 
dầu, nhưng nửa chai kia đã bị mất. Và nó nói với mẹ: “Con 
sẽ ra chợ làm việc cả ngày để kiếm năm đồng va đổ đầy 
dầu vào chai chiều nay.” 


Đó là Vipassana. Không bi quan, mà trai lại lạc quan, 
thực tế và có hiệu quả! 


171 


172 


Chudng 10. Nghệ thuat song 


( g rong tất cả những định kiến của chúng ta về 


chính mình, định kiến căn bản nhất là “có một 
cái ngã”. Với sự thừa nhận mặc nhiên này, mỗi chúng ta 
đều cho bản ngã là quan trọng nhất, xem nó là trung tâm 
của toàn vũ trụ. Chúng ta cho là như vậy, mặc đầu ta có 
thể dễ dàng thấy rằng trong vô số thế giới, thế giới này chỉ 
là một, và trong vô số chúng sanh, ta cũng chỉ là một. Dù 
ta có thổi phồng cái ngã lên đến đâu đi chăng nữa thì nó 
cũng không đáng kể nếu đem so với cái bao la của không 
gian và thời gian. Quan niệm của ta về cái ngã rõ ràng là 
sai lầm. Tuy vậy chúng ta vẫn tận tụy cả đời để tìm cách 
thỏa mãn nó, coi đó là con đường đưa tới hạnh phúc. Ý 
tưởng sống theo một cách khác hơn có vẻ như không bình 
thường hoặc thậm chí là đáng sợ. 


Nhưng bất cứ ai đã từng trải qua sự dằn vặt của tự 
ngã đều biết nó là nỗi đau khổ lớn lao đến mức nào. Chừng 
nào chúng ta còn đắm chìm trong những ham muốn và sợ 
hãi, những cá tính, chúng ta còn bị giam cầm trong ngục 
tù chật hẹp của ngã, tách biệt với thế giới, với cuộc sống. 
Thoát khỏi sự bám chấp bản ngã này thật sự là thoát khỏi 
ngục tù nô lệ, để ta có thể bước vào thế giới, cởi mở với cuộc 
sống, với tha nhân, và tìm thấy sự hài lòng thực sự. Điều 
cần thiết không phải là chối bỏ bản ngã hay đè nén bản 
ngã, mà là thoát khỏi cái quan điểm sai lầm của ta về bản 
ngã. Và phương thức dẫn đến sự giải thoát này là nhận 
thức được rằng cái mà chúng ta gọi là bản ngã đó thực sự 
rất phù du, là một hiện tượng liên tục thay đổi. 


Thiền Vipassana là một phương thức giúp ta đạt được 
tuệ giác này. Chừng nào bản thân ta còn chưa chứng 


173 


ghe thudt sống 


nghiệm được bản chất giả tạm của tâm và thân, chừng đó 
ta còn bị giam hãm trong sự vị kỷ và vì vậy tất yếu phải 
chịu khổ dau. Nhung một khi ảo tưởng về sự trường ton bi 
phá võ thì ảo tưởng về “cái tôi” cũng tan biến, và sự đau 
khổ cũng mất đi. Đối với người hành thiền Vipassana, chìa 
khóa mở cửa giải thoát là anicca, sự chứng ngộ bản chất vô 
thường của bản ngã và thế giới. 

Tầm quan trọng của sự hiểu biết về vô thường là một 
đề tài luôn luôn được nói đến trong giáo lý của Đức Phat, 
Ngài nói: 

Thà một ngày trong đời 

thấy thực tế của sinh diệt 

còn hơn sống trăm năm 

mà không hề biét.' 


Ngài so sánh sự ý thức về vô thường với lưỡi cày cắt 
xuyên gốc rạ khi người nông phu cày ruộng; với xà chính 
của nóc nhà cao hơn tất cả những xà ngang chống đỡ nó; 
với một nhà cai trị hùng mạnh nắm quyền ảnh hưởng các 
vua chư hầu; với mặt trăng có ánh sáng làm lu mờ các vì 
sao, với mặt trời đang mọc làm bóng tối tan đi.? Những lời 
cuối cùng Ngài nói vào lúc cuối đời là: “Mọi sankhara - các 
pháp được tạo tác - đều sẽ hủy hoại. Hãy chuyên cần thực 
hành để hiểu được sự thật nay.” 


Sự thật về vô thường không nên chỉ chấp nhận bằng 
tri thức, hoặc chỉ bằng cảm xúc hay sùng tín. Mỗi người 
trong chúng ta phải thể nghiệm thực tại vô thường ngay 
trong bản thân. Sự thấu hiểu trực tiếp về vô thường cùng 
với bản chất không thực của bản ngã và của khổ đau giúp 


1 Dhammapada, VIII. 14 (113). 
2 SXXII. 102 (10), Anicca-Sanna Sutta. 
3 D.16, Maha-Parinibbana Suttanta. 


174 


tutdng 10. Wghé thuật sống 


ta có được tuệ giác thật sự, dẫn đến sự giải thoát. Đó là sự 
hiểu biết chân chánh. 


Hành giả kinh nghiệm được trí tuệ giải thoát này nhờ 
kết hợp tu tập giới (sila), định (samadhi) và tuệ (panna). 
Trừ phi ta thực hiện cả ba sự tu tập này và bước từng bước 
trên con đường, ta không thể nào có được tuệ giác thật sự 
và thoát khỏi khổ đau. Nhưng ngay cả trước khi bắt đầu 
tu tập, ta cũng phải có một vài hiểu biết, có thể chỉ là một 
sự nhận biết qua tri thức về sự thật khổ đau. Không có sự 
hiểu biết đó, dù rất nông cạn, thì cái ý nghĩ tu tập để giải 
thoát chính mình khỏi khổ đau cũng không bao giờ khởi 
sinh trong tâm. Đức Phật nói: “Trudc tiên phải có sự hiểu 
biết chân chánh.” 


Bởi vậy, bước đầu của Bát Thánh Đạo là sự hiểu biết 
chân chánh (chánh kiến) và suy nghĩ chân chánh (chánh 
tư duy). Chúng ta phải thấy được vấn đề và quyết định 
đối phó với nó. Chỉ lúc đó ta mới có thể thực sự thực hành 
Pháp. Chúng ta bắt đầu thực hiện con đường bằng sự giữ 
giới, tuân theo những giới luật để điều chỉnh những hành 
động của chúng ta. Nhờ vào sự tập luyện định, chúng ta 
bắt đầu đối phó với tâm, phát triển samadhi (định) bằng 
sự ý thức về hơi thở. Nhờ vào sự quan sát cảm giác trên 
toàn cơ thể, chúng ta phát triển tuệ chứng nghiệm giúp 
tâm thoát khỏi định kiến. 

Và bây giờ khi sự hiểu biết thật sự phát xuất từ kinh 
nghiệm của chính mình thì sự hiểu biết chân chánh (chánh 
kiến) lại trở thành bước đầu tiên trên con đường. Nhờ vào 
sự chứng ngộ bản chất luôn thay đổi của mình do hành 
thiền, hành giả giải phóng cho tâm khỏi thèm muốn, chán 
ghét, vô minh. Với một tâm thanh tịnh như vậy, không 


1 M.117, Maha-Cattarisaka Sutta. 


175 


ghè thudt sống 


thể nào còn có ý nghĩ làm hại người khác. Thay vào đó, 
tư tưởng ta tràn đầy thiện chi và lòng bi mån với tat cả. 
Trong lời nói, hành động, cách sinh nhai, ta sống một cuộc 
sống trong sạch, thanh than và an bình. Với sự an tĩnh do 
kết quả của giữ giới, phát triển định trở nên dễ dàng. Định 
càng sâu, trí tuệ càng phát triển. Do vậy, con đường là một 
đường xoắn ốc đi lên tới giải thoát. Giới, định, tuệ phải trợ 
giúp lẫn nhau như ba chân của một cái đỉnh. Cái đỉnh phải 
có đủ ba chân, va các chân phải cao bằng nhau, nếu không 
đỉnh không thể đứng vững. Cũng vậy, thién giả phải thực 
hành cả giới, định, tuệ để phát triển đồng đều moi mặt 
trên con đường. Đức Phật nói, 


Từ hiểu biết chân chánh dẫn đến suy nghĩ chân chánh; 
từ suy nghĩ chân chánh dẫn đến lời nói chân chánh; 

từ lời nói chân chánh dẫn tới hành động chân chánh; 
từ hành động chân chánh dẫn đến nghề nghiệp chân 
chánh; 

từ nghề nghiệp chân chánh dẫn đến nỗ lực chân chánh; 
từ nỗ lực chân chánh dẫn đến ý thức chân chánh; 

từ ý thức chân chánh dẫn đến định chân chánh; 

từ định chân chánh dẫn đến sự hiểu biết chân chánh; 
từ sự hiểu biết chân chánh dẫn đến giải thoát chân 
chánh.! 


Thiền Vipassana cũng có giá trị thực tế sâu xa ngay 
tại đây và ngay bây giờ. Trong đời sống hằng ngày, có biết 
bao nhiêu trường hợp xảy ra đe dọa sự quân bình của tâm. 
Những sự khó khăn bất ngờ xảy đến, rồi những người 
khác bất ngờ chống đối ta. Nói cho cùng, chỉ riêng việc học 
thién Vipassana không bao dam rằng chúng ta sẽ không 
gặp thêm bất ổn nào nữa, cũng giống như việc học lái tàu 
không có nghĩa là ta sẽ luôn có được những chuyến đi suôn 


1 Ibid. 


176 


Chuong 10. ghe thuật sống 


sẻ. Bão tố tất yếu là sẽ có; những bất ổn tất yếu là sẽ xảy 
ra. Cố né tránh vấn đề là vô ích và tự đánh bại mình. Thay 
vì vậy, tiến trình đúng đắn là hãy vận dụng những gì ta đã 
được huấn luyện để lái thuyền vượt qua bão tố. 


Để có thể làm được như vậy, trước hết chúng ta phải 
hiểu được bản chất thực sự của vấn đề. Vô minh khiến ta đổ 
lỗi cho sự kiện bên ngoài hay người khác, coi đó là nguyên 
nhân của khó khăn. Rồi ta dồn hết năng lực để thay đổi 
tình trạng bên ngoài. Nhưng thực hành Vipassana khiến 
ta hiểu được rằng chính ta chứ không ai khác chịu trách 
nhiệm về hạnh phúc hay bất hạnh của ta. Vấn đề nằm 
trong thói quen phản ứng mù quáng. Bởi vậy ta phải để 
ý tới trận bão nội tâm của những phản ứng bị điều kiện 
hóa trong tâm. Chỉ đơn giản giải quyết vấn đề bằng cách 
không phản ứng sẽ không hiệu nghiệm. Chừng nào mà sự 
điều kiện hóa [các phản ứng] vẫn còn trong vô thức, thì 
sớm muộn gì nó cũng sẽ trồi lên và chế ngự tâm, bất chấp 
những nỗ lực đảo ngược lại. Giải pháp thực sự duy nhất là 
học cách quan sát và tự thay đổi bản thân. 


Điều này quá dễ hiểu, nhưng việc thực hành khó hơn 
nhiều. Vấn đề luôn tồn tại là, làm thế nào ta quan sát được 
chính mình? Một phản ứng tiêu cực khởi sinh trong tâm 
- giận dữ, sợ hãi hay chán ghét. Trước khi ta kịp nhớ đến 
việc quan sát nó thì ta đã bị nó khống chế, và như vậy ta 
nói và hành động một cách tiêu cực [thay vì quan sát]. Sau 
đó, khi sự tổn hại đã xảy ra, ta nhận lỗi và hối hận, nhưng 
rồi lần sau ta cũng vẫn hành xử y hệt như vậy. 


Hãy giả sử rằng - nhận biết được một phản ứng giận dữ 
bắt đầu - ta thực sự cố gắng quan sát nó. Ngay khi ta vừa 
cố gắng thì người hay tình huống làm ta giận xuất hiện 
trong tâm. Những suy nghĩ này khiến sự tức giận càng gia 
tăng. Như vậy, việc quan sát cảm xúc tách rời khỏi nguyên 


177 


ghe thudt sống 


nhân hay tình huống [gây ra cảm xúc] thường vượt quá 
khả năng của nhiều người. 

Nhưng nhờ sự nghiên cứu thực tế tối hậu của tâm và 
thân, Đức Phật đã khám phá ra rằng, khi nào một phản 
ứng xuất hiện trong tâm thì có hai sự thay đổi xảy ra trên 
bình diện cơ thể. Thay đổi thứ nhất rất rõ ràng: hơi thở trỏ 
thành nặng nề hơn. Thay đổi thứ hai vi tế hơn: một phản 
ứng sinh hóa, một cảm giác, xảy ra trong thân. Với sự tu 
tập thích hợp, một người với trí thông minh trung bình có 
thể dễ dàng phát triển khả năng quan sát hơi thở và cảm 
giác. Phương pháp này cho phép ta dùng sự thay đổi của 
hơi thở và cảm giác như những dấu hiệu báo động cho ta 
biết có một phản ứng bất tịnh trước khi nó có thể phát 
triển thành một sức mạnh nguy hiểm. Và nếu ta tiếp tục 
quan sát hơi thở và cảm giác, ta dễ dàng thoát khỏi những 

ất tịnh. 


Dĩ nhiên thói quen phản ứng đã ăn sâu không thể loại 
bỏ hết ngay lập tức. Tuy nhiên, trong đời sống hằng ngày, 
trong khi ta kiện toàn việc hành thiền Vipassana, ta nhận 
thấy ít nhất trong một vài trường hợp thay vì phản ứng 
vô ý thức, ta chỉ quay lại quan sát chính mình. Dần dần 
thời gian quan sát tăng lên, và thời gian phản ứng càng 
giảm dần. Ngay cả khi ta phản ứng tiêu cực, thì thời gian 
và cường độ của phản ứng cũng giảm đi. Cuối cùng, ngay 
trong những trường hợp bị khiêu khích nhất, ta vẫn có thể 
quan sát hơi thở và cảm giác, và giữ được tâm quân bình 
và bình tĩnh. 


Với sự quân bình này ở mức độ thâm sâu nhất của tâm, 
lần đầu tiên ta có thể hành động thực sự - và hành động 
thực sự thì luôn luôn tích cực và sáng tạo. Thay vì tự động 
phản ứng lại sự tiêu cực của người khác, ta có thể chọn 
lựa cách hành xử nào có ích lợi nhất. Khi đối diện với một 


178 


tutdng 10. ghe thuật sống 


người đang nóng giận đùng đùng, một người vô minh sẽ 
trở thành giận đữ, và kết quả là cãi nhau, gây buồn khổ 
cho cả hai. Nhưng nếu ta giữ được bình tĩnh và quân bình, 
ta có thể giúp người đó thoát khỏi nóng giận, và giải quyết 
vấn đề một cách xây dựng. 

Quan sát cảm giác dạy ta biết khi nào ta bị [những cảm 
xúc] tiêu cực khống chế thì ta đau khổ. Bởi vậy, khi nào ta 
thấy người khác phản ứng tiêu cực, ta hiểu họ đang đau 
khổ. Với sự hiểu biết này, ta có thể cảm thấy thương cho 
họ, và có thể hành động để giúp họ thoát khỏi tình trạng 
khổ sở, không làm họ khổ thêm nữa. Ta được bình an và 
hạnh phúc và giúp người khác cũng được như vậy. 


Phát triển ý thức và sự bình tâm không biến ta thành 
vô tình, bất động như cây cỏ, để cho ngoại cảnh muốn làm 
gì ta thì làm. Ta cũng không trở nên thờ ơ, lãnh đạm với sự 
đau khổ của người khác khi mải mê theo đuổi sự bình an 
nội tâm. Pháp dạy ta có bổn phận đối với hạnh phúc của 
mình và của người. Ta làm bất cứ điều gì cần thiết để giúp 
đỡ người khác, nhưng luôn giữ được sự bình tâm. Nhìn 
thấy một đứa trẻ đang chìm dần xuống cát lún, một kẻ khờ 
dại trở nên luống cuống, vội nhảy theo đứa trẻ, và chính 
hắn cũng bị lún sâu. Một người khôn ngoan giữ được bình 
tĩnh và quân bình, tìm một cành cây cho đứa trẻ nắm, và 
kéo nó ra chỗ an toàn. Nhảy theo người khác vào bãi cát 
lún thèm muốn và chán ghét sẽ chẳng giúp được ai. Ta 
phải kéo người khác trở về vùng đất vững chắc của tâm 
quân bình. 

Nhiều lúc trong đời ta phải hành động cứng rắn khi 
cần thiết. Chang hạn như ta dùng lời lẽ nhẹ nhàng, khiêm 
tốn để giải thích cho một người đang làm điều sai lầm, 
nhưng hắn vẫn tỉnh bơ trước lời khuyên bảo. Hắn không 
thể hiểu được gì ngoại trừ những lời nói nặng, và hành 


179 


ghè thudt sống 


động quyết liệt. Bởi vậy, khi cần thì ta phải hành động 
cứng rắn. Tuy nhiên trước khi hành động, ta phải tự vấn 
xem tâm ta có quân bình hay không, ta có long từ bi với 
người lầm lỗi không. Nếu có thì hành động sẽ giúp ích. 
Nếu không, nó thật sự chẳng giúp ích cho ai cả. Nếu ta 
hành động với lòng từ bi thì ta không thể sai lầm. Nếu 
thấy một kẻ mạnh hiếp đáp người yếu, ta có bổn phận phải 
chấm dứt hành động xấu xa này. Bất cứ một người hiểu 
biết nào cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, họ cũng có thể 
làm vì thương hại nạn nhân, hay tức giận đối với kẻ hung 
bạo. Hành giả Vipassana có lòng từ bi với cả hai, hiểu rằng 
nạn nhân phải được bảo vệ và kẻ hung bạo [cần bị ngăn 
cản để] không làm hại chính mình vì hành động bất thiện. 


Xem xét tâm mình trước khi có một hành động cứng 
rắn là cực kỳ quan trọng. Chỉ sau khi xảy ra rồi mới xem 
xét, đánh giá lại hành động là không được. Nếu chính ta 
không trải nghiệm được sự bình an và hòa hợp, ta không 
thể phát triển bình an và hòa hợp nơi bất kỳ người nào 
khác. Là người hành thiên Vipassana, ta học cách hành 
động không dính mắc, vừa có lòng từ bi vừa thản nhiên. Ta 
nỗ lực cho sự tốt lành của mọi người bằng cách tu tập để 
phát triển sự tỉnh giác và bình tâm. Nếu chúng ta không 
làm gì ngoài việc tránh không làm gia tăng sự căng thang 
của thế giới, thì đó là ta cũng đã làm được một việc tốt lành 
rồi. Nhưng sự thật chính cái yên lặng của hành động quân 
bình đã gây tiếng động lớn, vang dội ra xa, có ảnh hưởng 
tích cực đến nhiều người. 


Nói cho cùng, tâm bất tịnh - của ta và người khác - là 
nguồn gốc của khổ đau trên thế gian. Khi tâm đã trở nên 
thanh tịnh, cuộc đời mở rộng vô hạn trước chúng ta, ta có 
thể vui hưởng và chia sẻ hạnh phúc đích thực với người 
khác. 


180 


tutdng 10. Wghé thuật sống 


VẤN ĐÁP 


Câu hỏi: Chúng tôi có thể nói cho người khác biết về 
phương pháp thiền này không? 

Thiên sư 6. N Goenka: Dĩ nhiên là được. Pháp không 
có gì là bí mật cả. Bạn có thể nói với mọi người về những 
gì bạn học được ở đây. Nhưng hướng dẫn người khác thực 
hành lại là chuyện hoàn toàn khác, bạn không nên làm ở 
giai đoạn này. Hãy đợi tới khi bạn đã thực sự thấu hiểu kỹ 
thuật và được huấn luyện để hướng dẫn người khác. Nếu 
bạn nói với ai về pháp thiền này, và họ tỏ ý muốn thực 
hành, hãy khuyên họ đến tham dự một khóa thiền. Ít nhất 
kinh nghiệm đầu tiên về Vipassana phải được thực hiện 
trong một khóa thiên mười ngày, dưới sự hướng dẫn của 
một người thầy có đủ khả năng. Sau đó họ có thể tự tu tập. 


Tôi tập yoga. Làm sao tôi có thể phối hợp nó với 
Vipassana? 


Trong khóa học không được tập yoga vì như vậy sẽ làm 
phiền người khác, khiến họ bị phân tâm. Nhưng khi về nhà, 
bạn có thể tập cả yoga lẫn Vipassana - nghĩa là, những bài 
tập thé dục của yoga về các thế ngôi và kiểm soát hơi thở. 
Yoga rất có ích cho sức khỏe. Bạn có thể phối hợp nó với 
Vipassana. Chẳng hạn như bạn tập một thế ngồi rồi quan 
sát những cảm giác ở toàn thân. Như vậy sẽ ích lợi hơn là 
chỉ tập yoga đơn thuần. Nhưng kỹ thuật thiền yoga dùng 
những câu chú và quán tưởng thì hoàn toàn trái ngược với 
Vipassana. Đừng trộn lẫn chúng với kỹ thuật này. 


Còn những cách thỏ khác nhau của yoga thì sao? 


Chúng hữu ích nếu được coi như những bài tập thể 
dục. Nhưng đừng pha trộn những kỹ thuật đó với ãnãpãna. 
Trong dndpana, bạn phải quan sát hơi thở tự nhiên, nhưng 


181 


ghè thudt sống 


không điều khiển nó. Hãy tập kiểm soát hơi thở như tập 
thể dục, và tập ãnãpãna để thiền. 
Có phải tôi - tôi không muốn nói khối bọt bóng này - 
đang bám chấp vào sự giác ngộ không? 

Nếu vậy thì bạn đang chạy ngược chiều với giác ngộ. 
Khi bạn còn bám chấp vào giác ngộ thì bạn chẳng bao giờ 
chứng nghiệm được nó. Chỉ đơn giản nhận hiểu giác ngộ là 
gi, rồi tiếp tục quan sát thực tại ở ngay lúc này và để giác 
ngộ tự đến. Nếu nó không đến, đừng bực bội. Nếu làm như 
vậy thì bạn không bám chấp vào giác ngộ, và giác ngộ chắc 
chắn sẽ đến. 


Như vậy tôi hành thiền chỉ là làm công việc phải làm? 
Đúng vậy. Bổn phận của bạn là thanh lọc tâm. Nhận 
lấy trách nhiệm như thế, nhưng làm mà không bám chấp. 


Không phải để dat được một điều gì sao? 
Không. Cái gì đến tự nó sẽ đến. Hãy để nó đến tự nhiên. 


Thiền sư cảm thấy thế nào về việc dạy Pháp cho trẻ 
em? 


Thời gian tốt nhất là trước khi đứa bé ra đời. Trong thời 
ky thai nghén, người mẹ nên tập Vipassana, như vậy đứa 
bé cũng được hưởng, và khi sinh ra nó là một đứa trẻ của 
Pháp. Nhưng nếu ban đã có con rôi, bạn vẫn có thể chia 
sẻ Pháp với chúng. Chẳng hạn, ở phần kết thúc của khóa 
thiền, bạn học kỹ thuật metta-bhavana (thiền tâm từ), chia 
sẻ sự bình an và hòa hợp của bạn với người khác. Nếu con 
bạn còn quá nhỏ, bạn hãy hướng metta (tâm từ) về chúng 
sau mỗi lần hành thiền, vào giờ đi ngủ của chúng. Làm 
như vậy, con bạn cũng được hưởng ích lợi của việc bạn 
thực hành Pháp. Và khi chúng lớn hơn, bạn hãy giảng cho 
chúng một chút về Pháp, theo cách chúng có thể hiểu và 


182 


Chuong 10. ghe thuật sống 


chấp nhận được. Nếu chúng có thể hiểu thêm, hãy dạy 
chúng tập dndpdna (theo dõi hoi thở) trong vài phút. Đừng 
ép buộc chúng, dù là bằng cách nào. Hãy để chúng ngồi 
thiền cùng bạn, quan sát hơi thở trong vài phút rồi cho 
chúng di chơi. Thiền sẽ như trò chơi đối với chúng; chúng 
sẽ thích ngồi thiên. Và điều quan trọng nhất là chính ban 
phải sống một cuộc sống lành mạnh đúng Pháp. Bạn phải 
làm gương cho chúng. Trong gia đình, bạn phải tạo được 
một không khí an bình và hòa hợp, như vậy sẽ giúp chúng 
lớn lên thành người khỏe mạnh và hạnh phúc. Đây là điều 
tốt nhất mà bạn có thể làm cho con bạn. 

Cám ơn thiền sư rất nhiều về Pháp kỳ diệu này. 

Hãy cám ơn Pháp! Pháp thật vĩ đại! Tôi chỉ là một chiếc 
xe. Và bạn cũng nên cám ơn chính bạn. Bạn chịu khó học 
tập khó nhọc mới nắm vững được kỹ thuật. Một người thầy 
cứ nói đi nói lại mãi, nhưng nếu bạn không học thì bạn 
cũng chẳng gặt hái được gì. Hãy sống hạnh phúc và luyện 
tập nghiêm chỉnh, luyện tập cần mẫn! 


183 


ghe thudt sống 


GIỜ ĐÃ ĐIỂM 


Tôi cảm thấy rất may mắn được sinh ra ở Miến Điện, 
miền đất của Pháp, nơi kỹ thuật kỳ diệu này đã được 
bao tôn nguyên ven qua bao nhiêu thé kỷ. Vào khoảng 
một trăm năm truớc, ông nội tôi đã từ Ấn Độ đến đây lập 
nghiệp, và do đó tôi được sinh ra trên đất nước này. Tôi 
cảm thấy rất may mắn được sinh ra trong một gia đình 
buôn bán, và từ nhỏ tôi đã bắt đầu làm việc để kiếm tiền. 
Hồi đó, tích lũy tiền bạc là mục tiêu chính của đời tôi. 
Tôi có may mắn là từ lúc còn trẻ tôi đã thành công trong 
việc kiếm được nhiều tiền. Nếu chính tôi không được sống 
cuộc sống của một người giàu có, thì tôi đã không có kinh 
nghiệm bản thân về sự trống rỗng của một đời sống như 
vậy. Và nếu tôi không có kinh nghiệm đó, thì trong thâm 
tâm, tôi vẫn còn ngộ nhận rằng chân hạnh phúc nằm trong 
sự giàu có. Khi con người trở nên giàu có, họ được trao cho 
những địa vị đặc biệt và cao cả trong xã hội. Họ thành 
những thành viên của các hội đoàn. Ngoài hai mươi tuổi 
tôi đã điên cuồng trong việc tạo dựng địa vị trong xã hội. 
Và dĩ nhiên, những căng thẳng trong đời đã khiến tôi mắc 
bệnh tâm thần, những cơn đau nửa đầu nghiêm trọng. Cứ 
mỗi nửa tháng tôi lại bị cơn bệnh hành hạ một lần mà 
không cách nào điều trị khỏi. [Về sau,] tôi cảm thấy rất 
may mắn là đã bị bệnh này. 

Ngay cả những bác sĩ giỏi nhất ở Miến Điện cũng không 
chữa trị được căn bệnh của tôi. Cách chữa trị duy nhất mà 
họ có thể đưa ra là chích thuốc phiện để làm giảm cơn 
đau. Cứ mỗi nửa tháng tôi phải chích thuốc phiện một lần, 
và sau đó phải chịu các tác dụng phụ của thuốc như nôn, 
mửa, thật khổ sở. 


Sau vài năm khổ sở như vậy, các bác sĩ bắt đầu cảnh 
báo tôi: “Bây giờ ông đang dùng thuốc phiện để giảm đau, 


184 


Chuong 10. ghe thuật sống 


nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, không bao lâu nữa ông sẽ 
bị nghiện thuốc phiện và phải dùng thuốc mỗi ngày.” Tôi 
cảm thấy kinh hoàng trước cái viễn tượng đó. Đời sống như 
vậy sẽ khủng khiếp. Các bác sĩ khuyên: “Ông thường có 
những chuyến đi ngoại quốc vì chuyện làm ăn, hãy dành 
một chuyến để lo cho sức khỏe của mình. Chúng tôi không 
có cách gì trị được bệnh của ông, và chúng tôi biết là các bác 
sĩ ở những nước khác cũng vậy thôi. Nhưng có thể họ có một 
loại thuốc giảm đau nào đó khác hơn, như vậy ông thoát 
được nguy cơ phụ thuộc vào thuốc phiện.” 


Nghe theo lời khuyên cua họ, tôi đã sang Thuy Si, Đức, 
Anh, Mỹ và Nhật. Tôi được những vị bác sĩ giỏi nhất của các 
nước này chữa trị. Và rất may mắn là tất cả những vị ấy đều 
thất bại. Tôi trở về, bệnh tình nặng hơn trước khi đi. 


Sau chuyến đi chữa bệnh thất bại trở về, một người 
bạn tốt đề nghị với tôi: “Tại sao không đến học thử một 
khóa thiên Vipassana mười ngày. Thiền sư U Ba Khin 
hướng dẫn những khóa thiên này. Ông là một bậc thánh, 
một quan chức chánh phủ, và là một người có gia đình 
như bạn. Theo tôi, căn bệnh của bạn thực sự thuộc về tỉnh 
thần, và theo như người ta nói thì kỹ thuật này giúp tỉnh 
thần hết căng thẳng. Có lẽ khi hành thiền bạn có thé tự 
chữa khỏi bệnh.” Đã thất bại ở mọi nơi khác, tôi quyết định 
ít nhất cũng phải đến gặp vị thiền sư này xem sao. Dầu sao 
thì tôi cũng không có gì để mất. 

Tôi đến trung tâm thiền và nói chuyện với con người 
phi thường này. Không khí yên tĩnh và bình an của thiền 
viện cùng sự hiện diện đầy an lạc từ Ngài gây cho tôi một 
sự xúc động sâu xa, tôi nói: “Thưa Ngài, tôi muốn được theo 
một khóa học của Ngài. Ngài có vui lòng nhận tôi không?” 


“Dĩ nhiên, kỹ thuật này dành cho tất cả mọi người. Ông 
cứ tự nhiên theo học một khóa.” 


185 


ghè thuật sống 


Tôi nói tiếp: “Trong nhiều năm, tôi đã khổ sở vì một 
chứng bệnh không có cách chữa, chứng đau nửa đầu 
nghiêm trọng. Tôi hy vọng với kỹ thuật này, tôi có thể hết 
bệnh.” 

Ngài bỗng nói: “Không, đừng đến với tôi. Có lẽ ông 
không tham dự khóa học được.” Tôi không thể hiểu được 
tôi đã làm gì phật ý Ngài, nhưng rồi Ngài đã từ bi giải 
thích: “Mục đích của Pháp không phải để chữa bệnh. Nếu 
đó là điều ông tìm kiếm thì tốt hơn ông nên đến bệnh viện. 
Mục đích của Pháp là chữa trị tất cả khổ đau trong cuộc 
đời. Chứng bệnh của ông thật ra chỉ là một phần nhỏ trong 
sự đau khổ của ông. Bệnh của ông sẽ hết, nhưng đó chỉ là 
tác dụng phụ trong tiến trình thanh lọc tâm. Nếu lấy tác 
dụng phụ làm mục tiêu chính thì ông đã làm giảm giá trị 
của Pháp. Ông hãy đến học không phải để chữa bệnh cho 
thân mà là để giải phóng tâm.” 

Ngài đã thuyết phục được tôi. Tôi nói: “Thưa Ngài, 
vâng, bây giờ tôi hiểu. Tôi sẽ đến chỉ để thanh lọc tâm. Dù 
bệnh tôi có khỏi hay không, tôi muốn trải nghiệm được sự 
bình an mà tôi thấy ở đây.” Sau khi hứa với Ngài, tôi trở 
về nhà. 


Nhưng tôi vẫn chần chừ không tham dự khóa thiên. 
Được sinh trong một gia đình Ân Độ giáo cực kỳ bảo thủ, 
từ nhỏ tôi đã học thuộc để tụng câu thơ: “Tôt hơn là chết 
trong đạo của minh, trong bản tanh' của mình. Đừng bao 
giờ đổi sang đạo khác.” Tôi tự nhủ: “Coi chừng, Phật giáo 


1 Nguyên tác dùng chữ dharma và chú thích ý nghĩa được dùng xưa kia là 
‘nature’ (tanh chất, bản chất). Theo ý nghĩa được dùng ở nhiều nơi khác 
trong sách này thì dharma (Sanskrit) hay dhamma (Pali) được dùng để chỉ 
tất cả các hiện tượng hoặc Dhamma (viết hoa) để chỉ giáo pháp. Nguyên tác 
cũng cố ý in nghiêng chữ này để nhấn mạnh nó phải được hiểu theo nghĩa 
đặc biệt ở đây (là bản tánh) vì liên quan đến truyền thống của Ấn Độ giáo, 
thay vì hiểu theo ý nghĩa thông thường. 


186 


Churong 10. ghe thuật sống 


là một đạo khác, va những người đó vô than. Ho không tin 
vào Thượng Đế, vào sự hiện hữu của linh hồn!” (Làm như 
thể chỉ cần tin vào Thượng Đế, vào linh hồn thì sẽ giải 
quyết được tất cả mọi vấn đề!) “Nếu tôi trở thành một kẻ 
vô thần thì tôi sẽ ra sao? Không, tốt hơn là tôi chết trong 
đạo của tôi. Tôi sẽ không bao gid đến gần họ.” 


Tôi ngần ngại như vậy trong mấy tháng trời. Nhưng rất 
may mắn, cuối cùng tôi quyết định thử kỹ thuật này xem 
sao. Tôi tham dự khóa thiền tiếp đó và trải qua mười ngày. 
Tôi cảm thấy may mắn là tôi đã cực kỳ lợi lạc. Bây giờ tôi 
có thể hiểu được bản tánh riêng của mỗi người, con đường 
riêng của mỗi người, và bản tánh của mọi người khác. Bản 
tánh của nhân loại là bản tánh riêng của mỗi người. Duy 
nhất chỉ có con người là có khả năng quan sát chính mình 
để thoát khỏi khổ đau. Không một sinh vật hạ đẳng nào 
có được khả năng này. Quan sát thực tại trong chính mình 
là bản tánh của con người. Nếu chúng ta không vận dụng 
được khả năng này, đó là ta sống cuộc sống của những sinh 
vật hạ đẳng, ta phí phạm cuộc sống của mình. Điều này 
chắc chắn là nguy hiểm. 


Tôi vẫn luôn tự xem mình là người rất sùng đạo. Dầu 
sao đi nữa, tôi cũng làm tất cả những bổn phận tôn giáo 
cần thiết, giữ giới và hiến tặng rất nhiều. Và thật sự nếu tôi 
không phải là một người sùng đạo, thì tại sao tôi lại được 
bầu làm lãnh đạo của quá nhiều tổ chức tôn giáo? Tôi nghĩ, 
chắc chắn tôi phải là một người sùng đạo. Nhưng cho dù tôi 
đã hiến tặng và từng phục vụ nhiều đến đâu cũng như tôi 
đã cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và hành động đến mức 
nào đi chăng nữa, thì khi tôi bắt đầu quan sát những ngõ 
ngách tối tăm trong tâm tôi, tôi vẫn tìm thấy trong đó đầy 
rắn rết, bò cạp độc địa... chính vì những điều này mà tôi đã 
chịu đựng quá nhiều đau khổ. Bây gid, khi những phần bất 


187 


ghe thudt sống 


tịnh dần dần bị diệt trừ, tôi bắt đầu được vui hưởng sự an 
bình thật sự. Tôi nhận thấy tôi quá sức may mắn khi nhận 
được kỹ thuật kỳ diệu này, Pháp bảo này. 


Trong mười bốn năm, tôi rất may mắn có thể thực hành 
kỹ thuật này ở Miến Điện dưới sự dìu dắt kỹ lưỡng của thầy 
tôi. Lé di nhiên tôi vẫn làm đầy đủ bổn phận của một người 
chủ gia đình, nhưng đồng thời, mỗi sáng và chiều tôi đều 
hành thiền, và cuối tuần tôi đến trung tâm thiền của thầy 
tôi, và mỗi năm tôi dự khóa thiền mười ngày hay dài hon. 

Đầu năm 1969 tôi sang Ấn Độ. Cha mẹ tôi đã về ở đó từ 
mấy năm trước, và mẹ tôi mắc một căn bệnh thuộc về thần 
kinh mà tôi biết có thể chữa được bằng: cách thực hành 
thiên Vipassana. Nhưng không có ai 6 Ấn. Độ để chỉ cho 
bà. Kỹ thuật Vipassana đã mất đi từ lâu ở Ấn Độ, nơi phát 
sinh ra nó. Ngay cả cái tên cũng không còn được nhớ đến. 
Tôi biết ơn chính phủ Miến Điện đã cho phép tôi qua Ấn 
Độ. Thời đó, dân chúng thường không được xuất ngoại. Tôi 
biết ơn chính phủ An Độ đã cho phép tôi nhập cảnh. Thang 
7, 1969 khóa học đầu tiên được tổ chức tại Bombay, trong 
đó có cha mẹ tôi và 12 người khác tham dự. May mắn là tôi 
có thể phục vụ cha mẹ tôi. Dạy Pháp cho họ, tôi đã trả được 
cái ơn sâu xa của họ đối với tôi. 

Sau khi hoàn thành mục đích của chuyến đi Ấn Độ 
này, tôi sẵn sàng trở về Miến Điện. Nhưng tôi thấy những 
người dự khóa học nài nỉ tôi mở một khóa nữa, rồi một 
khóa nữa. Họ muốn cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè họ 
được dự các khóa thiển. Vì vậy, khóa thứ hai được tổ chức, 
rồi đến khóa thứ ba, thứ tư... và cứ như vậy sự giảng dạy 
Pháp được lan rộng. 


Năm 1971, trong khi dạy một khóa học ở Bồ Đề Đạo 
Tràng (Bodh Gaya), tôi nhận được điện tín từ Rangoon báo 


188 


Chuong 10. ((ghệ thuật sống 


tin thầy tôi qua đời. Dĩ nhiên, tin này thực sửng sốt, hoàn 
toàn bất ngờ và chắc chắn rất đau buồn. Nhưng nhờ sự giúp 
dd của Pháp ma thay đã dạy, tôi giữ được sự bình tâm. 


Bây giờ tôi phải quyết định làm sao để trả ơn bậc thánh 
nhân này, Ngài Sayagyi U Ba Khin. Cha mẹ sinh ra tôi 
làm người, nhưng tôi vẫn còn chìm đắm trong cái vỏ vô 
minh. Chỉ với sự giúp đỡ của con người kỳ diệu này mà tôi 
đã có thể phá vỡ được cái vỏ, khám phá sự thật bằng cách 
quan sát nội tâm. Không những thế, trong suốt mười bốn 
năm, Ngài đã làm tôi vững mạnh, và giáo dục tôi trong 
Pháp. Làm sao tôi có thể trả ơn cho người cha tinh thần 
này? Con đường duy nhất mà tôi thấy là thực hành những 
gì Ngài đã dạy, sống cuộc sống của Pháp. Đây là con đường 
đúng đắn để vinh danh ngài. Và với tất cả sự tỉnh khiết 
của tâm, với tất cả lòng từ bi mà khả năng tôi có thể phát 
triển được, tôi quyết định cống hiến cuộc đời còn lại của tôi 
để phụng sự tha nhân, vì đó là điều ma Ngài muốn tôi làm. 


Ngài thường nhắc đến niềm tin truyền thống ở Miến 
Điện là hai mươi lam thế kỷ sau Đức Phật, Pháp sẽ trở về 
xứ sở đã sinh ra nó và từ đó lan truyền ra khắp thế giới. 
Ước vọng của Ngài là thực hiện lời tiên tri đó bằng cách 
sang An Độ và dạy thiên Vipassana ở đó. Ngài thường nói: 
“Hai mươi lam thế kỷ đã qua, giờ của Vipassana đã điểm!” 
Chẳng may, tình trạng chính trị vào những năm cuối 
đời Ngài không cho phép Ngài xuất ngoại. Khi tôi được 
phép di Ấn Độ vào năm 1969, Ngài rất vui lòng và bảo tôi: 


1? 


“Goenka, không phải con đi, mà là ta đi! 

Lúc đầu tôi nghĩ rằng lời tiên tri này chỉ là một niềm 
tin trong giáo phái. Xét cho cùng, tại sao một chuyện đặc 
biệt lại xảy ra sau hai mươi lăm thế kỷ nếu như nó đã 
không thể xây ra sớm hơn? Nhưng khi tới Ấn Độ, tôi ngạc 
nhiên thấy rằng, mặc dầu tôi không biết quá một trăm 


189 


ghe thudt sống 


người ở cái quốc gia rộng lớn này, mà có hàng ngàn người 
đến dự các khóa học, từ mọi tầng lớp trong xã hội, mọi tôn 
giáo, mọi cộng đồng. Không chỉ riêng ở Ân Độ mà còn cả 
nhiều ngàn người bắt đầu tìm đến từ nhiều quốc gia khác. 


Tôi càng thấy rõ là không có gì xảy ra mà không có 
nguyên nhân. Không ai ngẫu nhiên đến tham dự khóa 
thiền - có lẽ có người trong quá khứ đã làm một điều lành, 
và kết quả là bây giờ họ có cơ hội nhận lãnh hạt giống 
Pháp. Có những người khác đã nhận được hạt giống, và 
bây giờ họ tới để giúp nó tăng trưởng. Dù bạn đến để nhận 
hạt giống, hay để làm cho hạt giống bạn đã có nảy nở, bạn 
hãy tiếp tục tỉnh tấn trong Pháp, vì sự tốt lành, lợi ích và 
giải thoát của chính bạn, và bạn sẽ thấy rằng nó cũng bắt 
đầu giúp ích cho người khác nữa. Pháp lợi lạc cho tất cả 
mọi người. 

Nguyện cho những người đau khổ khắp mọi nơi tìm 
được con đường bình an này. Nguyện cho tất cả mọi người 
thoát khỏi khổ đau, gông cùm, ngục tù nô lệ. Nguyện cho 
tất cả mọi người đều gột sạch tâm ý khỏi mọi ô nhiễm, mọi 
bất tịnh. 


Nguyện cho mọi chúng sinh khắp vũ trụ được hạnh 
phúc. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được bình an. 

Nguyện cho mọi chúng sinh được giải thoát. 


190 


^ 2 
E 
7 Ú 7 
(cam lá jt lá lì â Í Dư Phât 


G huấn của Đức Phật là môt hê thống để phát 
triển sự nhận hiểu về tự thân làm phương tiện 
cho sự chuyển hóa tự thân. Bằng cách đạt đến hiểu biết 
thực nghiệm về bản tánh của chính mình, chúng ta có thể 
loại trừ những hiểu biết lệch lạc khiến ta hành động sai 
lầm và làm khổ chính mình. Chúng ta học cách hành xử 
phù hợp với thực tại và do đó đưa tới một cuộc sống phong 
phú, hữu ích và hạnh phúc. 


Trong Satipatthana Sutta, Kinh về Thiết Lập Ý Thức (Tứ 
Niệm Xứ) Đức Phật đưa ra một phương pháp thực tiễn để 
phát triển sự nhận hiểu về tự thân qua việc tự quan sát. 
Phương pháp này là thiên Vipassana. 

Bất cứ cố gắng nào để quan sát sự thật về tự thân mình 
đều sẽ lập tức phát hiện cái được gọi là “ta” có hai phương 
diện, thể chất và tinh thần, thân va tâm. Chúng ta phải 
học cách quan sát cả hai. Nhưng làm sao chúng ta có thể 
thực sự trải nghiệm được thực tại của thân và tâm? Chấp 
nhận những giải thích của người khác hoặc chỉ hoàn toàn 
dựa vào tri thức không thôi đều chưa đủ. Cả hai đều có thể 
hướng dẫn ta trong công việc khám phá tự thân, nhưng 
mỗi chúng ta nhất thiết phải trực tiếp khám phá và trải 
nghiệm thực tại ngay trong bản thân mình. 


Mỗi chúng ta trải nghiệm thực tại của thân bằng cách 
cảm nhận, bằng cách dựa vào những cảm giác nảy sinh 


191 


ghe thudt sống 


trên thân. Với mat nhắm, chúng ta biết mình có hai tay 
và những bộ phận khác bởi vì chúng ta cảm thấy chúng. 
Giống như một quyển sách có bìa và nội dung, cơ cấu thể 
xác có một thực tại khách quan, bên ngoài - cơ thể (kãya) 
và một thực tại chủ quan, bên trong của những cảm giác 
(vedana). Chúng ta hiểu được quyển sách bằng cách đọc hết 
chữ nghĩa trong sách; ta trải nghiệm thân thể bằng sự cảm 
nhận các cảm giác. Không ý thức được cảm giác thì không 
có sự hiểu biết trực tiếp về cấu trúc vat lý [của thân thé]. 
Ca hai không tách rời nhau. Tương tự như thế, cơ cấu tinh 
thần có thể phân tích thành hình thức và nội dung: tâm 
(citta) và những gì khởi sinh trong tâm (dhamma) - bất 
cứ ý nghĩ, cảm xúc, ký ức, hy vọng, sợ hãi, bất cứ sự kiện 
tinh thần nào. Cũng như cơ thể và cảm giác không thể 
trải nghiệm một cách riêng rẽ, ta cũng không thể quan 
sát tâm mà không bao gồm nội dung của tâm. Cả tâm lẫn 
thân đều liên quan mật thiết với nhau. Những gì xảy ra 
ở phần này đều biểu hiện ở phần kia. Đây là khám phá 
chính yếu của Đức Phật đồng thời cũng là giáo huấn của 
Ngài. Ngài mô tả: “Những gì khởi sinh trong tâm đều có 
cảm giác đi kèm.” Do đó, quan sát cảm giác cho ta phương 
tiện để nghiên cứu toàn thể con người, thể chất cũng như 
tỉnh thần. 


Bốn hình thức của sự thật đều nằm trong mỗi con 
người: phương diện thể chất và cảm giác, phương diện 
tinh thần và nội dung. Chúng cung cấp bốn đề tai trong 
Satipatthana Sutta, bốn phương cách để thiết lập ý thức, 
bốn lợi điểm để quan sát hiện tượng về con người. Để cho 
sự tìm hiểu được trọn vẹn, mọi khía cạnh cần được trải 
nghiệm. Cả bốn đều có thể trải nghiệm bằng cách quan sát 
vedana (cảm giác). 


1 AVIIL ix. 3 (83), Mũlaka Sutta. Xem thêm: A. IX. ii. 4 (14), Samiddhi Sutta 


192 


Phu lục A: Sam quan trong của vedana 


Vì lý do này, Đức Phat đặc biệt nhấn mạnh đến tầm 
quan trong của vedand. Trong kinh Brahmajäla, một trong 
những kinh quan trọng bậc nhất, Ngài nói: “Bậc Giác Ngộ 
đã giải thoát và thoát khỏi mọi bám chấp nhờ vào việc thấy 
rõ hết thảy chúng chỉ là sự sinh diệt của cảm giác, sự tùy 
thuộc vào cảm giác, sự nguy hiểm của cảm giác, sự xa lìa 
cảm giác.” Ngài dạy, ý thức về cảm giác là điều kiện tiên 
quyết để hiểu được Tứ Diệu Đế: “Đối với người trải nghiệm 
cảm giác, ta chỉ cho con đường để thực chứng những gì là 
khổ, nguồn gốc của khổ, sự chấm dứt của khổ và con đường 
đưa đến sự chấm dứt khổ.”? 


Vedana thực sự là gì? Đức Phật mô tả bằng nhiều cách 
khác nhau. Ngài nói vedand là một trong bốn tiến trình tao 
thành tâm (tức là tho hay cảm thọ). em Chương 2) Tuy 
nhiên, khi định nghĩa vedand một cách chính xác hơn Ngài 
nói vedand bao gồm cả hai khía cạnh tỉnh thần và thể chat.? 
Chỉ có riêng thể chất, ta không cảm thấy gì nếu không có 
sự hiện diện của tâm. Ví dụ, không có cảm giác trong một 
xác chết. Đó là do tâm cảm nghiệm, nhưng những gì tâm 
cảm nghiệm đều có một phần không thể tách rời là thân. 


Phần thể chất này giữ địa vị chính yếu trong sự thực 
hành giáo huấn của Đức Phật. Mục đích của sự thực hành 
là để phát triển trong chúng ta khả năng đối phó với những 
thăng trầm trong cuộc sống một cách bình tâm. Chúng 
ta học cách làm được như thế bằng cách quan sát với sự 
bình tâm những gì xảy ra trong thân thể. Với sự bình tâm 
này, chúng ta có thể dứt bỏ thói quen phản ứng mù quáng. 
Thay vào đó, chúng ta có thể lựa chọn một phương cách 
hữu hiệu nhất để hành xử trong mọi tình huống. 


t De T1. 


2 A. II. vii. 61 (ix), Titthayatana Sutta. 
3 S. XXXVI (II). iii. 22 (2), Atthasata Sutta. 


193 


ghè thudt sống 


Bất cứ những gi chúng ta trải nghiệm trong đời đều 
phải qua năm giác quan và tâm ý. Theo tiến trình Duyên 
Khôi, ngay khi có sự tiếp xúc với một trong những giác 
quan này, sự tiếp xúc với bất cứ hiện tượng nào, thân 
hoặc tâm, lập tức cảm giác nảy sinh. Nếu không chú ý 
đến những gì xảy ra trong thân, chúng ta không ý thức 
được cảm giác ở tầng lớp nhận thức. Vì vô minh, một phản 
ứng vô ý thức đối với cảm giác khởi sự, một thoáng thích 
hay không thích sau đó biến thành thèm muốn hoặc chán 
ghét. Phản ứng này được lặp đi lặp lại và gia tăng cường 
độ vô số lần trước khi tạo thành ấn tượng trong tâm nhận 
thức. Nếu chỉ chú trọng đến những gì xảy ra ở tâm nhận 
thức, một thiền giả chỉ ý thức được tiến trình này sau khi 
phản ứng đã xảy ra và đã hội tụ đủ sức mạnh nguy hiểm 
để khống chế người đó. Họ cho phép tia nháng lửa của cảm 
giác tạo ra ngọn lửa dữ dội trước khi dập tắt nó và tạo ra 
những khó khăn không cần thiết. Nhưng nếu biết cách 
quan sát cảm giác trong người một cách khách quan, họ có 
thể để cho những tia nháng tàn rụi mà không gây ra một 
đám cháy lớn. Bằng cách chú trọng đến phương diện thể 
chất, họ ý thức được vedand (cảm giác) ngay khi chúng nảy 
sinh và tránh không phản ứng. 


Khia cạnh vật lý của vedand rất quan trọng vi nó cho 
ta kinh nghiệm rõ ràng, cụ thể về thực tại vô thường trong 
bản thân. Sự thay đổi xảy ra không ngừng từng giây phút 
trong cơ thể chúng ta thể hiện bằng cảm giác. Sự vô thường 
phải được trải nghiệm tại tầng lớp này. Quan sát sự thay 
đổi liên tục của cảm giác khiến ta chứng nghiệm được bản 
chất phù du của mình. Sự chứng ngộ này cho thấy tính 
chất vô nghĩa của sự bám chấp vào những gì quá hư ảo. Do 
đó, sự trải nghiệm trực tiếp về anicca (vô thường) đương 
nhiên làm khởi sinh sự chán lìa, nhờ đó ta không những 


194 


Phu lục A: Sam quan trong của vedana 


tránh được những phan ứng mới với thèm muốn và chán 
ghét mà còn xóa bỏ được ngay cả thói quen phản ứng. Bằng 
cách này, ta dần dần giải thoát tâm khỏi mọi khổ đau. Nếu 
không bao gồm phương diện thể chất thì sự ý thức vedand 
(cảm giác) vẫn chỉ là một phần, không trọn vẹn. Bởi vậy 
Đức Phật nhấn mạnh nhiều lần đến tầm quan trọng của 
sự chứng nghiệm về vô thường qua cảm giác. Ngài nói: 


“Những ai nỗ lực liên tục 

ý thức về cơ thể, 

tránh dữ, làm lành, 

những người như thế, 

ý thức voi sự hiểu biết thấu đáo, 
thoát khỏi mọi bất tịnh.” 


Nguồn gốc của khổ đau là tanhd, thèm muốn và chán 
ghét. Thông thường, có vẻ như chúng ta sinh ra thèm 
muốn và chán ghét đối với những đối tượng mà chúng ta 
tiếp xúc qua năm giác quan và tâm ý. Tuy nhiên Đức Phật 
tìm thấy là giữa đối tượng và sự phản ứng có một mắt xích 
bị bỏ quên: vedand (cảm giác). Khi chúng ta biết cách quan 
sát mà không phản ứng với sự thèm muốn hay chán ghét 
thì nguyên nhân của khổ đau không còn nảy sinh và khổ 
đau bị diệt trừ. Do đó quan sát cảm giác là điều thiết yếu 
trong sự thực hành giáo huấn của Đức Phật. Sự quan sát 
phải ở tầng lớp cảm giác nếu muốn cho sự ý thức được trọn 
vẹn. Với sự ý thức về cảm giác chúng ta có thể thâm nhập 
cội nguồn của phiền não và diệt trừ được chúng. Chúng ta 
có thể quan sát bản chất của mình ở tận bề sâu và tự giải 
thoát mình khỏi mọi khổ đau. 


Với hiểu biết về tầm quan trọng cốt lõi của sự quan sát 
cảm giác trong giáo huấn của Đức Phật, chúng ta có được 


195 


ghè thudt sống 


tuệ giác mới về kinh Satipatthana (Kinh Tứ niệm xứ).! Kinh 
này bat đầu bằng cách nêu lên mục đích của satipatthana, 
sự thiết lập ý thức, đó là “thanh lọc tâm chúng sinh, vượt 
qua buồn rầu, phiền muộn, chấm dứt khổ đau tĩnh thần và 
thể xác, thực hành con đường của sự thật, tự chứng sự thật 
tối hậu, nibbana.” Sau đó kinh giải thích ngắn gọn làm 
sao thực hiện được mục tiêu này: “Ở đây thiền giả không 
ngừng tu tập với sự hiểu biết thấu đáo và ý thức, quan sát 
thân trong thân, quan sat cảm giác trong cảm giác, quan 
sát tâm trong tâm, quan sát nội dung của tâm trong nội 
dung của tâm, lìa bỏ sự thèm muốn và chán ghét đối với 
thế gian.” 


Ý nghĩa của “quan sát thân trong thân, cam giác trong 
cảm giác”, và những câu tương tự là gì? Đối với một thiên 
giả Vipassana, câu này hết sức sáng tỏ. Cơ thể, cảm giác, 
tâm và nội dung của tâm là bốn hình thức của một con 
người. Để hiểu đúng đắn hiện tượng này về con người, mỗi 
chúng ta phải trực tiếp trải nghiệm được thực tại của bản 
thân. Dé đạt được sự tự chứng này, thiên giả phải phat 
triển hai phẩm chất: ý thức (sati) và sự hiểu biết thấu 
đáo (sampajanna). Tiêu đề của kinh là “Sự thiết lập ý thức” 
nhưng sự ý thức sẽ không trọn vẹn nếu thiếu sự hiểu biết, 
tuệ giác vào chiều sâu bản chất của chính mình, vào sự vô 
thường của hiện tượng mà ta gọi là “cái ta”. Sự thực hành 
satipatthana cho phép thiền giả chứng nghiệm được bản chất 


= 


Kinh Satipatthana xuất hiện hai lần trong Kinh tạng Pali (Sutta Pitaka), ở số 22, 
Trường Bộ Kinh và ở số 10, Trung Bộ Kinh. Trong bản kinh thuộc Trường Bộ Kinh, 
đoạn nói về dhammanupassana dài hơn bản thuộc Trung Bộ Kinh. Do đó, bản kinh 
thuộc Trường Bộ Kinh thường được gọi là Maha-Satipatthana Suttanta (Kinh Đại 
Niệm xứ), tức là bản “dài hơn” Ngoài ra thì hai bản đều giống nhau. Các đoạn trích 
trong bài này được thấy trong cả hai bản. 

? Satip. 

3 |bid. 


196 


Phu lục A: Sam quan trong của vedana 


phù du của chính mình. Khi đã có sự tự chứng nay thì ý 
thức được thiết lập một cách vững vàng - ý thức đúng đắn 
đưa đến sự giải thoát. Sau đó sự thèm muốn và chán ghét 
tự động biến mất, không chỉ đối với thế giới bên ngoài mà 
còn đối với thế giới nội tâm, nơi sự thèm muốn và chán 
ghét bám rễ rất sâu và thường bị bỏ sót - sự bám chấp tự 
động và sâu đậm vào thân và tâm của mình. Khi nào sự 
bám chấp dưới đáy sâu này còn tôn tại thì ta chưa hết khổ. 


Kinh “Thiết Lập Ý thức” trước hết đề cập đến sự quan 
sát cơ thể. Đây là khía cạnh hiển nhiên nhất trong cơ cấu 
vật chất - tinh thần, do đó là khởi điểm thích hợp để bắt 
đầu công việc tự quan sát. Từ khởi điểm này, sự quan sát 
cảm giác, tâm và nội dung của tâm tiến triển một cách tự 
nhiên. Kinh giải thích là có nhiều phương cách để quan sát 
cơ thể. Đầu tiên và thông thường nhất là quan sát hơi thở. 
Một cách khác là bắt đầu quan sát những hoạt động của cơ 
thể. Nhưng dù bắt đầu bằng cách nào đi nữa cũng đều có 
những trạm phải đi qua trên con đường đến mục đích cuối 
cùng. Những trạm này được mô tả trong một đoạn có tầm 
quan trọng thiết yếu của bản kinh: 


“Theo cách này thiền giả chú tâm quan sát thân trong 
thân, bên trong hay bên ngoài, hoặc cả bên trong lẫn bên 
ngoài. Thiền giả chú tâm quan sát hiện tượng nảy sinh 
trong thân. Thiền giả chú tâm quan sát hiện tượng diệt 
mất trong thân. Thiền giả chú tâm quan sát hiện tượng 
sinh và diệt trong than. Bây gio ý thức tự hiển hiện đối 
vói thiền giả, “Day là than.” Ý thức này phát triển tdi mức 
độ chỉ còn sự hiểu biết va sự quan sát tôn tai, và thiền gia 
luôn luôn buông xả không còn bám víu vào điều gì trên thế 
gian.” 


1 Ibid. 


197 


ghè thudt sống 


Tầm quan trọng cực kỳ của đoạn kinh này được thấy 
rõ qua thực tế là nó được lặp lại không những ở cuối mỗi 
đoạn trong phần thảo luận về quan sát thân, mà cả trong 
những đoạn kế tiếp liên quan đến sự quan sát cảm giác, 
tâm và nội dung của tâm. (Trong những phần kế tiếp, từ 
“cơ thể” lần lượt được thay thế bằng “cảm giác”, “tâm”, 
và “nội dung của tâm”.) Do đó đoạn văn mô tả phương 
cách chung cho sự thực tập satipatthana. Vì khó hiểu nên có 
nhiều cách giải thích khác nhau. Tuy nhiên, sự khó hiểu sẽ 
không còn khi đoạn này được hiểu là chỉ đến ý thức về cảm 
giác. Trong sự thực tập satipatthana, thiền giả phải đạt được 
tuệ giác hoàn chỉnh về bản tánh của chính mình. Phương 
tiện để có được tuệ giác xuyên thấu này là sự quan sát cảm 
giác đồng thời cũng bao gồm sự quan sát ba khía cạnh kia 
của hiện tượng về con người. Như vậy dù bước khởi đầu có 
khác nhau, tới một giai đoạn nào đó sự thực tập phải bao 
gồm ý thức về cảm giác. 

Kinh văn giải thích rằng, thiền giả bắt đầu bằng quan 
sát cảm giác nảy sinh bên trong cơ thể hay bên ngoài, trên 
bề mặt của cơ thể, hoặc cả hai. Đây có nghĩa là từ chỗ 
quan sát cảm giác một số phần của cơ thể và không quan 
sát trên các phần khác, thiên giả dan dần phát triển kha 
năng cảm thấy cảm giác trên toàn thân. Khi mới bắt đầu 
thực tập, thiển giả có thể cảm thấy những cảm giác mãnh 
liệt nảy sinh, dường như tồn tại một thời gian. Thiền giả 
ý thức được sự khởi sinh và sự diệt mất của cảm giác sau 
một lúc. Trong giai đoạn này thién giả vẫn trải nghiệm 
thực tại hiển nhiên của thân và tâm, trạng thái kiên cố có 
vẻ chắc đặc và tồn tại lâu dài. Nhưng khi ta tiếp tục thực 
tập, sẽ tới giai đoạn sự chắc đặc đột nhiên tan rã, rồi tâm 
và thân được trải nghiệm trong bản chất đích thực như là 
một khối rung động không ngừng sinh diệt. Bây giờ với 


198 


Phu lục A: Sam quan trong của vedana 


kinh nghiệm này, cuối cùng ta hiểu được thân, cảm giác, 
tâm, nội dung của tâm là gì: một sự luân lưu vô tình, một 
hiện tượng không ngừng thay đổi. 


Sự hiểu biết trực nghiệm này về thực tại tối hậu của 
thân và tâm dần dần phá võ ảo tưởng, nhận định sai lầm 
và thiên kiến của chúng ta. Ngay cả nhận định đúng đắn 
được chấp nhận chỉ vì lòng tin hoặc bằng sự suy luận sẽ có 
ý nghĩa mới khi chúng được trải nghiệm. Dần dần với sự 
quan sát sự thật nội tâm, tất cả những nghiệp khiến cho 
nhận định (tưởng) bị lệch lạc sẽ bị diệt trừ. Chỉ còn ý thức 
và trí tuệ thuần khiết tồn tại. 


Khi vô minh bị diệt trừ, thói quen cố hữu về thèm 
muốn và chán ghét cũng bị diệt trừ và thiền giả được giải 
thoát khỏi mọi ràng buộc sâu đậm vào thế giới bên trong 
của tâm và thân của chính mình. Khi sự ràng buộc, bám 
víu này bị diệt trừ, đau khổ sẽ không còn và ta được giải 
thoát. Đức Phật thường nói: “Những gì cảm nghiệm được 
đều liên quan tới khổ dau.” Do đó vedanä (cảm giác) là một 
phương tiện lý tưởng để nghiên cứu sự thật về khổ. Cảm 
giác khó chịu đương nhiên là khổ, nhưng cảm giác dễ chịu 
nhất cũng là một hình thức của sự dao động, bất an. Mọi 
cảm giác đều vô thường. Nếu ta bị ràng buộc vào cảm giác 
dễ chịu thì khi chúng mất đi, đau khổ vẫn còn tồn tại. Như 
vậy, mọi cảm giác đều chứa đựng hạt giống của khổ đau. 
Vì lý do này khi nói về con đường đưa tới hết khổ, Đức 
Phật nói về con đường đưa tới sự nảy sinh cũng như diệt 
mất của vedand (cam giác).? Khi nào ta vẫn còn trong phạm 
trù điều kiện hóa của thân và tâm, cảm giác và đau khổ 
còn hiện hữu. Chúng chỉ bị diệt trừ khi ta vượt qua phạm 


1S. XII. iv. 32 (2), Kalara Sutta. 
? S. XXXVI (Il). iii. 23 (3), Aññatara Bhikkhu Sutta. 


199 


ghè thudt sống 


trù đó và chứng nghiệm được thực tại tối hậu của øbbãna 
(Niết-bàn). 
Đức Phật nói: 

Một người không thực sự áp dụng Dhamma (Pháp) 

trong đời 

chỉ bởi vì nói nhiều về Dhamma. 

Nhưng mặc dù có người chỉ thoáng nghe về Dhamma, 

nếu người đó thấy Luật Tự Nhiên từ bản thân, 

người đó thật sự sống thuận theo Dhamma, 

và không bao giờ lãng quên Dhamma.' 


Thân thể của chính ta là nơi hàm chứa sự thật. Khi 
thién giả khám phá sự thật trong thân thể mình, sự thật 
đó sẽ là chân thật đối với họ và họ sống phù hợp theo đó. 
Mỗi chúng ta đều có thể nhận ra được sự thật đó qua việc 
học cách quan sát cảm giác trong chính thân thể mình. Và 
bằng cách làm như thế, ta có thể đạt đến sự giải thoát khỏi 
khổ đau. 


1 Dhammapada, XIX. 4 (259) (Kinh Pháp Cú, kệ số 259). Bản Anh ngữ trong 
nguyên tác: A man does not really apply Dhamma in life just because he 
speaks much about it. But though someone may have heard little about it, 
if he sees the Law of Nature by means of his own body, then truly he lives 
according to it, and can never be forgetful of the Dhamma. Kinh van Pali 
chép đoạn kệ này là: Na tavata dhammadharo / yavata bahu bhasati / yo ca 
appampi sutvana /dhammam kayena passati / sa ve dhammadharo hoti / yo 
dhammam nappamajjati. Bản dịch Anh ngữ phổ biến nhất của bai kệ này 
là: He is not “one versed in the Dhamma (Dhammadhara)” just because he 
talks much. He who hears only a little but comprehends the Dhamma, and 
is not unmindful is, indeed, “one versed in the Dhamma”. Hòa thượng Thích 
Minh Chau Việt dịch đoạn nay là: “Không phải vì nói nhiêu / Mới xứng danh 
trì pháp / Những ai tuy nghe ít / Nhung thân hành đúng pháp / Không phóng 
túng chánh pháp / Mới xứng danh trì pháp.” 


200 


i a 
" " 
` 
y " y 


Trong những bài giảng, Đức Phật thường nhắc tới 
tầm quan trọng của sự ý thức về cảm giác. Dưới đây là 
những đoạn kinh được chọn lọc đề cập tới đề tài này. 


( f rên trời có nhiều loại gió thôi, gió đông, gió tây, 
gió nam, gió bắc, gió day cát bụi hay gió trong 
sạch, gió nóng, gió lạnh, cuồng phong hay gió hiu hiu... 
Cũng vậy, trong người có những cảm giác dễ chịu, khó chịu 
hay trung tính. Khi một hành giả tu tập hăng say thì không 
bỏ quên khả năng hiểu biết thấu đáo (sampajanna). Một 
người có trí như vậy sẽ hoàn toàn thấu hiểu được những 
cảm giác, và sẽ thoát khỏi mọi bất tịnh ngay trong chính 
cuộc đời này. Đến cuối đời, một người như thé đã củng cố 
trong Pháp, hoàn toàn thấu hiểu cảm giác, sẽ đạt đến giai 
đoạn không thể diễn tả bằng lời, bên ngoài thế gian hữu 
vi này. 
S. XXXVI (ID). 1i.12 (2), Pathama Akasa Sutta. 


Gil gudi hanh thién quan sat than trong than nhu 
thế nào? Trong trường hợp này, một hành gia 
đi vào rừng, đến một gốc cây, hay một nơi yên tĩnh, ngồi 


xếp bằng, lưng thẳng, chú tâm vào khu vực quanh miệng. 
Với sự ý thức, người đó hít vào và thở ra. Hít vào một hơi 


201 


ghè thudt sống 


dài, người đó biết rõ, “Tôi đang hít vào một hơi dài.” Thở 
ra một hơi dài, người đó biết rõ, “Tôi đang thở ra một hơi 
dài.” Hít vào một hơi ngắn, người đó biết rõ, “Tôi đang hít 
vào một hơi ngắn.” Thở ra một hơi ngắn, người đó biết rõ, 
“Tôi đang thở ra một hơi ngắn.” “Cảm nhận được cả cơ thể, 
tôi hít vào”; người đó luyện tập như vậy. “Cảm nhận được 
cả cơ thể, tôi thở ra”; người đó luyện tập như vậy. “Với sự 
lắng dịu của những hoạt động cơ thể, tôi hít vào”; người đó 
luyện tập như vậy. “Với sự lắng dịu của những hoạt động 
cơ thể, tôi thở ra”; người đó luyện tập như vậy. 


22/M. 10, Satipatthana Sutta, Andpana-pabbam 


% hi một cảm giác dễ chịu, khó chịu, hay trung 
tính nổi lên, hành giả hiểu rằng, “Một cảm 


giác dễ chịu, khó chịu, hay trung tính nảy sinh trong tôi. 
Cảm giác dựa trên một cái gì, hay không dựa trên một cái 
gì cả. Nó dựa trên cái gì? Trên chính cơ thể này.” Như vậy 
hành giả quan sát bản chất vô thường của cảm giác trong 
thân. 


S. XXXVI (H).1.7, Pathama Gelanna Sutta 


2" giả hiểu được rằng: “Có một kinh nghiệm 
dễ chịu, khó chịu, hay trung tính nảy sinh 
trong tôi. Nó được cấu tạo với tính chất thô kệch, tùy thuộc 
vào những điều kiện. Nhung cái thật sự tôn tại và tốt đẹp 
nhất là sự bình tâm.” Dù một kinh nghiệm dễ chịu hay 
khó chịu, hay trung tính nảy sinh trong người thì cũng sẽ 
chấm dứt, nhưng sự bình tâm thì tôn tai. 


M. 182, Indriya Bhavana Sutta 


202 


Whang doan kinh nói vè cam giác 


(2 ba loại cảm giác: dễ chịu, khó chịu và trung tính. 
Cả ba đều vô thường, được tạo nên và lệ thuộc vào 
những điều kiện, không tránh khỏi sự hủy hoại, mờ nhạt, 
tan biến đi. Nhìn thấy thực tại này, người được huấn luyện 
kỹ về Bát Thánh Đạo sẽ giữ được sự bình tâm với những 
cảm giác dễ chịu, khó chịu hay trung tính. Nhờ phát triển 
sự bình tâm, người đó không còn bám chấp. Và do phát triển 
sự không bám chấp, người đó được giải thoát. 


M. 74, Dighanakha Sutta. 


CE một người hành thién quan sát sự vô 
thường của một cảm giác dễ chịu trong thân 
và sự phai nhạt, sự chấm dứt của cảm giác đó, đồng thời 
quan sát sự hủy diệt những bám víu của mình vào cảm 
giác đó, thì điều kiện ẩn tàng của sự thèm muốn về cảm 
giác dễ chịu trong thân bị diệt trừ. Nếu người đó quan sát 
sự vô thường của một cảm giác khó chịu trong thân, thì 
điều kiện ẩn tàng của chán ghét về những cảm giác khó 
chịu trong thân sẽ bị diệt trừ. Nếu người đó quan sát sự vô 
thường của những cảm giác trung tính trong thân, thì điều 
kiện ẩn tàng của vô minh về cảm giác trung tính trong 
thân sẽ bị diệt trừ. 

S. XXXVI (ID. 1. 7 Pathama Gelanna Sutta. 


. ~, Ey A x ` ^ 
% hi những điều kiện ân tàng của sự thèm 
muốn về cảm giác dễ chịu, chán ghét về cảm 


giác khó chịu, và vô minh về cảm giác trung tính bị loại 
trừ, hành giả được gọi là người hoàn toàn thoát khỏi mọi 
điều kiện, thấy được sự thật, cắt đứt mọi thèm muốn và 
chán ghét, cắt đứt mọi ràng buộc, và hoàn toàn thấu hiểu 


203 


ghé thudt sống 


được tính chất huyễn hoặc của tự ngã, và chấm dứt được 
khổ đau. 


S. XXXVI (ID. i. 3, Pahãna Sutta. 


(J: thấy sự thật đúng như thật trở thành 
kiến thức chân chánh của hành giả. Ý tưởng 
về sự thật đúng như thực tại trở thành ý nghĩ chân chánh 
của hành giả. Nỗ lực tiến tới sự thật đúng như thật trở 
thành nỗ lực chân chánh của thiền giả.Sự cố gắng đúng 
đắn của hành giả. Ý thức về sự thật đúng như thật trỏ 
thành ý thức chân chánh của hành giả. Chú tâm vào sự 
thật đúng như thật trở thành định chân chánh của thiền 
giả. Hành động bằng lời nói và việc làm và kế sinh nhai 
được thực sự thanh lọc. Như vậy Bát Thánh Đạo giúp hành 
giả phát triển và viên mãn. 


M. 149. Maha-Salayatanika Sutta. 


Gil gười trung thành theo Bát Thanh Dao luôn 
luôn nỗ lực, và do nỗ lực kiên trì mà trở nên 
tỉnh giác, do duy trì được ý thức tỉnh giác nên đạt sự định 
tâm, do duy trì sự định tâm nên phát triển chánh kiến, 
do chánh kiến nên phát triển niềm tin chân thật, người 
ấy tự tin trong hiểu biết: “Những sự thật mà trước kia tôi 
chỉ được nghe nói thì bây giờ tôi được thể nghiệm trực tiếp 
trong cơ thể, và tôi quan sát chúng bằng tuệ giác xuyên 
thấu.” 


S.XLVIII (IV). v.10 (50), Apana Sutta 
(Đây là lời của Ngài Sariputta, 
đệ tử chính của Đức Phật) 


204 


Bang chú giải từ nuữ Pali 


Những từ để trong ngoặc đơn, đậm nét và nghiêng là 
những từ thông dụng trong nhà Phật. 


acariya thiển sư, người hướng dẫn, thầy, cô. 

adhithana sự quyết tâm. Một trong mười parami, phẩm hạnh 
(ba-la-mat). 

akusala bất thiện, có hại. Trai nghĩa kusala. 

ananda vui sướng, hạnh phúc, hoan hỉ. 

anapana hô hấp, hơi thở. Andpdna-sati: ý thức về hơi thở, (niệm 
hơi thở). 

anatta vô ngã, không có cái ta, không có tự tanh, không có thực 
chất. Một trong ba đặc tính căn bản. Xem lakkhana. 

anicca vô thường, phù du, thay đổi. Một trong ba đặc tính căn 
bản. Xem lakkhana. 

arahant / arahat bậc giác ngộ (A-la-hán); người đã diệt hết mọi 
bất tịnh trong tâm. Xem Buddha. 

ariya thánh thiện, bậc thánh, thánh nhân. Người đã thanh lọc 
tâm tới trình độ đạt được sự thật tối hậu (nibbdna). Có bốn 
trình độ Ariya, từ sotapanna (nhập lưu), người sẽ tái sanh tối 
đa bảy kiếp, cho tới arahat, người sẽ không còn tái sinh sau 
đời hiện tại. 

ariya atthangika magga Bát Thanh Dao (Bát Chánh Dao). Xem 
magga. 

ariya sacca Sự That Thánh Thiện (Diệu Đế. Xem Sacca. 

asubha bất tịnh, xấu, không đẹp. Trái nghĩa subha, thanh tịnh, 
tỉnh khiết, đẹp. 

Aasutava/assutavant không được chỉ dạy; người không có trí, 
phàm phu, người chưa bao giờ được nghe nói về sự thật, người 
thiếu ngay cả suta-maya-panna, va do đó không thé dan bước 
trên con đường giải thoát. Trái nghĩa sutava. 


205 


ghè thudt sống 


avijja vô minh, ảo tưởng. Mắt xích dau tiên trong Chuỗi Nhân 
Duyên Sinh (paticca samuppada). Cùng với tham (raga) và sân 
(dosa), vô minh là một trong ba tật xấu chính trong tâm. Ba 
tật xấu này là cội nguồn của mọi bất tịnh đưa đến khổ. Đồng 
nghĩa với moha. 
ayatana phạm vi, lãnh vực, đặc biệt là sáu lĩnh vực cảm nhận 
(lục căn) (salatayana), nghĩa là: Năm giác quan cộng với tâm, 
và đối tượng tương ứng như (lục căn và lục trần): 
mắt (cakkhu) và cảnh (rupa), 
tai (sofa) và âm thanh (sadda), 
mũi (ghana) và mùi (gandha) 
lưỡi (jivha) và vi (rasa), 
than (kaya) va xúc chạm (photthabba), 
tâm (namo) và đối tượng của tam ý, nghĩa là ý nghĩ đủ loại 
(dhamma) 
Đây còn được gọi là sáu giác quan. Xem indriya. 
bala sức mạnh, năng lực (lực). Năm sức mạnh tỉnh thần là niềm 
tin (saddha), nỗ lực (viriya), ý thức (sat), định (samadhi), trí 
tuệ (panna). Dưới hình thức kém hơn, đây đuợc gọi là năm khả 
năng. Xem indriya. 
bhanga sự tan rã. Một giai doan quan trọng trong sự tu tập 
Vipassana, chứng nghiệm được sự tan rã của cơ thể, tưởng 
như chắc đặc, thành những rung động tinh tế luôn luôn sinh 
và diệt. 
bhava (trong tiến trình) sinh thành, ra đời. Bhava-cakka: vòng 
luân hồi, bánh xe luân hồi. Xem cakka. 
bhãvanã mở mang, phát triển trí tuệ, thiển. Hai phương pháp 
bhavana là thiền an tĩnh, (samatha-bhavand), tương ứng với 
định tâm, hay thiền định (samadhi), và thién Vipassana (Minh 
sát thiên, Thiên quán, Thiên tuệ), vipassand-bhdvand tương 
ứng với tuệ giác (paññā). Sự phát triển samatha sẽ đưa tới trạng 
thái định jhdna; sự phát triển vipassand sẽ dua tới giải thoát. 
Xem jhdna, panna, samadhi, vipassana. 


206 


Bang chu giải từ ngữ Pali 


bhãvanäã-mayä paññä trí tuệ phát triển nhờ kinh nghiệm trực 
tiếp của chính mình, tuệ giác (tu tuệ). Xem panna. 

Bhavatu sabba mangalam “Nguyện cho tất cả chúng sinh được 
hạnh phúc”. Một câu nói cổ truyền dùng để diễn tả thiện ý đối 
với người khác. 

bhikkhu (Phật giáo) tăng sĩ; thién giả, tỳ kheo, khất sĩ. Nữ giới 
bhikkhuni: ni cô, ty kheo ni, sư cô. 

bodhi sự giác ngộ. 

Bodhisatta nghĩa đen, “Bậc giác ngộ” (Bồ Tái). Người đang tu tập 
để trở thành Phật. Dùng để chỉ Siddhattha Gotama vào thời 
chưa thành chánh qua. Sanskrit bodhisatva. 

bojjhanga nhân tố thành đạo (thất giác chi), nhân tố giác ngộ, 
nghĩa là phẩm hạnh giúp ta được giác ngộ. Bay nhân tố này 
là ý thức (niệm) (sati), nghiên cứu thâm sâu về Dhamma 
(Dhamma-vicaya) (trạch pháp), nỗ lực (tinh tấn) (viriya), vui 
mừng (hi) (piti), bình yén/thanh than (khinh an) (passadhi), 
định tâm (samadhi), bình tâm (xa) (upekkha). 

brahma chư thiên, phạm thiên; chữ dùng trong Ấn Độ giáo để 
chỉ chúng sinh cao nhất trong mọi loài chúng sinh, thường để 
chỉ Đấng Tạo Hóa - Thượng đế toàn năng, nhưng Đức Phật 
cho rằng họ cũng là đối tượng của sự hủy hoại và chết như mọi 
chúng sinh. 

brahma-vihara bản chất của brahma, đó là trạng thái tâm cao 
thượng hay thánh thiện, trong đó có bốn phẩm chất thanh 
tịnh: từ tâm (từ) (metta), thương xót (bi) (karuna), mừng vui với 
hạnh phúc của người khác (hỉ) (mudita), bình tâm trong mọi 
hoàn cảnh (xả) (upekkha); trau dồi một cách quy củ bốn phẩm 
chất nay bằng cách tu tập thién. 

brahmacariya không dâm dục, một cuộc sống trong sạch và 
thánh thiện (phạm hạnh). 

brahmana nghĩa den, một người thánh thiện (bà-la-môn). Thời 
xưa dùng để chi một người thuộc đẳng cấp tu sĩ tại An Độ. 
Người đó dựa vào một vị thần (Brahma) để được cứu rỗi hoặc 


207 


ghè thudt sống 


giải thoát; theo đường lối này họ khác với samana (sa-môn). 
Đức Phat mô tả brahmana hay bà-la-môn đúng nghĩa là người 
đã thanh lọc được tâm, nghĩa là bậc arahat. 

Buddha bậc giác ngộ, người đã khám phá ra con đường giải 
thoát, đã thực hành, và đã đạt được mục tiêu bằng nỗ lực của 
chính mình. 

cakka bánh xe, bhava-cakka, bánh xe luân hồi (nghĩa là tiến trình 
khổ đau), tương đương với samsara. Dhamma-cakka, bánh xe 
Dhamma (Pháp luân - nghĩa là giáo lý hoặc tiến trình giải 
thoát). Bhava-cakka tương đương với chuỗi nhân duyên sinh 
(duyên khởi) theo chiều thuận. Dhamma-cakka tương đương 
với chuỗi duyên khởi theo chiều ngược lại, đưa tới chấm dứt 
thay vì gia tăng khổ đau. 

cinta-maya pana tuệ tư duy, trí tuệ đạt được nhờ suy luận, (tu 
tuệ). Xem panna. 

citta tâm. Cittanupassand, quan sát tâm. Xem satipatthana. 

dana hiến tặng, từ thiện, rộng lượng, (cúng dường, bố thi). Một 
trong mười parami 

dhamma (Sanskrit: dharma) hiện tượng, đối tượng của tâm, nội 
dung của tâm, tâm ý (pháp); tự nhiên, luật tự nhiên, luật giải 
thoát, nghĩa là giáo lý của bậc giác ngộ. Dhammdanupassana, 
quan sát nội dung của tâm. Xem satipatthana. 

dhatu nguyên tố (xem maha-bhutani); điều kiện tự nhiên, tính 
chất. 

dosa ghét bỏ (sân). Cùng với raga và moha, một trong ba bất tịnh 
chính trong tâm. 

dukkha khổ, không hài lòng. Một trong ba đặc tính căn bản (xem 
lakkana). Sự Thật Thứ Nhất (Khổ Dé) (xem cakka). 

Gotama (Sanskrit: Gautama) tên họ của Đức Phật trong lịch sử. 

Hinayana nghĩa đen: chiếc xe nhỏ (Tiểu thừa). Từ của những 
người theo tông phái khác dùng dé chỉ Phật giáo Theravada. 

indriya năng lực, khả năng. Dùng trong bài này để chỉ sáu giác 
quan (xem ayafana) và năm sức mạnh tinh thần (ngữ lực) (xem 
bala). 


208 


Bang chu giải từ aga Pali 


jati sanh ra đời, tổn tai, hiện hữu, (hữu). 

jhãna trạng thái nhập định (trance). Có tám trạng thái như vậy 
có thể đạt được nhờ thực tập samādhi, hoặc samatha-bhavana 
(xem bhavana). Trau déi chúng đưa tới an tĩnh va hi lạc, nhưng 
không diệt trừ được những bất tịnh trong thâm tâm. 

kalapa / attha-kalapa vi tử, đơn vị nhỏ nhất, không thể chia cắt 
của vật chất, gồm có bốn nguyên tố cùng những đặc tính của 
chúng. Xem maha-bhutani. 

kalyana-mitta nghĩa đen, giúp người, do đó là người hướng dẫn 
một người tới giải thoát, nghĩa là người hướng dẫn tâm linh, vị 
thầy tâm linh 

kamma (Sanskrit: karma) hành động, đặc biệt là một hành động sẽ 
gây ảnh hưởng cho tương lai của mình, nghiệp. Xem sankhara. 

kaya than, cơ thể. Kãyãnupassana, quan sát thân. Xem sati- 
patthana. 

khanda khối, nhóm, tập hợp (un). Con người gồm có năm tập 
hợp (ngũ un) : vật chất (sắc) (rupa), hay biết (thức) (vinnana), 
nhận thức, nhận biết, nhận định (tung) (sanna), cảm giác 
(thọ) (vedana), phản ứng, tạo nghiệp (hành) (sankhara). 

kilesa phién não, xấu xa, bất tịnh trong tâm, ô nhiễm. Anusaya 
kilesa, phién não tiêm ẩn, bất tịnh nằm im trong vô thức. 

kusala thiện, hữu ích. Trái nghĩa với akusala. 

lakkhana dấu hiệu, đặc điểm phân biệt, đặc tính. Ba đặc tính (ti- 
lakkhana) là anicca, dukkha, anatta. Hai đặc tinh đầu thường 
có ở mọi hiện tượng hữu nghiệp. Đặc tính thứ ba thường có ở 
mọi hiện tượng hữu nghiệp và vô nghiệp. 

lobha ham muốn (tham). Đồng nghĩa với raga. 

loka 1. thế giới vĩ mô, nghĩa là vũ trụ, thế gian, cảnh giới của sự 
sống; 2. thế giới vi mô, có nghĩa cấu trúc tinh than-vat chất. 
Loka-dhamma, chông gai của cuộc đời, thăng trầm trong cuộc 
sống mà ai cũng gặp phải, có nghĩa là được hay mất, thắng 
hay bại, khen hay chê, sướng hay khổ. 


209 


ghè thudt sống 


magga đường lối, con đường (Đạo). Ariya Atthangika Magga, Bát 
Thánh Đạo đưa đến giải thoát khỏi khổ đau. Bát Thánh Đạo 
chia ra làm ba giai doạn hay tập luyện: 

I. Sila, dao đức, sự trong sạch của lời nói và việc làm (Giới) 
i. samma-vacca, lời nói chân chính (Chánh ngũ); 
ii. samma-kammanta, hành động chân chính (Chánh 
nghiệp); 
iii. samma-ajiva, nghề nghiệp chân chính (Chánh mang); 
II. Samadhi, định, lam chủ được tâm (Định): 
iv. samma-vayama, nỗ lực chân chính (Chánh tinh tấn); 
v. samma-sati, ý thức chân chính (Chánh niệm); 
vi. samma-samadhi, định chan chính (Chánh định); 
Ill. Panna, trí tuệ, tuệ giác hoàn toàn thanh lọc được tâm: 
vii. samma-sankappa, ý nghĩ chân chính (Chánh tư duy); 
viii. samma-ditthi, hiểu biết chân chính (Chánh kiến); 
Magga là Sự Thật Thứ Tư (Đạo Dé) trong Bốn Sự Thật Thánh 
Thiện. Xem sacca. 

maha-bhutani bốn nguyên tố có trong mọi vật chất (tứ đại): 

Pathavi-dhatu - nguyên tố đất (sức nặng). 
Apo-dhatu - nguyên tố nước (sự kết hợp) 
Tejo-dhatu - nguyên tố lửa (nhiệt độ) 

Vayo-dhatu - nguyên tố khí (gid) (chuyển động). 

Mahayana nghĩa đen, “đại thừa”, chiếc xe lớn. Tông phái Phật 
giáo phát triển tại Ấn Độ vài thế kỷ sau thời của Đức Phật và 
truyền sang phía bắc như Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam, 
Mông Cổ, Đại Hàn và Nhật Bản. 

mangala an vui, phước lành, hạnh phúc. 

mara sự hiện thân của các tâm bất tịnh, ma vương, lực âm. 

metta tình thương vô vị lợi và thiện chí, từ tâm. Một trong những 
phẩm chất của một tâm thanh tịnh (xem Brahma-vihara); một 
trong mười parami. Mettã-bhãvang, trau dồi mefã một cách hệ 
thống bằng phương pháp thiền (të bi quán). 


210 


Bang chu giải từ aga Pali 


moha vô minh, si mê, ảo tưởng. Đồng nghĩa với avija. Cùng với 
raøa và dosa, một trong ba bất tịnh chính trong tâm. 

nama tâm, tinh thần (danh). Nama-rupa, tâm và thân, môi trường 
tinh thần-vật chất. Nama-rupa viccheda, sự chia lia giữa tâm 
và thân khi chết, hay khi chứng nghiệm được nibbana. 

nibbana (Sanskrit: nirvana) tịch diệt; giải thoát; sự thật tối hậu; 
dứt sạch nghiệp (Niết bàn). 

nirodha chấm dứt, diệt trừ, diệt (tich diệt. Thường được dùng 
đồng nghĩa với nibbana. Nirodha-sacca sự thật về hết khổ, Sự 
Thật Thứ Ba (Diệt Dé) trong Bốn Sự Thật Thánh Thiện. Xem 
sacca. 

niravana chướng ngại, trở ngại. Nam trở ngại trong việc phat 
triển tâm trí là ham muốn (tham) (kamacchanda), ghét bô 
(sân) (vyapada), ué oải về thể xác và tinh thần (hôn tram, thụy 
miên) (thina-middha), bồn chôn, bất an (trao cử) (uddhacca- 
kukkucca), nghi ngờ (vicikiccha). 

olarika nặng né, thô trược. Trái nghĩa sukkuma. 

Pali chữ, sách, kinh sách ghi lại giáo lý của Đức Phật; do đó là 
chữ viết trong kinh. Chứng tích trong lịch sử, ngôn ngữ, khảo cổ 
chứng minh đó là tiếng nói đích thực được dùng ở miền Bắc An 
Độ vào thời hoặc gần thời của Đức Phật. Sau đó kinh được dịch 
sang tiếng Sanskrit là ngôn ngữ chỉ dùng trong sách vở. 

paññä trí tuệ, tuệ. Phần thứ ba trong ba sự thực tập khi tu tập Bát 
Thanh Đạo (xem magga). Có ba loại trí tuệ: 

1. Tuệ thụ nhận, trí tuệ do nghe từ người khác (Văn tuệ) (suta- 
maya panna), 

2. Tuệ tư duy, trí tuệ do lý luận (Tư tuệ) (cina-mayä panna), 

3. Tuệ giác, tuệ thực chứng, trí tuệ do tự chứng nghiệm (Tu tuệ) 
(bhavana-mayä panna). 

Trong ba tuệ này chỉ có tuệ cuối cùng mới có thể hoàn toàn 
thanh lọc được tâm; nó được phát huy nhờ tu tập vipassana- 
bhãvana. Trí tuệ là một trong năm sức mạnh của tâm (xem 
bala), và là một trong mười parami. 


211 


ghè thudt sống 


parami / paramita sự hoàn hảo, phẩm hạnh; phẩm chất toàn 
thiện trong tâm giúp xóa bỏ ngã và do đó đưa tới giải thoát 
(ba-la-mật). Mười phẩm hạnh là: đóng góp từ thiện (dana), đạo 
đức (sila), buông bỏ, xuất gia (nekkhamma), trí tuệ (panna), nỗ 
lực (viriya), nhẫn nhục (khanti), chân thật (sacca), quyết tâm 
(adhitthana), từ tâm (metta), bình tâm (upekkha). 

paticca-samuppada Chuỗi nhân duyên sinh, chuỗi duyên khởi; 
nguyên nhân. Tiến trình, bắt đầu bằng vô minh, làm ta khổ 
hết đời này sang đời khác. 

puja sting bái, tôn thờ, nghi thức hoặc nghi lễ tôn giáo. Đức Phat 
dạy rằng chỉ có một puja đúng cách để tôn vinh Ngài là thực 
hành giáo lý của Ngài, từ bước đầu cho đến mục đích cuối 
cùng. 

punna việc thiện, phẩm hạnh; hành động tốt, nhờ thực hành 
điều này ta hưởng được hạnh phúc bây giờ và trong tương lai. 
Đối với một cư sĩ, punna gồm có đóng góp từ thiện (dana), 
sống một cuộc sống đạo đức (sila), và tu tập thién (bhavana). 

raga ham muốn (tham). Cùng với dosa và moha, một trong ba tật 
xấu chính trong tâm. Đồng nghĩa với lobha. 

ratana nữ trang, châu báu. Ti-ratana: Tam bảo. 

rupa 1. vật chất (sắc); 2. đối tượng của mắt. Xem ayafana, 
khandha. 

sacca sự thật, sự thật. Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ Diệu Dé) 
(ariya-sacca) là: 
1. Sự Thật về khổ (dukkha-sacca); 
2. Sự Thật về nguyên nhân của khổ (samudaya-sacca); 
3. Sự Thật về sự đoạn diệt khổ (nirodha-sacca); 
4. Sự Thật về con đường dẫn đến sự đoạn diệt khổ (magga- 

sacca). 

sadhu “Lành thay!”, làm giỏi, nói hay. Một cách biểu lộ sự đồng 

ý, tán đồng. 


212 


Bang chu giải từ aga Pali 


samadhi định, làm chủ được tâm. Phan thứ hai trong ba sự tu tap 
Bát Thánh Đạo (xem magga). Khi tu tập theo đường lối này sé 
đưa tới trạng thái nhập định han), nhưng không hoàn toàn 
giải thoát được tâm. Ba loại samadhi là: 
1. Khanika samadhi, định chốc lát, định từng giây phút một 
(sát na định); 
2. Upacara samadhi, cận định; 
3. Appana samadhi, tập trung hoàn toàn, trang thái nhập định 
(jhana). 
Trong những loại định nay, khanika samādhi là tạm đủ để có 
thể tu tập vipassand. 
samana ẩn sĩ, sa môn, du tăng, khất sĩ. Người đã từ bỏ cuộc sống 
có gia đình. Trong khi một brahamana dựa vào một thần linh 
để “cứu do’ hoặc giải thoát cho mình, một samana tìm kiếm 
giải thoát bằng nỗ lực riêng của mình. Do đó từ này có thể 
áp dụng cho Đức Phật và đệ tử của Ngài là những người sống 
cuộc đời tu sĩ, nhưng cũng gồm cả những tu sĩ không theo Đức 
Phật. Samana Gotama (‘Sa môn Gotama ’) là từ thông dụng 
của những người không phải là đệ tử của Ngài dùng để chỉ 
Ngài. 
samatha sự an tĩnh, sự tĩnh lặng. Samatha-bhavana, phát triển an 
tĩnh, đồng nghĩa với Samadhi. Xem bhavana. 
sampajana có sampa/anna. Xem dưới đây. 
sampajañña hiểu biết toàn thể hiện tượng tinh than-vat chất, có 
nghĩa là có tuệ giác về tính chất vô thường của hiện tượng này 
ở mức độ cảm giác. 
samsãra vòng luân hồi, tái sinh; thế giới trần tục; thế giới khổ 
đau (hữu vi). 
samudaya nảy sinh, nguồn gốc. Samudaya-dhamma, hiện tượng 
nảy sinh. Samudaya-sacca, Sự Thật về nguồn gốc của khổ, Sự 
Thật Thứ Hai (Tập Đế trong Bốn Sự Thật Thánh Thiện (Tứ 
Diệu Dé. 
Sangha nhóm, cộng đồng thánh nhân, có nghĩa là những người 
đã chứng nghiệm được nibbana; tăng đoàn, tăng thân, tăng 


213 


ghè thudt sống 


già, cộng đồng tăng, ni Phat giáo; một thành viên của ariya- 
sangha, bhikkhu-sangha hoặc bhikkhuni-sangha. 

sankhara (Sanskrit: Samskara) phản ứng của tâm, hình thành 
(trong tâm), (hành); hành động có dụng ý, phản ứng tỉnh thần; 
tạo nghiệp, nghiệp. Một trong năm tập hợp (khandha), cũng 
là mắt xích thứ hai trong chuỗi nhân duyên sinh (paticca 
samuppada). Sankhara là kamma, hành động mang lại hậu 
quả trong tương lai và do đó thực sự có trách nhiệm tạo nên 
cuộc đời mai sau. 

sankhara-upekkha / sankharupekkha nghĩa den là bình tam 
đối với sankhara. Một giai đoạn trong sự tu tap Vipassana, sẽ 
đưa đến sự chứng nghiệm được bhdnga, giai đoạn khi những 
bất tịnh lâu đời ẩn sâu trong vô thức nổi lên bé mặt của tâm 
và thể hiện bằng những cam giác. Bằng cách giữ được sự bình 
tâm (upekkhd) đối với những cảm giác này, thién giả không tạo 
ra sankhara mới va để cho những nghiệp cũ mất di. Do đó tiến 
trình từ từ đưa đến sự diệt trừ hết mọi sankhara. 

saññã (trong samyutta-nana, sự hiểu biết bị điều kiện hóa) nhận 
định, nhận biết, tri giác (fưởng). Một trong năm tập hợp 
(khandha). Nó thường bị chi phối bởi sankhara trong quá khứ 
và do đó đưa đến một hình ảnh lệch lạc về sự thật. Trong khi 
tu tập vipassana, saññã được chuyển thành paffd, sự hiểu 
biết sự thật đúng như thật. Nó trở thành anicca-sanna, dukkha- 
saññã, anatta-sannd, asubha-sanna - đó là, sự nhận định về vô 
thường, khổ, vô ngã, và tính chất hư ảo của vẻ đẹp vật chất. 

sarana trú ẩn, nương tựa, bảo vệ (quy y). Ti-sarana: nương tựa hay 
quy y Tam bảo, có nghĩa là nương tựa vào Phật, Pháp Tăng. 

sati ý thức (niệm). Một phần trong Bát Thánh Dao (xem magga), 
cũng là một trong năm sức mạnh (xem bala) và bảy yếu tố 
thành đạo (xem bojjhanga). Andpdna-sati - ý thức về hơi thở. 
(Quán niệm về hơi thở) 

satipatthana Tao lập ý thức (Tứ Niệm Xú. Có bốn lĩnh vực tương 
quan của satipatthana: 
1. Quan sát thân (quán thân) (kãyãnupassana); 


214 


Bang chu giải từ aga Pali 


2. Quan sat cảm giác nay sinh trong người (quan thọ) 
(vedananupassana); 

3. Quan sát tam (quán tâm) (citt@nupassana); 

4. Quan sát nội dung của tâm (quán pháp) (dhammanupassana) 

Cả bốn phần đều gồm có quan sát cảm giác, bởi vì cảm giác 
liên quan trực tiếp đến thân cũng như tâm. The Maha- 
Satipatthana Suttana (Digha Nikaya,22), Trường Kinh về 
Tạo Lập Ý Thức (Đại Niệm Xứ, là nguồn gốc chính về lý 
thuyết căn bản cho việc tu tập vipassana-bhavana được 
giảng giải. 

sato ý thức. Sato sampajano; ý thức với sự hiểu biết về tính chất 
vô thường của toàn thể cấu trúc tinh than-vat chất, bằng cách 
quan sát cảm giác. 
Siddhatha (Sanskrit: Siddhartha) nghĩa đen, “người đã hoàn thành 
nhiệm vụ của minh’. Tên riêng của Đức Phat trong lịch sử. 
sila đạo đức, giới; tránh không có những hành động bằng lời nói 
và việc làm có hại cho mình và cho người. Ba sự tập luyện đầu 
tiên trong sự tu tập Bát Thánh Đạo (xem magga). Đối với một 
cư st, sila được thực hành trong đời sống hằng ngày bằng cách 
giữ Năm Gidi. 

sofapanna người đã đạt được giai đoạn đầu của bậc thánh (nhập 
lưu), và đã chứng nghiệm được Nibbana. Xem ariya. 

sukha hạnh phúc, niềm vui. Trái nghĩa với dukkha. 

sukhuma tinh tế, vi tế. Trái nghĩa olarika. 


~T~— 


suta-maya paññã nghĩa den: trí tuệ đạt được nhờ nghe từ người 
khác. Tuệ thụ nhận, trí tuệ do học hỏi (văn tuệ). Xem pañña. 

sufava / sutavant được chỉ dạy, người đã được nghe về sự thật, 
người có sutta-maya-panna (thanh văn). Trái nghĩa assutava. 

sutta bài giảng của Đức Phật hoặc những đệ tử chính của Ngài, 
kinh Phật. 

tanhã nghĩa đen là “thèm khát/ (tham ái). Đức Phật chỉ rõ tanha 
là nguồn gốc của khổ (samudaya-sacca) trong bài giảng đầu 
tiên, “Kinh Chuyển Pháp Luân”, (Dhamma-cakkappavattana 


215 


ghè thudt sống 


Sutta). Trong chuỗi nhân duyên sinh (paticca samuppadaa) 
Ngài giải thích rằng tanhā phát nguồn từ sự phan ứng đối với 
cảm giác trong thân. 

Tathagata nghĩa den là “đi như thế hoặc “đến như thé’ (Như 
Lai). Người nhờ đi trên con đường của sự thật đã đạt được sự 
thật tối hậu, có nghĩa là một người giác ngộ. Danh xưng Đức 
Phật thường dùng để tự xưng. 

Theraväda nghĩa đen là “giáo lý của bậc trưởng lão”. Giáo lý của 
Đức Phật, trong đường lối đã được bảo trì tại các nước ở Đông 
Nam Á (Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia). 
Thường được công nhận là giáo lý theo đường lối cổ xưa nhất 
(Phật Giáo Nguyên Thủy). 

ti-lakkhana xem /akkhana. 

Tipitaka (Sanskrit: Tripitaka) nghĩa den, ba kho chứa (Tam tạng). 
Ba bộ sưu tập về giáo lý của Đức Phat là: 

1. Vinaya-pitaka, tạng Luật, bộ sưu tập về giới luật cho tăng, ni 

2. Sutta-pitaka, tạng Kinh, bộ sưu tập những bài giảng; 

3. Abhidhamma-pitaka, tạng Luận, bộ sưu tập những giáo lý 
cao hơn, nghĩa là sự bình luận về Dhamma một cách triết 
lý và có hệ thống. (Sanskrit Tripitaka). 

Ti-ratana xem ratana 

Udaya nay sinh, sinh, khởi. Udayabbaya, sinh và diệt, nghĩa là 
vô thường (cũng là udaya-Vaya). Hiểu biết thực nghiệm về sự 
thật này đạt được bằng cách quan sát sự thay đổi không ngừng 
của cảm giác trong chính mình. 

upadana dính mắc, bám chấp, ràng buộc, giữ chặt (thd). 

upekkha bình tâm, (xa); trạng thái của tâm không còn ham muốn, 
ghét bỏ, vô minh. Một trong bốn trạng thái thuần khiết của 
tâm. (xem Brahma-vihara), trong bảy nhân tố giác ngộ (xem 
bojjhanga), và mười parami. 

uppada xuất hiện, nảy sinh, sinh. Uppada-vaya, sinh và diệt. 
Uppada-vaya-dhammino, có bản chất của sinh và diệt. 

vaya /vyaya hủy diệt, tan rữa. Vaya-dhamma hiện tuợng hủy diệt. 


216 


Bang chu giải từ aga Pali 


vedanä cảm tưởng/cảm giác (tho). Một trong năm tap hợp 
(khandha). Đức Phật mô tả, vì gồm cả tinh than lẫn vật chất; 
do đó vedana cho ta phương tiện khảo sát toàn thể hiện tượng 
tâm lý-vật lý. Trong chuỗi Duyên khởi (paticca-samuppada), 
Đức Phật giải thích rằng tanha, nguồn gốc của khổ, nảy sinh 
do phan ứng đối với vedand. Bằng cách biết quan sát vedana 
một cách khách quan ta có thể tránh khỏi bất cứ phan ứng mới 
nào, và có thể trực nghiệm trong bản thân sự thật về vô thường 
(anicca). Sự chứng nghiệm này tối quan trọng để phát triển sự 
buông xả, đưa đến giải thoát cho tâm. 

vedanänupassanä quan sát cảm giác trong thân. Xem satipatthana. 

viãñäna thức, sự hay biết. Một trong năm tập hợp (khandha). 

vipassana quan sát nội tâm, (minh sát), tuệ giác thanh lọc được 
tâm; đặc biệt tuệ giác về bản chất vô thường, khổ, vô ngã của 
cấu trúc tâm lý-vật lý. Vipassand-bhavand, phát triển tuệ giác 
một cách có hệ thống nhờ phương pháp thiển quan sát sự thật 
nội tâm bằng cách quan sát cảm giác trong thân. 

viveka khách quan, vô tư; tuệ phân biệt. 

yatha-bhita nghĩa den, “đúng như that.’ Thực tế hiện hữu, thực 
tại. 

yatha-bhita-fiana-dassana, hiểu biết-nhận ra sự thật đúng như 
thật. 


217 


218 


Kỹ Thuật Thiền Cổ Xưa 
Mang Lại Sự Bình An Đích Thực Cho Tâm 


Vipassana-bhavana, “sự phát triển tuệ giác”, là tinh 
túy trong giáo huấn của Đức Phật. Con đường này do 
Thiền sư S.N. Goenka dạy, dẫn đến sự tự ý thức, rất đặc 
biệt vì tính chất giản dị, không có tính cách giáo điều, và 
nhất là có kết quả. Phương pháp Vipassana có thể áp dụng 
thành công cho bất cứ người nào. 

Cuốn sách “Nghệ Thuật Sống” này đã được viết dưới sự 
hướng dẫn trực tiếp của Thiền su S.N. Goenka, dựa trên 
những bài giảng và những bài viết của thiền sư. Cuốn sách 
trình bày kỹ thuật này có thể được dùng như thế nào để 
giải quyết các vấn đề, để phát triển khả năng không được 
dùng tới, và để sống một cuộc sống an bình và phong phú. 
Những mẩu chuyện và những lời giải đáp thắc mắc cho các 
thiền sinh của Thiền sư S.N. Goenka đã truyền đạt được ý 
nghĩa sống động của điều ông dạy. 

Những khóa thiển Vipassana của Thiền sư 8. N. 
Goenka đã lôi cuốn hàng ngàn người thuộc đủ mọi thành 
phần. Thiền su S. N. Goenka, độc nhất trong số các thiên 
sư, là một kỹ nghệ gia và là một cựu lãnh tụ của cộng đồng 
Ấn Độ ở Miến Điện. Mặc dầu chỉ là một cư sĩ, sự giảng dạy 
của ông đã được các vị cao tăng ỏ Miến Điện, An Độ, và 
Tích Lan chấp nhận, và một số trong các vị này đã theo các 
khóa học dưới sự chỉ dẫn của ông. Dù ông có sức lôi cuốn, 
nhưng ông không có ý muốn là một “guru” (đạo sư). Trái 
lại, ông chỉ dạy người ta phải tự mình có trách nhiệm đối 
với chính mình. Cuốn sách này là tài liệu đầu tiên được hệ 
thống hóa, được viết bằng Anh ngữ. 

Tác gia, William Hart, học thiền Vipassana được nhiều 
năm. Từ năm 1982, ông làm thiền sư phụ tá cho Thiền sư 
S. N. Goenka, hướng dẫn các khóa thiền ở phương Tây. 


219 


220 


GIỚI THIỆU VE VIPASSANA 


Các khóa thién Vipassana theo sự giảng dạy 
của Thiền sư S. N. Goenka thuộc truyền thống 
Sayagyi U Ba Khin được tổ chức thường xuyên tại 
nhiều quốc gia trên khắp thế giới. 


Để có thêm thông tin và lịch tổ chức các khóa 
thién trên toàn cầu cũng như mẫu đơn đăng ký 
tham dự, vui lòng ghé thăm website: 
www.dhamma.org 


221 


THE ART OF LIVING 


= VIPASSANA 
MEDITATION 


AS TAUGHT BY 
S.N. GOENKA 


This eBook is offered freely. If you wish, 
you may donate and help us continue offering our services. 
May you be happy! 


To make a donation, please visit: 
www.parlyatti.org 


PARIYATTI 


867 Larmon Road Onalaska, 
Washington 98570 USA 
360.978.4998 


www.pariyatti.org 


Pariyatti is a nonprofit organization dedicated to enriching 
the world by: 


s* Disseminating the words of the Buddha 
s* Providing sustenance for the seeker’s journey 
s* Illuminating the meditator’s path 


Vipassana Research Publications 
an imprint of 


Pariyatti Publishing 
867 Larmon Road, Onalaska, WA 98570 


www.pariyatti.org 


Grateful acknowledgement is made for permission to adapt from 
“Pure Mind: Exploring the path of Enlightenment,” interview with 
S.N. Goenka conducted by Steve Minkin, copyright © 1982 by East 
West Journal, reprinted by permission of the publisher. 


THE ART OF LIVING. Copyright © 1987 by William Hart. All 
rights reserved. First published in the United States of America by 
Harper & Row, 1987. 


ISBN: 978-1-928706-73-1 E-book PDF 


Wisdom is the principal thing; 
therefore get wisdom: 
and with all thy getting 

get understanding. 


Proverbs, iv. 7. (KJV) 


CONTENTS 


Foreword by S. N. Goenka 


Preface 


Introduction 


10. 


Appendix A: The Importance of Vedand in the Teaching 


Appendix B: Passages on Vedand from the Suttas 


Story: Swimology 

The Search 

Story: To Walk on the Path 

The Starting Point 

Story: The Buddha and the Scientist 
The Immediate Cause 

Story. Seed and Fruit 

The Root of the Problem 

Story: The Pebbles and the Ghee 
The Training of Moral Conduct 
Story: The Doctor's Prescription 
The Training of Concentration 
Story: The Crooked Milk Pudding 
The Training of Wisdom 

Story: The Two Rings 

Awareness and Equanimity 

Story: Nothing But Seeing 

The Goal 

Story: Filling the Bottle of Oil 


The Art of Living 
Story: The Striking of the Clock 


of the Buddha 


Glossary 


Notes 


100 


113 
125 


126 
134 


139 
146 
148 
154 


FOREWORD 


I am forever grateful for the change that Vipassana 
meditation has wrought in my life. When I first learned this 
technique I felt as though I had been wandering in a maze of blind 
alleys and now at last had found the royal road. In the years since 
then I have kept following this road, and with every step the goal 
has become clearer: liberation from all suffering, full enlightenment. 
I cannot claim to have reached the final goal, but I have no doubt 
that this way leads directly there. 

For showing me this way I am always indebted to Sayagyi U Ba 
Khin and to the chain of teachers who kept the technique alive 
through millennia from the time of the Buddha. On behalf of them 
all I encourage others to take this road, so that they also may find 
the way out of suffering. 

Although many thousands of people from Western countries have 
learned it, up to now no book has appeared that accurately describes 
this form of Vipassana at length. I am pleased that at last a serious 
meditator has undertaken to fill this gap. 

May this book deepen the understanding of those who practice 
Vipassana meditation, and may it encourage others to try this 
technique so that they too may experience the happiness of 
liberation. May every reader learn the art of living in order to find 
peace and harmony within and to generate peace and harmony for 
others. 

May all beings be happy! 


S. N. GOENKA 


Bombay: 
April 1986 


PREFACE 


Among the various types of meditation in the world today, 
the Vipassana method taught by S. N. Goenka is unique. This 
technique is a simple, logical way to achieve real peace of mind and 
to lead a happy, useful life. Long preserved within the Buddhist 
community in Burma, Vipassana itself contains nothing of a 
sectarian nature, and can be accepted and applied by people of any 
background. 

S. N. Goenka is a retired industrialist, and a former leader of the 
Indian community in Burma. Born into a conservative Hindu family, 
he suffered from youth onward from severe migraine headaches. His 
search for a cure brought him into contact in 1955 with Sayagyi U 
Ba Khin, who combined the public role of a senior civil servant with 
the private role of a teacher of meditation. In learning Vipassana 
from U Ba Khin, Mr. Goenka found a discipline that went far 
beyond alleviating the symptoms of physical disease and 
transcended cultural and religious barriers. Vipassana gradually 
transformed his life in the ensuing years of practice and study under 
the guidance of his teacher. 

In 1969 Mr. Goenka was authorized as a teacher of Vipassana 
meditation by U Ba Khin. In that year he came to India and began 
teaching Vipassana there, reintroducing this technique into the land 
of its origin. In a country still sharply divided by caste and religion, 
Mr. Goenka’s courses have attracted thousands of people of every 
background. Thousands of Westerners have also participated in 
Vipassana courses, attracted by the practical nature of the technique. 

The qualities of Vipassana are exemplified by Mr. Goenka 
himself. He is a pragmatic person, in touch with the ordinary 
realities of life and able to deal with them incisively, but in every 
situation he maintains an extraordinary calmness of mind. Along 
with that calmness is a deep compassion for others, an ability to 
empathize with virtually any human being. There is, however, 
nothing solemn about him. He has an engaging sense of humor 
which he exercises in his teaching. Course participants long 


1 


remember his smile, his laughter, and his often-repeated motto, “Be 
happy!” Clearly Vipassana has brought him happiness, and he is 
eager to share that happiness with others by showing them the 
technique that has worked so well for him. 

Despite his magnetic presence, Mr. Goenka has no wish to be a 
guru who turns his disciples into automatons. Instead he teaches 
self-responsibility. The real test of Vipassana, he says, is applying it 
in life. He encourages meditators not to sit at his feet, but to go out 
and live happily in the world. He shuns all expressions of devotion 
to him, instead directing his students to be devoted to the technique, 
to the truth that they find within themselves. 

In Burma it has traditionally been the prerogative of Buddhist 
monks to teach meditation. Like his teacher, however, Mr. Goenka 
is a layman and is the head of a large family. Nevertheless, the 
clarity of his teaching and the efficacy of the technique itself have 
won the approval of senior monks in Burma, India, and Sri Lanka, a 
number of whom have taken courses under his guidance. 

To maintain its purity, Mr. Goenka insists, meditation must never 
become a business. Courses and centers operating under his 
direction are all run on a totally nonprofit basis. He himself receives 
no remuneration for his work directly or indirectly, nor do the 
assistant teachers whom he has authorized to teach courses as his 
representatives. He distributes the technique of Vipassana purely as 
a service to humanity, to help those who are in need of help. 

S. N. Goenka is one of the few Indian spiritual leaders as highly 
respected in India as in the West. However, he has never sought 
publicity, preferring to rely on word of mouth to spread interest in 
Vipassana; and he has always emphasized the importance of actual 
meditation practice over mere writings about meditation. For these 
reasons he is less widely known than he deserves to be. This book is 
the first full-length study of his teaching prepared under his 
guidance and with his approval. 

The principal source materials for this work are the discourses 
given by Mr. Goenka during a ten-day Vipassana course and, to a 
lesser extent, his written articles in English. I have used these 
materials freely, borrowing not only lines of argument and 
organization of specific points, but also examples given in the 
discourses, and frequently exact wording, even entire sentences. To 

2 


those who have participated in Vipassana meditation courses as 
taught by him, much of this book will certainly be familiar, and they 
may even be able to identify the particular discourse or article that 
has been used at a certain point in the text. 

During a course, the explanations of the teacher are accompanied 
step by step by the experience of the participants in meditation. Here 
the material has been reorganized for the benefit of a different 
audience, people who are merely reading about meditation without 
necessarily having practised it. For such readers an attempt has been 
made to present the teaching as it is actually experienced: a logical 
progression flowing unbroken from the first step to the final goal. 
That organic wholeness is most easily apparent to the meditator, but 
this work tries to provide non-meditators with a glimpse of the 
teaching as it unfolds to one who practises it. 

Certain sections deliberately preserve the tone of the spoken word 
in order to convey a more vivid impression of the way in which Mr. 
Goenka teaches. These sections are the stories set between the 
chapters and the questions and answers that conclude each chapter, 
dialogues taken from actual discussions with students during a 
course or in private interviews. Some of the stories are drawn from 
events in the life of the Buddha, others from the rich Indian heritage 
of folk tales, and others still from the personal experiences of Mr. 
Goenka. All are narrated in his own words, not with the intention of 
improving on the originals but simply to present the stories in a 
fresh way, emphasizing their relevance to the practice of meditation. 
These stories lighten the serious atmosphere of a Vipassana course 
and offer inspiration by illustrating central points of the teaching in 
memorable form. Of the many such stories told in a ten-day course, 
only a small selection has been included here. 

Quotations are from the oldest and most widely accepted record 
of the Buddha's words, the Discourse Collection (Sutta Pitaka), as it 
has been preserved in the ancient Pali language in Theravadin 
Buddhist countries. To maintain a uniform tone throughout the 
book, I have attempted to translate afresh all the passages quoted 
here. In doing so I have taken guidance from the work of leading 
modern translators. However, since this is not a scholarly work, I 
have not striven to achieve word-for-word accuracy in translating 
the Pali. Instead I have tried to convey in straightforward language 

3 


the sense of each passage as it appears to a Vipassana meditator in 
the light of his meditation experience. Perhaps the rendering of 
certain words or passages may seem unorthodox, but in matters of 
substance, I hope, the English follows the most literal meaning of 
the original texts. 

For the sake of consistency and precision, Buddhist terms used in 
the text have been given in their Pali forms even though in some 
cases the Sanskrit may be more familiar to readers of English. For 
example, the Pali dhamma is used in place of the Sanskrit dharma, 
kamma instead of karma, nibbana instead of nirvana, sankhara 
instead of samskara. To make the text easier to understand, Pali 
words have been pluralized in English style, by adding s. In general, 
Pali words in the text have been kept to a minimum to avoid 
unnecessary obscurity. However, they often offer a convenient 
shorthand for certain concepts unfamiliar to Western thought which 
cannot easily be expressed in a single word in English. For this 
reason, at points it has seemed preferable to use the Pali rather than 
a longer English phrase. All Pali forms printed in boldface type are 
defined in the glossary at the back of this book. 

The technique of Vipassana offers equal benefits to all who 
practice it, without any discrimination on the basis of race, class, or 
sex. In order to remain faithful to this universal approach, I have 
tried to avoid using sexually exclusive language in the text. At 
points, however, I have used the pronoun “he” to refer to a meditator 
of unspecified gender. Readers are asked to consider the usage as 
sexually indeterminate. There is no intention of excluding women or 
giving undue prominence to men, since such a partiality would be 
contrary to the basic teaching and spirit of Vipassana. 

lam grateful to the many who helped on this project. In 
particular, I wish to express my deep gratitude to S. N. Goenka for 
taking time from his busy schedule to look over the work as it 
developed, and even more for guiding me to take a few beginning 
steps on the path described here. 

In a deeper sense, the true author of this work is S. N. Goenka, 
since my purpose is simply to present his transmission of the 
teaching of the Buddha. The merits of this work belong to him. 
Whatever defects exist are my own responsibility. 


4 


INTRODUCTION 


Suppose you had the opportunity to free yourself of all 
worldly responsibilities for ten days, with a quiet, secluded place in 
which to live, protected from disturbances. In this place the basic 
physical requirements of room and board would be provided for 
you, and helpers would be on hand to see that you were reasonably 
comfortable. In return you would be expected only to avoid contact 
with others and, apart from essential activities, to spend all your 
waking hours with eyes closed, keeping your mind on a chosen 
object of attention. Would you accept the offer? 

Suppose you had simply heard that such an opportunity existed, 
and that people like yourself were not only willing but eager to 
spend their free time in this way. How would you describe their 
activity? Navel-gazing, you might say, or contemplation; escapism 
or spiritual retreat; self-intoxication or self-searching; introversion 
or introspection. Whether the connotation is negative or positive, the 
common impression of meditation is that it is a withdrawal from the 
world. Of course there are techniques that function in this way. But 
meditation need not be an escape. It can also be a means to 
encounter the world in order to understand it and ourselves. 

Every human being is conditioned to assume that the real world is 
outside, that the way to live life is by contact with an external 
reality, by seeking input, physical and mental, from without. Most of 
us have never considered severing outward contacts in order to see 
what happens inside. The idea of doing so probably sounds like 
choosing to spend hours staring at the test pattern on a television 
screen. We would rather explore the far side of the moon or the 
bottom of the ocean than the hidden depths within ourselves. 

But in fact the universe exists for each of us only when we 
experience it with body and mind. It is never elsewhere, it is always 
here and now. By exploring the here-and-now of ourselves we can 
explore the world. Unless we investigate the world within we can 
never know reality—we will only know our beliefs about it, or our 
intellectual conceptions of it. By observing ourselves, however, we 


5 


can come to know reality directly and can learn to deal with it in a 
positive, creative way. 

One method of exploring the inner world is Vipassana meditation 
as taught by S. N. Goenka. This is a practical way to examine the 
reality of one's own body and mind, to uncover and solve whatever 
problems lie hidden there, to develop unused potential, and to 
channel it for one's own good and the good of others. 

Vipassana means “insight” in the ancient Pali language of India. 
It is the essence of the teaching of the Buddha, the actual experience 
of the truths of which he spoke. The Buddha himself attained that 
experience by the practice of meditation, and therefore meditation is 
what he primarily taught. His words are records of his experiences 
in meditation, as well as detailed instructions on how to practice in 
order to reach the goal he had attained, the experience of truth. 

This much is widely accepted, but the problem remains of how to 
understand and follow the instructions given by the Buddha. While 
his words have been preserved in texts of recognized authenticity, 
the interpretation of the Buddha’s meditation instructions is difficult 
without the context of a living practice. 

But if a technique exists that has been maintained for unknown 
generations, that offers the very results described by the Buddha, 
and if it conforms precisely to his instructions and elucidates points 
in them that have long seemed obscure, then that technique is surely 
worth investigating. Vipassana is such a method. It is a technique 
extraordinary in its simplicity, its lack of all dogma, and above all in 
the results it offers. 

Vipassana meditation is taught in courses of ten days, open to 
anyone who sincerely wishes to learn the technique and who is fit to 
do so physically and mentally. During the ten days, participants 
remain within the area of the course site, having no contact with the 
outside world. They refrain from reading and writing, and suspend 
any religious or other practices, working exactly according to the 
instructions given. For the entire period of the course they follow a 
basic code of morality which includes celibacy and abstention from 
all intoxicants. They also maintain silence among themselves for the 
first nine days of the course, although they are free to discuss 
meditation problems with the teacher and material problems with 
the management. 

6 


During the first three and a half days the participants practice an 
exercise of mental concentration. This is preparatory to the 
technique of Vipassana proper, which is introduced on the fourth 
day of the course. Further steps within the practice are introduced 
each day, so that by the end of the course the entire technique has 
been presented in outline. On the tenth day silence ends, and 
meditators make the transition back to a more extroverted way of 
life. The course concludes on the morning of the eleventh day. 

The experience of ten days is likely to contain a number of 
surprises for the meditator. The first is that meditation is hard work! 
The popular idea that it is a kind of inactivity or relaxation is soon 
found to be a misconception. Continual application is needed to 
direct the mental processes consciously in a particular way. The 
instructions are to work with full effort yet without any tension, but 
until one learns how to do this, the exercise can be frustrating or 
even exhausting. 

Another surprise is that, to begin with, the insights gained by self- 
observation are not likely to be all pleasant and blissful. Normally 
we are very selective in our view of ourselves. When we look into a 
mirror we are careful to strike the most flattering pose, the most 
pleasing expression. In the same way we each have a mental image 
of ourselves which emphasizes admirable qualities, minimizes 
defects, and omits some sides of our character altogether. We see 
the image that we wish to see, not the reality. But Vipassana 
meditation is a technique for observing reality from every angle. 
Instead of a carefully edited self-image, the meditator confronts the 
whole uncensored truth. Certain aspects of it are bound to be hard to 
accept. 

At times it may seem that instead of finding inner peace one has 
found nothing but agitation by meditating. Everything about the 
course may seem unworkable, unacceptable: the heavy timetable, 
the facilities, the discipline, the instructions and advice of the 
teacher, the technique itself. 

Another surprise, however, is that the difficulties pass away. At a 
certain point meditators learn to make effortless efforts, to maintain 
a relaxed alertness, a detached involvement. Instead of struggling, 
they become engrossed in the practice. Now inadequacies of the 
facilities seem unimportant, the discipline becomes a helpful 

7 


support, the hours pass quickly, unnoticed. The mind becomes as 
calm as a mountain lake at dawn, perfectly mirroring its 
surroundings and at the same time revealing its depths to those who 
look more closely. When this clarity comes, every moment is full of 
affirmation, beauty, and peace. 

Thus the meditator discovers that the technique actually works. 
Each step in turn may seem an enormous leap, and yet one finds one 
can do it. At the end of ten days it becomes clear how long a journey 
it has been from the beginning of the course. The meditator has 
undergone a process analogous to a surgical operation, to lancing a 
pus-filled wound. Cutting open the lesion and pressing on it to 
remove the pus is painful, but unless this is done the wound can 
never heal. Once the pus is removed, one is free of it and of the 
suffering it caused, and can regain full health. Similarly, by passing 
through a ten-day course, the meditator relieves the mind of some of 
its tensions, and enjoys greater mental health. The process of 
Vipassana has worked deep changes within, changes that persist 
after the end of the course. The meditator finds that whatever mental 
strength was gained during the course, whatever was learned, can be 
applied in daily life for one’s own benefit and for the good of others. 
Life becomes more harmonious, fruitful, and happy. 

The technique taught by S. N. Goenka is that which he learned 
from his teacher, the late Sayagyi U Ba Khin of Burma, who was 
taught Vipassana by Saya U Thet, a well-known teacher of 
meditation in Burma in the first half of this century. In turn, Saya U 
Thet was a pupil of Ledi Sayadaw, a famous Burmese scholar-monk 
of the late nineteenth and early twentieth centuries. Further back 
there is no record of the names of the teachers of this technique, but 
it is believed by those who practise it that Ledi Sayadaw learned 
Vipassana meditation from traditional teachers who had preserved it 
through generations since ancient times, when the teaching of the 
Buddha was first introduced into Burma. 

Certainly the technique agrees with the instructions of the 
Buddha on meditation, with the simplest, most literal meaning of his 
words. And most important, it provides results that are good, 
personal, tangible, and immediate. 

This book is not a do-it-yourself manual for the practice of 
Vipassana meditation, and people who use it this way proceed 

8 


entirely at their own risk. The technique should be learned only in a 
course where there is a proper environment to support the meditator 
and a properly trained guide. Meditation is a serious matter, 
especially the Vipassana technique, which deals with the depths of 
the mind. It should never be approached lightly or casually. If 
reading this book inspires you to try Vipassana, you can contact the 
addresses listed at the back to find out when and where courses are 
given. 

The purpose here is merely to give an outline of the Vipassana 
method as it is taught by S. N. Goenka, in the hope that this will 
widen the understanding of the Buddha’s teachings and of the 
meditation technique that is their essence. 


Swimology 


Once a young professor was making a sea voyage. He was 
a highly educated man with a long tail of letters after his name, but 
he had little experience of life. In the crew of the ship on which he 
was travelling was an illiterate old sailor. Every evening the sailor 
would visit the cabin of the young professor to listen to him hold 
forth on many different subjects. He was very impressed with the 
learning of the young man. 

One evening as the sailor was about to leave the cabin after 
several hours of conversation, the professor asked, “Old man, have 
you studied geology?” 

“What is that, sir?” 

“The science of the earth.” 

“No, sir, I have never been to any school or college. I have never 
studied anything.” 

“Old man, you have wasted a quarter of your life.” 

With a long face the old sailor went away. “If such a learned 
person says so, certainly it must be true,” he thought. “I have wasted 
a quarter of my life!” 

Next evening again as the sailor was about to leave the cabin, the 
professor asked him, “Old man, have you studied oceanography?” 

“What is that, sir?” 

“The science of the sea.” 

“No, sir, I have never studied anything.” 

“Old man, you have wasted half your life.” 

With a still longer face the sailor went away: “I have wasted half 
my life; this learned man says so.” 

Next evening once again the young professor questioned the old 
sailor: “Old man, have you studied meteorology?” 

“What is that, sir? I have never even heard of it.” 

“Why, the science of the wind, the rain, the weather.” 

“No, sir. As I told you, I have never been to any school. I have 
never studied anything.” 

“You have not studied the science of the earth on which you live; 
you have not studied the science of the sea on which you earn your 


10 


livelihood; you have not studied the science of the weather which 
you encounter every day? Old man, you have wasted three quarters 
of your life.” 

The old sailor was very unhappy: “This learned man says that I 
have wasted three quarters of my life! Certainly I must have wasted 
three quarters of my life.” 

The next day it was the turn of the old sailor. He came running to 
the cabin of the young man and cried, “Professor sir, have you 
studied swimology?” 

“Swimology? What do you mean?” 

“Can you swim, sir?” 

“No, I don't know how to swim.” 

“Professor sir, you have wasted all your life! The ship has struck 
a rock and is sinking. Those who can swim may reach the nearby 
shore, but those who cannot swim will drown. I am so sorry, 
professor sir, you have surely lost your life.” 

You may study all the “ologies” of the world, but if you do not 
learn swimology, all your studies are useless. You may read and 
write books on swimming, you may debate on its subtle theoretical 
aspects, but how will that help you if you refuse to enter the water 
yourself? You must learn how to swim. 


11 


Chapter 1 


THE SEARCH 


All of us seek peace and harmony, because this is what 
we lack in our lives. We all want to be happy; we regard it as our 
right. Yet happiness is a goal we strive toward more often than 
attain. At times we all experience dissatisfaction in life—agitation, 
irritation, disharmony, suffering. Even if at this moment we are free 
from such dissatisfactions, we can all remember a time when they 
afflicted us and can foresee a time when they may recur. Eventually 
we all must face the suffering of death. 

Nor do our personal dissatisfactions remain limited to ourselves; 
instead, we keep sharing our suffering with others. The atmosphere 
around each unhappy person becomes charged with agitation, so that 
all who enter that environment may also feel agitated and unhappy. 
In this way individual tensions combine to create the tensions of 
society. 

This is the basic problem of life: its unsatisfactory nature. Things 
happen that we do not want; things that we want do not happen. And 
we are ignorant of how or why this process works, just as we are 
each ignorant of our own beginning and end. 

Twenty-five centuries ago in northern India, a man decided to 
investigate this problem, the problem of human suffering. After 
years of searching and trying various methods, he discovered a way 
to gain insight into the reality of his own nature and to experience 
true freedom from suffering. Having reached the highest goal of 
liberation, of release from misery and conflict, he devoted the rest of 
his life to helping others do as he had done, showing them the way 
to liberate themselves. 

This person—Siddhattha Gotama, known as the Buddha, “the 
enlightened one”——never claimed to be anything other than a man. 
Like all great teachers he became the subject of legends, but no 
matter what marvelous stories were told of his past existences or his 
miraculous powers, still all accounts agree that he never claimed to 
be divine or to be divinely inspired. Whatever special qualities he 


13 


had were pre-eminently human qualities that he had brought to 
perfection. Therefore, whatever he achieved is within the grasp of 
any human being who works as he did. 

The Buddha did not teach any religion or philosophy or system of 
belief. He called his teaching Dhamma, that is, “law,” the law of 
nature. He had no interest in dogma or idle speculation. Instead he 
offered a universal, practical solution for a universal problem. “Now 
as before,” he said, “I teach about suffering and the eradication of 
suffering.” He refused even to discuss anything which did not lead 
to liberation from misery. 

This teaching, he insisted, was not something that he had 
invented or that was divinely revealed to him.. It was simply the 
truth, reality, which by his own efforts he had succeeded in 
discovering, as many people before him had done, as many people 
after him would do. He claimed no monopoly on the truth. 

Nor did he assert any special authority for his teaching—neither 
because of the faith that people had in him, nor because of the 
apparently logical nature of what he taught. On the contrary, he 
stated that it is proper to doubt and to test whatever is beyond one's 
experience: 


Do not simply believe whatever you are told, or whatever 
has been handed down from past generations, or what is 
common opinion, or whatever the scriptures say. Do not 
accept something as true merely by deduction or inference, or 
by considering outward appearances, or by partiality for a 
certain view, or because of its plausibility, or because your 
teacher tells you it is so. But when you yourselves directly 
know, “These principles are unwholesome, blameworthy, 
condemned by the wise; when adopted and carried out they 
lead to harm and suffering,” then you should abandon them. 
And when you yourselves directly know, “These principles 
are wholesome, blameless, praised by the wise; when 
adopted and carried out they lead to welfare and happiness,” 
then you should accept and practise them.2 


The highest authority is one’s own experience of truth. Nothing 
should be accepted on faith alone; we have to examine to see 
whether it is logical, practical, beneficial. Nor having examined a 


14 


teaching by means of our reason is it sufficient to accept it as true 
intellectually. If we are to benefit from the truth, we have to 
experience it directly. Only then can we know that it is really true. 
The Buddha always emphasized that he taught only what he had 
experienced by direct knowledge, and he encouraged others to 
develop such knowledge themselves, to become their own 
authorities: “Each of you, make yourself an island, make yourself 
your refuge; there is no other refuge. Maks truth your island, make 
truth your refuge; there is no other refuge.” 

The only real refuge in life, the only solid ground on which to 
take a stand, the only authority that can give proper guidance and 
protection is truth, Dhamma, the law of nature, experienced and 
verified by oneself. Therefore in his teaching the Buddha always 
gave highest importance to the direct experience of truth. What he 
had experienced he explained as clearly as possible so that others 
might have guidelines with which to work toward their own 
realization of truth. He said, “The teaching I have presented does not 
have separate outward and inward versions. Nothing has been kept 
hidden in the fist of the teacher.” ` He had no esoteric doctrine for a 
chosen few. On the contrary, he wished to make the law of nature 
known as plainly and as widely as possible, so that as many people 
as possible might benefit from it. 

Neither was he interested in establishing a sect or a personality 
cult with himself as its center. The personality of the one who 
teaches, he maintained, is of minor importance compared to the 
teaching. His purpose was to show others how to liberate 
themselves, not to turn them into blind devotees. To a follower who 
showed excessive veneration for him he said, “What do you gain by 
seeing this body, which is subject to corruption? He who sees the 
Dhamma sees me; he who sees me sees the Dhamma.” 

Devotion toward another person, no matter how saintly, is not 
sufficient to liberate anyone; there can be no liberation or salvation 
without direct experience of reality. Therefore truth has primacy, not 
the one who speaks it. All respect is due to whoever teaches the 
truth, but the best way to show that respect is by working to realize 
the truth oneself. When extravagant honors were paid to him near 
the end of his life, the Buddha commented, “This is not how an 
enlightened one is properly honored, or shown respect, or revered, 

15 


or reverenced, or venerated. Rather it is the monk or nun, the lay 
male or female follower who steadfastly walks on the path of 
Dhamma from the first steps to the final goal, who practises 
Dhamma working in the right way, that honors, respects, reveres, 
reverences and venerates the enlightened one with the highest 
respect.” 

What the Buddha taught was a way that each human being can 
follow. He called this path the Noble Eightfold Path, meaning a 
practice of eight interrelated parts. It is noble in the sense that 
anyone who walks on the path is bound to become a noble-hearted, 
saintly person, freed from suffering. 

It is a path of insight into the nature of reality, a path of truth- 
realization. In order to solve our problems, we have to see our 
situation as it really is. We must learn to recognize superficial, 
apparent reality, and also to penetrate beyond appearances so as to 
perceive subtler truths, then ultimate truth, and finally to experience 
the truth of freedom from suffering. Whatever name we choose to 
give this truth of liberation, whether nibbana, “heaven,” or anything 
else, is unimportant. The important thing is to experience it. 

The only way to experience truth directly is to look within, to 
observe oneself. All our lives we have been accustomed to look 
outward. We have always been interested in what is happening 
outside, what others are doing. We have rarely, if ever, tried to 
examine ourselves, our own mental and physical structure, our own 
actions, our own reality. Therefore we remain unknown to 
ourselves. We do not realize how harmful this ignorance is, how 
much we remain the slaves of forces within ourselves of which we 
are unaware. 

This inner darkness must be dispelled to apprehend the truth. We 
must gain insight into our own nature in order to understand the 
nature of existence. Therefore the path that the Buddha showed is a 
path of introspection, of self-observation. He said, “Within this very 
fathom-long body containing the mind with its perceptions, I make 
known the universe, its origin, its cessation, and the way leading to 
its cessation.” The entire universe and the laws of nature by which 
it works are to be experienced within oneself. They can only be 
experienced within oneself. 


16 


The path is also a path of purification. We investigate the truth 
about ourselves not out of idle intellectual curiosity but rather with a 
definite purpose. By observing ourselves we become aware for the 
first time of the conditioned reactions, the prejudices that cloud our 
mental vision, that hide reality from us and produce suffering. We 
recognize the accumulated inner tensions that keep us agitated, 
miserable, and we realize they can be removed. Gradually we learn 
how to allow them to dissolve, and our minds become pure, 
peaceful, and happy. 

The path is a process requiring continual application. Sudden 
breakthroughs may come, but they are the result of sustained efforts. 
It is necessary to work step by step; with every step, however, the 
benefits are immediate. We do not follow the path in the hope of 
accruing benefits to be enjoyed only in the future, of attaining after 
death a heaven that is known here only by conjecture. The benefits 
must be concrete, vivid, personal, experienced here and now. 

Above all, it is a teaching to be practised. Simply having faith in 
the Buddha or his teachings will not help to free us from suffering; 
neither will a merely intellectual understanding of the path. Both of 
these are of value only if they inspire us to put the teachings into 
practice. Only the actual practice of what the Buddha taught will 
give concrete results and change our lives for the better. The Buddha 
said, 


Someone may recite much of the texts, but if he does not practise 
them, such a heedless person is like a herdsman who only counts the 
cows of others; he does not enjoy the rewards of the life of a truth- 
seeker. 

Another may be able to recite only a few words from the texts, 
but if he lives the life of Dhamma, taking steps on the path from its 
beginning to the goal, then he enjoys the rewards of the life of a 
truth-seeker. 


The path must be followed, the teaching must be implemented; 
otherwise it is a meaningless exercise. 

It is not necessary to call oneself a Buddhist in order to practise 
this teaching. Labels are irrelevant. Suffering makes no distinctions, 
but is common to all; therefore the remedy, to be useful, must be 
equally applicable to all. Neither is the practice reserved only for 


17 


recluses who are divorced from ordinary life. Certainly a period 
must be given in which to devote oneself exclusively to the task of 
learning how to practise, but having done so one must apply the 
teaching in daily life. Someone who forsakes home and worldly 
responsibilities in order to follow the path has the opportunity to 
work more intensively, to assimilate the teaching more deeply, and 
therefore to progress more quickly. On the other hand, someone 
involved in worldly life, juggling the claims of many different 
responsibilities, can give only limited time to the practice. But 
whether homeless or householder, one must apply Dhamma. 

It is only applied Dhamma that gives results. If this is truly a way 
from suffering to peace, then as we progress in the practice we 
should become more happy in our daily lives, more harmonious, 
more at peace with ourselves. At the same time our relations with 
others should become more peaceful and harmonious. Instead of 
adding to the tensions of society, we should be able to make a 
positive contribution that will increase the happiness and welfare of 
all. To follow the path we must live the life of Dhamma, of truth, of 
purity. This is the proper way to implement the teaching. Dhamma, 
practised correctly, is the art of living. 


Questions and Answers 


QUESTION: You keep referring to the Buddha. Are you teaching 
Buddhism? 


S.N. GOENKA: I am not concerned with “isms.” I teach Dhamma, 
that is, what the Buddha taught. He never taught any “ism” or 
sectarian doctrine. He taught something from which people of every 
background can benefit: an art of living. Remaining in ignorance is 
harmful for everyone; developing wisdom is good for everyone. So 
anyone can practise this technique and find benefit. A Christian will 
become a good Christian, a Jew will become a good Jew, a Muslim 
will become a good Muslim, a Hindu will become a good Hindu, a 
Buddhist will become a good Buddhist. One must become a good 
human being; otherwise one can never be a good Christian, a good 
Jew, a good Muslim, a good Hindu, a good Buddhist. How to 
become a good human being—that is most important. 


18 


You talk about conditioning. Isn't this training really a kind of 
conditioning of the mind, even if a positive one? 


On the contrary, it is a process of de-conditioning. Instead of 
imposing anything on the mind, it automatically removes 
unwholesome qualities so that only wholesome, positive ones 
remain. By eliminating negativities, it uncovers the positivity which 
is the basic nature of a pure mind. 


But over a period of time, to sit in a particular posture and direct 
the attention in a certain way is a form of conditioning. 


If you do it as a game or mechanical ritual, then yes—you condition 
the mind. But that is a misuse of Vipassana. When it is practised 
correctly, it enables you to experience truth directly, for yourself. 
And from this experience, naturally understanding develops, which 
destroys all previous conditioning. 


Isn't it selfish to forget about the world and just to sit and meditate 
all day? 


It would be if this were an end in itself, but it is a means to an end 
that is not at all selfish: a healthy mind. When your body is sick, you 
enter a hospital to recover health. You don't go there for your whole 
life, but simply to regain health, which you will then use in ordinary 
life. In the same way you come to a meditation course to gain 
mental health, which you will then use in ordinary life for your good 
and for the good of others. 


To remain happy and peaceful even when confronted by the 
suffering of others—isn't that sheer insensitivity? 


Being sensitive to the suffering of others does not mean that you 
must become sad yourself. Instead you should remain calm and 
balanced, so that you can act to alleviate their suffering. If you also 
become sad, you increase the unhappiness around you; you do not 
help others, you do not help yourself. 


Why don't we live in a state of peace? 
y P 


Because wisdom is lacking. A life without wisdom is a life of 
illusion, which is a state of agitation, of misery. Our first 
responsibility is to live a healthy, harmonious life, good for 


19 


ourselves and for all others. To do so, we must learn to use our 
faculty of self-observation, truth-observation. 


Why is it necessary to join a ten-day course to learn the technique? 


Well, if you could come for longer that would be better still! But ten 
days is the minimum time in which it is possible to grasp the 
outlines of the technique. 


Why must we remain within the course site for the ten days? 


Because you are here to perform an operation on your mind. An 
operation must be done in a hospital, in an operating theatre 
protected from contamination. Here within the boundaries of the 
course, you can perform the operation without being disturbed by 
any outside influence. When the course is over the operation has 
ended, and you are ready once again to face the world. 


Does this technique heal the physical body? 


Yes, as a by-product. Many psychosomatic diseases naturally 
disappear when mental tensions are dissolved. If the mind is 
agitated, physical diseases are bound to develop. When the mind 
becomes calm and pure, automatically they will go away. But if you 
take the curing of a physical disease as your goal instead of the 
purification of your mind, you achieve neither one nor the other. I 
have found that people who join a course with the aim of curing a 
physical illness have their attention fixed only on their disease 
throughout the course: “Today, is it better? No, not better . . . Today, 
is it improving? No, not improving!” All the ten days they waste in 
this way. But if the intention is simply to purify the mind, then many 
diseases automatically go away as a result of meditation. 


What would you say is the purpose of life? 


To come out of misery. A human being has the wonderful ability to 
go deep inside, observe reality, and come out of suffering. Not to 
use this ability is to waste one's life. Use it to live a really healthy, 
happy life! 


You speak of being overpowered by negativity. How about being 
overpowered by positivity, for example, by love? 

What you call “positivity” is the real nature of the mind. When the 
mind is free of conditioning, it is always full of love—pure love— 


20 


and you feel peaceful and happy. If you remove the negativity, then 
positivity remains, purity remains. Let the entire world be 
overwhelmed by this positivity! 


21 


To Walk on the Path 


In the city of Savatthi in northern India, the Buddha had a 
large centre where people would come to meditate and to listen to 
his Dhamma talks. Every evening one young man used to come to 
hear his discourses. For years he came to listen to the Buddha but 
never put any of the teaching into practice. 

After a few years, one evening this man came a little early and 
found the Buddha alone. He approached him and said, “Sir, I have a 
question that keeps arising in my mind, raising doubts.” 

“Oh? There should not be any doubts on the path of Dhamma; 
have them clarified. What is your question?” 

“Sir, for many years now I have been coming to your meditation 
center, and I have noticed that there are a large number of recluses 
around you, monks and nuns, and a still larger number of lay people, 
both men and women. For years some of them have been coming to 
you. Some of them, I can see, have certainly reached the final stage; 
quite obviously they are fully liberated. I can also see that others 
have experienced some change in their lives. They are better than 
they were before, although I cannot say that they are fully liberated. 
But sir, I also notice that a large number of people, including 
myself, are as they were, or sometimes they are even worse. They 
have not changed at all, or have not changed for the better 

“Why should this be, sir? People come to you, such a great man, 
fully enlightened, such a powerful, compassionate person. Why 
don't you use your power and compassion to liberate them all?” 

The Buddha smiled and said, “Young man, where do you live? 
What is your native place?” 

“Sir, I live here in Savattht, this capital city of the state of 
Kosala.” 

“Yes, but your facial features show that you are not from this part 
of the country. Where are you from originally?” 

“Sir, I am from the city of Rajagaha, the capital of the state of 
Magadha. I came and settled here in Savatthi a few years ago.” 

“And have you severed all connections with Rajagaha?” 


22 


“No sir, I still have relatives there. I have friends there. I have 
business there.” 

“Then certainly you must go from Savatthi to Rajagaha quite 
often?” 

“Yes sir. Many times each year I visit Rajagaha and return to 
Savattht.” 

“Having travelled and returned so many times on the path from 
here to Rajagaha, certainly you must know the path very well?” 

“Oh yes, sir, I know it perfectly. I might almost say that even if I 
was blindfolded I could find the path to Rajagaha, so many times 
have I walked it.” 

“And your friends, those who know you well, certainly they must 
know that you are from Rajagaha and have settled here? They must 
know that you often visit Rajagaha and return, and that you know 
the path from here to Rajagaha perfectly?” 

“Oh yes, sir. All those who are close to me know that I often go 
to Rajagaha and that I know the path perfectly.” 

“Then it must happen that some of them come to you and ask you 
to explain to them the path from here to Rajagaha. Do you hide 
anything or do you explain the path to them clearly?” 

“What is there to hide, sir? I explain it to them as clearly as I can: 
you start walking towards the east and then head towards Banaras, 
and continue onward until you reach Gaya and then Rajagaha. I 
explain it very plainly to them sir.” 

“And these people to whom you give such clear explanation, do 
all of them reach Rajagaha?” 

“How can that be, sir? Those who walk the entire path to its end, 
only they will reach Rajagaha.” 

“This is what I want to explain to you, young man. People keep 
coming to me knowing that this is someone who has walked the path 
from here to nibbdna and so knows it perfectly. They come to me 
and ask, ‘What is the path to nibbana, to liberation?! And what is 
there to hide? I explain it to them clearly: ‘This is the path.’ If 
somebody just nods his head and says, ‘Well said, well said, a very 
good path, but I won't take a step on it; a wonderful path, but I won't 
take the trouble to walk over it,’ then how can such a person reach 
the final goal?” 

“I do not carry anyone on my shoulders to take him to the final 
goal. Nobody can carry anyone else on his shoulders to the final 


23 


goal. At most, with love and compassion one can say, ‘Well, this is 
the path, and this is how I have walked on it. You also work, you 
also walk, and you will reach the final goal.’ But each person has to 
walk himself, has to take every step on the path himself. He who has 
taken one step on the path is one step nearer the goal. He who has 
taken a hundred steps is a hundred steps nearer the goal. He who has 
taken all the steps on the path has reached the final goal. You have 
to walk on the path yourself.” 


24 


Chapter 2 


THE STARTING POINT 


The source of suffering lies within each of us. When we 
understand our own reality, we shall recognize the solution to the 
problem of suffering. “Know thyself,” all wise persons have ad- 
vised. We must begin by knowing our own nature; otherwise we can 
never solve our own problems or the problems of the world. 

But actually what do we know about ourselves? We are each 
convinced of the importance of ourselves, of the uniqueness of our- 
selves, but our knowledge of ourselves is only superficial. At deeper 
levels, we do not know ourselves at all. 

The Buddha examined the phenomenon of a human being by 
examining his own nature. Laying aside all preconceptions, he ex- 
plored reality within and realized that every being is a composite of 
five processes, four of them mental and one physical. 


Matter 


Let us begin with the physical aspect. This is the most obvious, 
the most apparent portion of ourselves, readily perceived by all the 
senses. And yet how little we really know about it. Superficially one 
can control the body: it moves and acts according to the conscious 
will. But on another level, all the internal organs function beyond 
our control, without our knowledge. At a subtler level, we know 
nothing, experientially, of the incessant biochemical reactions 
occurring within each cell of the body. But this is still not the 
ultimate reality of the material phenomenon. Ultimately the seem- 
ingly solid body is composed of subatomic particles and empty 
space. What is more, even these subatomic particles have no real 
solidity; the existence span of one of them is much less than a tril- 
lionth of a second. Particles continuously arise and vanish, passing 
into and out of existence, like a flow of vibrations. This is the 
ultimate reality of the body, of all matter, discovered by the Buddha 
2500 years ago. 

Through their own investigations, modern scientists have rec- 
ognized and accepted this ultimate reality of the material universe. 


25 


However, these scientists have not become liberated, enlightened 
persons. Out of curiosity they have investigated the nature of the 
universe, using their intellects and relying on instruments to verify 
their theories. In contrast, the Buddha was motivated not simply by 
curiosity but rather by the wish to find a way out of suffering. He 
used no instrument in his investigation other than his own mind. The 
truth that he discovered was the result not of intellectualizing but of 
his own direct experience, and that is why it could liberate him. 

He found that the entire material universe was composed of 
particles, called in Pali kalapas, or “indivisible units.” These units 
exhibit in endless variation the basic qualities of matter: mass, 
cohesion, temperature, and movement. They combine to form 
structures which seem to have some permanence. But actually these 
are all composed of minuscule kalapas which are in a state of 
continuously arising and passing away. This is the ultimate reality of 
matter: a constant stream of waves or particles. This is the body 
which we each call “myself.” 


Mind 


Along with the physical process there is the psychic process, the 
mind. Although it cannot be touched or seen, it seems even more 
intimately connected with ourselves than our bodies: we may picture 
a future existence without the body, but we cannot imagine any such 
existence without the mind. Yet how little we know about the mind, 
and how little we are able to control it. How often it refuses to do 
what we want, and does what we do not want. Our control of the 
conscious mind is tenuous enough, but the unconscious seems 
totally beyond our power or understanding, filled with forces of 
which we may not approve or be aware. 

As he examined the body, the Buddha also examined the mind 
and found that in broad, overall terms it consisted of four processes: 
consciousness (viññãna), perception (safifia), sensation (vedana), 
and reaction (sankhara). 

The first process, consciousness, is the receiving part of the mind, 
the act of undifferentiated awareness or cognition. It simply registers 
the occurrence of any phenomenon, the reception of any input, 
physical or mental. It notes the raw data of experience without 
assigning labels or making value judgments. 


26 


The second mental process is perception, the act of recognition. 
This part of the mind identifies whatever has been noted by the 
consciousness. It distinguishes, labels, and categorizes the incoming 
raw data and makes evaluations, positive or negative. 

The next part of the mind is sensation. Actually as soon as any 
input is received, sensation arises, a signal that something is hap- 
pening. So long as the input is not evaluated, the sensation remains 
neutral. But once a value is attached to the incoming data, the sen- 
sation becomes pleasant or unpleasant, depending on the evaluation 
given. 

If the sensation is pleasant, a wish forms to prolong and intensify 
the experience. If it is an unpleasant sensation, the wish is to stop it, 
to push it away. The mind reacts with liking or disliking.” For 
example, when the ear is functioning normally and one hears a 
sound, cognition is at work. When the sound is recognized as words, 
with positive or negative connotations, perception has started to 
function. Next sensation comes into play. If the words are praise, a 
pleasant sensation arises. If they are abuse, an unpleasant sensation 
arises. At once reaction takes place. If the sensation is pleasant, one 
starts liking it, wanting more words of praise. If the sensation is 
unpleasant, one starts disliking it, wanting to stop the abuse. 

The same steps occur whenever any of the other senses receives 
an input: consciousness, perception, sensation, reaction. These four 
mental functions are even more fleeting than the ephemeral particles 
composing the material reality. Each moment that the senses come 
into contact with any object, the four mental processes occur with 
lightning-like rapidity and repeat themselves with each subsequent 
moment of contact. So rapidly does this occur, however, that one is 
unaware of what is happening. It is only when a particular reaction 
has been repeated over a longer period of time and has taken a 
pronounced, intensified form that awareness of it develops at the 
conscious level. 

The most striking aspect of this description of a human being is 
not what it includes but what it omits. Whether we are Western or 
Eastern, whether Christian, Jewish, Muslim, Hindu, Buddhist, athe- 
ist, or anything else, each of us has a congenital assurance that there 
is an “I” somewhere within us, a continuing identity. We operate on 
the unthinking assumption that the person who existed ten years ago 


27 


is essentially the same person who exists today, who will exist ten 
years from now, perhaps who will still exist in a future life after 
death. No matter what philosophies or theories or beliefs we hold as 
true, actually we each live our lives with the deep-rooted conviction, 
“I was, I am, I shall be.” 

The Buddha challenged this instinctive assertion of identity. By 
doing so he was not expounding one more speculative view to 
combat the theories of others: he repeatedly emphasized that he was 
not putting forth an opinion, but simply describing the truth that he 
had experienced and that any ordinary person can experience. “The 
enlightened one has cast aside all theories,” he said, “for he has seen 
the reality of matter, sensation, perception, reaction, and 
consciousness, and their arising and passing away.”2 Despite 
appearances, he had found that each human being is in fact a series 
of separate but related events. Each event is the result of the 
preceding one and follows it without any interval. The unbroken 
progression of closely connected events gives the appearance of 
continuity, of identity, but this is only an apparent reality, not ul- 
timate truth. 

We may give a river a name but actually it is a flow of water 
never pausing in its course. We may think of the light of a candle as 
something constant, but if we look closely, we see that it is really a 
flame arising from a wick which burns for a moment, to be replaced 
at once by a new flame, moment after moment. We talk of the light 
of an electric lamp, never pausing to think that in reality it is, like 
the river, a constant flow, in this case a flow of energy caused by 
very high frequency oscillations taking place within the filament. 
Every moment something new arises as a product of the past, to be 
replaced by something new in the following moment. The 
succession of events is so rapid and continuous that it is difficult to 
discern. At a particular point in the process one cannot say that what 
occurs now is the same as what preceded it, nor can one say that it is 
not the same. Nevertheless, the process occurs. 

In the same way, the Buddha realized, a person is not a finished, 
unchanging entity but a process flowing from moment to moment. 
There is no real “being,” merely an ongoing flow, a continuous 
process of becoming. Of course in daily life we must deal with each 
other as persons of more or less defined, unchanging nature; we 


28 


must accept external, apparent reality, or else we could not function 
at all. External reality is a reality, but only a superficial one. At a 
deeper level the reality is that the entire universe, animate and 
inanimate, is in a constant state of becoming—of arising and passing 
away. Each of us is in fact a stream of constantly changing 
subatomic particles, along with which the processes of 
consciousness, perception, sensation, reaction change even more 
rapidly than the physical process. 

This is the ultimate reality of the self with which each of us is so 
concerned. This is the course of events in which we are involved. If 
we can understand it properly by direct experience, we shall find the 
clue to lead us out of suffering. 


Questions and Answers 
QUESTION: When you say “mind,” I'm not sure what you mean. I 
can't find the mind. 


S. N. GOENKA: It is everywhere, with every atom. Wherever you 
feel anything, the mind is there. The mind feels. 


Then by the mind you don't mean the brain? 

Oh no, no, no. Here in the West you think that the mind is only in 
the head. It is a wrong notion. 

Mind is the whole body? 

Yes, the whole body contains the mind, the whole body! 

You speak of the experience of “T” only in negative terms. Hasn't it 


a positive side? Isn't there an experience of “I” which fills a person 
with joy, peace, and rapture? 


By meditation you will find that all such sensual pleasures are im- 
permanent; they come and pass away. If this “I” really enjoys them, 
if they are “my” pleasures, then “I” must have some mastery over 
them. But they just arise and pass away without my control. What 
“T” is there? 


I'm speaking not of sensual pleasures but of a very deep level. 


At that level, “I” is of no importance at all. When you reach that 
level, the ego is dissolved. There is only joy. The question of “I” 
does not arise then. 


29 


Well, instead of “I,” let us say the experience of a person. 


Feeling feels; there is no one to feel it. Things are just happening, 
that's all. Now it seems to you that there must be an “I” who feels, 
but if you practice, you will reach the stage where ego dissolves. 
Then your question will disappear! 


I came here because I felt “T” needed to come here. 


Yes! Quite true. For conventional purposes, we cannot run away 
from “T” or “mine.” But clinging to them, taking them as real in an 
ultimate sense will bring only suffering. 


I was wondering whether there are people who cause suffering for 
us? 


Nobody causes suffering for you. You cause the suffering for your- 
self by generating tensions in the mind. If you know how not to do 
that, it becomes easy to remain peaceful and happy in every situ- 
ation. 


What about when someone else is doing wrong to us? 


You must not allow people to do wrong to you. Whenever someone 
does something wrong, he harms others and at the same time he 
harms himself. If you allow him to do wrong, you are encouraging 
him to do wrong. You must use all your strength to stop him, but 
with only good will, compassion, and sympathy for that person. If 
you act with hatred or anger, then you aggravate the situation. But 
you cannot have good will for such a person unless your mind is 
calm and peaceful. So practice to develop peace within yourself, and 
then you can solve the problem. 


What is the point of seeking peace within when there is no peace in 
the world? 


The world will be peaceful only when the people of the world are 
peaceful and happy. The change has to begin with each individual. 
If the jungle is withered and you want to restore it to life, you must 
water each tree of that jungle. If you want world peace, you ought to 
learn how to be peaceful yourself. Only then can you bring peace to 
the world. 


30 


I can understand how meditation will help maladjusted, unhappy 
people, but how about someone who feels satisfied with his life, who 
is already happy? 


Someone who remains satisfied with the superficial pleasures of life 
is ignorant of the agitation deep within the mind. He is under the 
illusion that he is a happy person, but his pleasures are not lasting, 
and the tensions generated in the unconscious keep increasing, to 
appear sooner or later at the conscious level of the mind. When they 
do, this so-called happy person becomes miserable. So why not start 
working here and now to avert that situation? 


Is your teaching Mahayana or Hinayana? 


Neither. The word ydana actually means a vehicle that will carry 
you to the final goal, but today it is mistakenly given a sectarian 
connotation. The Buddha never taught anything sectarian. He taught 
Dhamma, which is universal. This universality is what attracted me 
to the teachings of the Buddha, which gave me benefit, and 
therefore this universal Dhamma is what I offer to one and all, with 
all my love and compassion. For me, Dhamma is neither Mahayana, 
nor Hinayana, nor any sect. 


31 


The Buddha and the Scientist 


The physical reality is changing constantly every moment. 
This is what the Buddha realized by examining himself. With his 
strongly concentrated mind, he penetrated deeply into his own 
nature and found that the entire material structure is composed of 
minute subatomic particles which are continuously arising and 
vanishing. In the snapping of a finger or the blinking of an eye, he 
said, each one of these particles arises and passes away many tril- 
lions of times. 

“Unbelievable,” anyone will think who observes only the ap- 
parent reality of the body, which seems so solid, so permanent. I 
used to suppose that the phrase “many trillions of times” might be 
an idiomatic expression not to be taken literally. However, modern 
science has confirmed this statement. 

Several years ago, an American scientist received the Nobel Prize 
in physics. For a long time he had studied and conducted ex- 
periments to learn about the subatomic particles of which the 
physical universe is composed. It was already known that these 
particles arise and pass away with great rapidity, over and over 
again. Now this scientist decided to develop an instrument that 
would be able to count how many times a particle arises and passes 
away in one second. He very rightly called the instrument that he 
invented a bubble chamber, and he found that in one second a sub- 
atomic particle arises and vanishes 10°~ times. 

The truth that this scientist discovered is the same as that which 
the Buddha found, but what a great difference between them! Some 
of my American students who had taken courses in India later re- 
turned to their country, and they visited this scientist. They reported 
to me that despite the fact that he has discovered this reality, he is 
still an ordinary person with the usual stock of misery that all 
ordinary people have! He is not totally liberated from suffering. 

No, that scientist has not become an enlightened person, not been 
freed from all suffering, because he has not experienced truth 
directly. What he has learned is still only intellectual wisdom. He 
believes this truth because he has faith in the instrument which he 
has invented, but he has not experienced the truth himself. 


32 


I have nothing against this man nor against modern science. 
However, one must not be a scientist only of the world outside. Like 
the Buddha, one should also be a scientist of the world within, in 
order to experience truth directly. Personal realization of truth will 
automatically change the habit pattern of the mind so that one starts 
to live according to the truth. Every action becomes directed 
towards one's own good and the good of others. If this inner experi- 
ence is missing, science is liable to be misused for destructive ends. 
But if we become scientists of the reality within, we shall make 
proper use of science for the happiness of all. 


33 


Chapter 3 


THE IMMEDIATE CAUSE 


The real world bears no resemblance to the world of 
fairytales in which everyone lives happily ever after. We cannot 
avoid the truth that life is imperfect, incomplete, unsatisfactory—the 
truth of the existence of suffering. 

Given this reality, the important things for us to know are 
whether suffering has a cause, and, if so, whether it is possible to 
remove that cause, so that suffering may be removed. If the events 
that cause our suffering are simply random occurrences over which 
we can have no control or influence, then we are powerless and 
might as well give up the attempt to find a way out of suffering. Or 
if our sufferings are dictated by an omnipotent being acting in an 
arbitrary and inscrutable manner, then we ought to find out how to 
propitiate this being so that he will no longer inflict suffering on us. 

The Buddha realized that our suffering is not merely a product of 
chance. There are causes behind it, as there are causes for all 
phenomena. The law of cause and effect—kamma—is universal 
and fundamental to existence. Nor are the causes beyond our 
control. 


Kamma 


The word kamma (or, in its more widely known Sanskrit form, 
karma) is popularly understood as meaning “fate.” Unfortunately, 
the connotations of this word are exactly opposite to what the 
Buddha intended by kamma. Fate is something outside our control, 
the decree of providence, what has been preordained for each one of 
us. Kamma, however, literally means “action.” Our own actions are 
the causes of whatever we experience: “All beings own their deeds, 
inherit their deeds, originate from their deeds, are tied to their deeds; 
their deeds are their refuge. As their deeds are base or noble, so will 
be their lives.” 

Everything that we encounter in life is the result of our own 
actions. Consequently, we can each become master of our fate by 


34 


becoming master of our actions. Each of us is responsible for the 
actions that give rise to our suffering. Each of us has the means to 
end the suffering in our actions. The Buddha said, 


You are your own master, 


You make your own future.2 


As it is, each of us is like a blindfolded man who has never 
learned to drive, sitting behind the wheel of a speeding car on a busy 
highway. He is not likely to reach his destination without mishap. 
He may think that he is driving the car, but actually the car is 
driving him. If he wants to avoid an accident, let alone arrive at his 
goal, he should remove the blindfold, learn how to operate the 
vehicle, and steer it out of danger as quickly as possible. Similarly, 
we must become aware of what we do and then learn to perform 
actions that will lead us where we really wish to go. 


Three Types of Actions 


There are three types of actions: physical, vocal and mental. 
Normally we attach most importance to physical actions, less to 
vocal actions, and least to mental actions. Beating a person appears 
to us a graver action than speaking to him insultingly, and both seem 
more serious than an unexpressed ill will toward the person. 
Certainly this would be the view according to the manmade laws of 
each country. But according to Dhamma, the law of nature, mental 
action is most important. A physical or vocal action assumes totally 
different significance according to the intention with which it is 
done. 

A surgeon uses his scalpel to perform an emergency life-saving 
operation which turns out to be unsuccessful, leading to the death of 
the patient; a murderer uses his dagger to stab his victim to death. 
Physically their actions are similar, with the same effect, but 
mentally they are poles apart. The surgeon acts out of compassion, 
the murderer out of hatred. The result each achieves will be totally 
different, according to his mental action. 

Similarly, in the case of speech, the intention is most important. 
A man quarrels with a colleague and abuses him, calling him a fool. 
He speaks out of anger. The same man sees his child playing in the 
mud and tenderly calls him a fool. He speaks out of love. In both 


35 


cases the same words are spoken, but to express virtually opposite 
states of mind. It is the intention of our speech which determines the 
result. 

Words and deeds or their external effects are merely 
consequences of mental action. They are properly judged according 
to the nature of the intention to which they give expression. It is the 
mental action which is the real kamma, the cause which will give 
results in future. Understanding this truth the Buddha announced, 


Mind precedes all phenomena, 

mind matters most, everything is mind-made. 

If with an impure mind 

you speak or act, 

then suffering follows you 

as the cartwheel follows the foot of the draft animal. 
If with a pure mind 

you speak or act, 

then happiness follows you 

as a shadow that never departs.’ 


The Cause of Suffering 


But which mental actions determine our fate? If the mind consists 
of nothing but consciousness, perception, sensation, and reaction, 
then which of these gives rise to suffering? Each of them is involved 
to some degree in the process of suffering. However, the first three 
are primarily passive. Consciousness merely receives the raw data of 
experience, perception places the data in a category, sensation 
signals the occurring of the previous steps. The job of these three is 
only to digest incoming information. But when the mind starts to 
react, passivity gives way to attraction or repulsion, liking or 
disliking. This reaction sets in motion a fresh chain of events. At the 
beginning of the chain is reaction, sankhara. This is why the 
Buddha said, 


Whatever suffering arises 
has a reaction as its cause. 
If all reactions cease to be 
then there is no more suffering.4 


36 


The real kamma, the real cause of suffering is the reaction of the 
mind. One fleeting reaction of liking or disliking may not be very 
strong and may not give much result, but it can have a cumulative 
effect. The reaction is repeated moment after moment, intensifying 
with each repetition, and developing into craving or aversion. This is 
what in his first sermon the Buddha called tanha, literally “thirst”: 
the mental habit of insatiable longing for what is not, which implies 
an equal and irremediable dissatisfaction with what is.” And the 
stronger longing and dissatisfaction become, the deeper their 
influence on our thinking, our speech, and our actions—and the 
more suffering they will cause. 

Some reactions, the Buddha said, are like lines drawn on the 
surface of a pool of water: as soon as they are drawn they are erased. 
Others are like lines traced on a sandy beach: if drawn in the 
morning they are gone by night, wiped away by the tide or the wind. 
Others are like lines cut deeply into rock with chisel and hammer. 
They too will be obliterated as the rock erodes, but it will take ages 
for them to disappear.® 

Throughout each day of our lives the mind keeps generating 
reactions, but if at the end of the day we try to remember them, we 
shall be able to recall only one or two which made a deep 
impression that day. Again, if at the end of a month we try to 
remember all our reactions, we shall be able to recall only one or 
two which made the deepest impression that month. Again, at the 
end of a year we shall be able to recall only the one or two 
reactions that left the deepest impression during that year. Such 
deep reactions as these are very dangerous and lead to immense 
suffering. 

The first step toward emerging from such suffering is to accept 
the reality of it, not as a philosophical concept or an article of faith, 
but as a fact of existence which affects each one of us in our lives. 
With this acceptance and an understanding of what suffering is and 
why we suffer, we can stop being driven and start to drive. By 
learning to realize directly our own nature, we can set ourselves on 
the path leading out of suffering. 


Questions and Answers 


37 


QUESTION: Isn't suffering a natural part of life? Why should we 
try to escape from it? 

S. N. GOENKA: We have become so involved in suffering that to 
be free from it seems unnatural. But when you experience the real 
happiness of mental purity, you will know that this is the natural 
state of the mind. 


Can't the experience of suffering ennoble people and help them to 
grow in character? 


Yes. In fact, this technique deliberately uses suffering as a tool to 
make one a noble person. But it will work only if you learn how to 
observe suffering objectively. If you are attached to your suffering, 
the experience will not ennoble you; you will always remain 
miserable. 


Isn't taking control of our actions a kind of suppression? 


No. You learn just to observe objectively whatever is happening. If 
someone is angry and tries to hide his anger, to swallow it, then, yes, 
it's suppression. But by observing the anger, you will find that 
automatically it passes away. You become free from the anger if you 
learn how to observe it objectively. 


If we keep observing ourselves, how can we live life in any natural 
way? We'll be so busy watching ourselves that we can't act freely or 
spontaneously. 


That is not what people find after completing a meditation course. 
Here you learn a mental training that will give you the ability to 
observe yourself in daily life whenever you need to do so. Not that 
you will keep practising with closed eyes all day throughout your 
life, but just as the strength you gain by physical exercise helps you 
in daily life, so this mental exercise will also strengthen you. What 
you call “free, spontaneous action” is really blind reaction, which is 
always harmful. By learning to observe yourself, you will find that 
whenever a difficult situation arises in life, you can keep the balance 
of your mind. With that balance you can choose freely how to act. 
You will take real action, which is always positive, always 
beneficial for you and for all others. 


Aren't there any chance happenings, random occurrences without a 
cause? 
38 


Nothing happens without a cause. It is not possible. Sometimes our 
limited senses and intellects cannot clearly find it, but that does not 
mean that there is no cause. 

Are you saying that everything in life is predetermined? 

Well, certainly our past actions will give fruit, good or bad. They 
will determine the type of life we have, the general situation in 
which we find ourselves. But that does not mean that whatever 
happens to us is predestined, ordained by our past actions, and that 
nothing else can happen. This is not the case. Our past actions 
influence the flow of our lives, directing them towards pleasant or 
unpleasant experiences. But present actions are equally important. 
Nature has given us the ability to become masters of our present 
actions. With that mastery we can change our future. 


But surely the actions of others also affect us? 


Of course. We are influenced by the people around us and by our 
environment, and we keep influencing them as well. If the majority 
of people, for example, are in favour of violence, then war and 
destruction occur, causing many to suffer. But if people start to 
purify their minds, then violence cannot happen. The root of the 
problem lies in the mind of each individual human being, because 
society is composed of individuals. If each person starts changing, 
then society will change, and war and destruction will become rare 
events. 


How can we help each other if each person must face the results of 
his own actions? 


Our own mental actions have an influence on others. If we generate 
nothing but negativity in the mind, that negativity has a harmful 
effect on those who come into contact with us. If we fill the mind 
with positivity, with goodwill toward others, then it will have a 
helpful effect on those around us. You cannot control the actions, 
the kamma of others, but you can become master of yourself in 
order to have a positive influence on those around you. 


Why is being wealthy good karma? If it is, does that mean to say 
that most people in the West have good karma and most people in 
the Third World have bad karma? 


39 


Wealth alone is not a good karma. If you become wealthy but 
remain miserable, what is the use of this wealth? Having wealth and 
also happiness, real happiness—that is good karma. Most important 
is to be happy, whether you are wealthy or not. 


Surely it is unnatural never to react? 


It seems so if you have experienced only the wrong habit-pattern of 
an impure mind. But it is natural for a pure mind to remain 
detached, full of love, compassion, goodwill, joy, equanimity. Learn 
to experience that. 


How can we be involved in life unless we react? 


Instead of reacting you learn to act, to act with a balanced mind. 
Vipassana mediators do not become inactive, like vegetables. They 
learn how to act positively. If you can change your life pattern from 
reaction to action, then you have attained something very valuable. 
And you can change it by practising Vipassana. 


40 


Seed and Fruit 


As the cause is, so the effect will be. As the seed is, so the 
fruit will be. As the action is, so the result will be. 

In the same soil a farmer plants two seeds: one a seed of sugar 
cane, the other a seed of a neem tree, a tropical tree which is very 
bitter. Two seeds in the same earth, receiving the same water, the 
same sunshine, the same air; nature gives the same nourishment to 
both. Two tiny plants emerge and start growing. And what has 
happened to the neem tree? It has developed with bitterness in every 
fibre, while the sugar cane has developed with every fibre of it 
sweet. Why is nature, or, if you prefer, why is God so kind to one 
and so cruel to the other? 

No, no, nature is neither kind nor cruel. It works according to 
fixed laws. Nature only helps the quality of the seed to manifest. 
All the nourishment merely helps the seed to reveal the quality that 
is latent within itself. The seed of the sugar cane has the quality of 
sweetness; therefore the plant will have nothing but sweetness. 
The seed of the neem tree has the quality of bitterness; the plant 
will have nothing but bitterness. As the seed is, so the fruit will be. 

The farmer goes to the neem tree, bows down three times, walks 
around it 108 times, and then offers flowers, incense, candles, 
fruit, and sweets. And then he starts praying, “Oh neem god, 
please give me sweet mangoes, I want sweet mangoes!” Poor neem 
god, he cannot give them, he has no power to do so. If someone 
wants sweet mangoes, he ought to plant a seed of a mango tree. 
Then he need not cry and beg for help from anyone. The fruit that 
he will get will be nothing but sweet mangoes. As the seed is, so 
the fruit will be. 

Our difficulty, our ignorance is that we remain unheedful while 
planting seeds. We keep planting seeds of neem, but when the time 
comes for fruit we are suddenly alert, we want sweet mangoes. And 
we keep crying and praying and hoping for mangoes. This doesn’t 
work. 


4I 


Chapter 4 


THE ROOT OF THE PROBLEM 


“The truth of suffering,” the Buddha said, “must be 
explored to its end.”! On the night that he was to attain 
enlightenment, he sat down with the determination not to rise until 
he had understood how suffering originates and how it can be 
eradicated. 


Suffering Defined 


Clearly, he saw, suffering exists. This is an inescapable fact, no 
matter how unpalatable it may be. Suffering begins with the 
beginning of life. We have no conscious recollection of existence 
within the confines of the womb, but the common experience is that 
we emerge from it crying. Birth is a great trauma. 

Having started life, we are all bound to encounter the sufferings 
of sickness and old age. Yet no matter how sick we may be, no 
matter how decayed and decrepit, none of us wants to die, because 
death is a great misery. 

Every living creature must face all these sufferings. And as we 
pass through life, we are bound to encounter other sufferings, 
various types of physical or mental pain. We become involved with 
the unpleasant and separated from the pleasant. We fail to get what 
we want; instead we get what we do not want. All these situations 
are suffering. 

These instances of suffering are readily apparent to anyone who 
thinks about it deeply. But the future Buddha was not to be satisfied 
with the limited explanations of the intellect. He continued probing 
within himself to experience the real nature of suffering, and he 
found that “attachment to the five aggregates is suffering.”2 Ata 
very deep level, suffering is the inordinate attachment that each one 
of us has developed toward this body and toward this mind, with its 
cognitions, perceptions, sensations, and reactions. People cling 
strongly to their identity—their mental and physical being—when 
actually there are only evolving processes. This clinging to an unreal 


42 


idea of oneself, to something that in fact is constantly changing, is 
suffering. 


Attachment 


There are several types of attachment. First there is the 
attachment to the habit of seeking sensual gratification. An addict 
takes a drug because he wishes to experience the pleasurable 
sensation that the drug produces in him, even though he knows that 
by taking the drug he reinforces his addiction. In the same way we 
are addicted to the condition of craving. As soon as one desire is 
satisfied, we generate another. The object is secondary; the fact is 
that we seek to maintain the state of craving continually, because 
this very craving produces in us a pleasurable sensation that we wish 
to prolong. Craving becomes a habit that we cannot break, an 
addiction. And just as an addict gradually develops tolerance 
towards his chosen drug and requires ever larger doses in order to 
achieve intoxication, our cravings steadily become stronger the 
more we seek to fulfill them. In this way we can never come to the 
end of craving. And so long as we crave, we can never be happy. 

Another great attachment is to the “I,” the ego, the image we 
have of ourselves. For each of us, the “I” is the most important 
person in the world. We behave like a magnet surrounded by iron 
filings: it will automatically arrange the filings in a pattern centered 
on itself, and with just as little reflection we all instinctively try to 
arrange the world according to our liking, seeking to attract the 
pleasant and to repel the unpleasant. But none of us is alone in the 
world; one “I” is bound to come into conflict with another. The 
pattern each seeks to create is disturbed by the magnetic fields of 
others, and we ourselves become subject to attraction or repulsion. 
The result can only be unhappiness, suffering. 

Nor do we limit attachment to the “I: we extend it to “mine,” 
whatever belongs to us. We each develop great attachment to what 
we possess, because it is associated with us, it supports the image of 
“I.” This attachment would cause no problem if what one called 
“mine” were eternal, and the “I” remained to enjoy it eternally. But 
the fact is that sooner or later the “I” is separated from the “mine.” 
The parting time is bound to come. When it arrives, the greater the 
clinging to “mine,” the greater the suffering will be. 

43 


And attachment extends still further—to our views and our 
beliefs. No matter what their actual content may be, no matter 
whether they are right or wrong, if we are attached to them they will 
certainly make us unhappy. We are each convinced that our own 
views and traditions are the best and become very upset whenever 
we hear them criticized. If we try to explain our views and others do 
not accept them, again we become upset. We fail to recognize that 
each person has his or her own beliefs. It is futile to argue about 
which view is correct; more beneficial would be to set aside any 
preconceived notions and to try to see reality. But our attachment to 
views prevents us from doing so, keeping us unhappy. 

Finally, there is attachment to religious forms and ceremonies. 
We tend to emphasize the external expressions of religion more than 
their underlying meaning and to feel that anyone who does not 
perform such ceremonies cannot be a truly religious person. We 
forget that without its essence, the formal aspect of religion is an 
empty shell. Piety in reciting prayers or performing ceremonies is 
valueless if the mind remains filled with anger, passion, and ill will. 
To be truly religious we must develop the religious attitude: purity 
of heart, love and compassion for all. But our attachment to the 
external forms of religion leads us to give more importance to the 
letter of it than the spirit. We miss the essence of religion and 
therefore remain miserable. 

All our sufferings, whatever they may be, are connected to one or 
another of these attachments. Attachment and suffering are always 
found together. 


Conditioned Arising: The Chain of Cause and Effect by Which 
Suffering Originates 


What causes attachment? How does it arise? Analyzing his own 
nature, the future Buddha found that it develops because of the 
momentary mental reactions of liking and disliking. The brief, 
unconscious reactions of the mind are repeated and intensified 
moment after moment, growing into powerful attractions and 
repulsions, into all our attachments. Attachment is merely the 
developed form of the fleeting reaction. This is the immediate cause 
of suffering. 


44 


What causes reactions of liking and disliking? Looking deeper he 
saw that they occur because of sensation. We feel a pleasant 
sensation and start liking it; we feel an unpleasant sensation and 
start disliking it. 

Now why these sensations? What causes them? Examining still 
further within himself he saw that they arise because of contact: 
contact of the eye with a vision, contact of the ear with a sound, 
contact of the nose with an odour, contact of the tongue with a taste, 
contact of the body with something tangible, contact of the mind 
with any thought, emotion, idea, imagination, or memory. Through 
the five physical senses and the mind we experience the world. 
Whenever an object or phenomenon contacts any of these six bases 
of experience, a sensation is produced, pleasant or unpleasant. 

And why does contact occur in the first place? The future Buddha 
saw that because of the existence of the six sensory bases—the five 
physical senses and the mind—contact is bound to occur. The world 
is full of countless phenomena: sights, sounds, odours, flavours, 
textures, various thoughts and emotions. So long as our receivers are 
functioning, contact is inevitable. 

Then why do the six sensory bases exist? Because they are 
essential aspects of the flow of mind and matter. And why this flow 
of mind and matter? What causes it to occur? The future Buddha 
understood that the process arises because of consciousness, the act 
of cognition which separates the world into the knower and the 
known, subject and object, “I” and “other.” From this separation 
results identity, “birth.” Every moment consciousness arises and 
assumes a specific mental and physical form. In the next moment, 
again, consciousness takes a slightly different form. Throughout 
one’s existence, consciousness flows and changes. At last comes 
death, but consciousness does not stop there: without any interval, in 
the next moment, it assumes a new form. From one existence to the 
next, life after life, the flow of consciousness continues. 

Then what causes this flow of consciousness? He saw that it 
arises because of reaction. The mind is constantly reacting, and 
every reaction gives impetus to the flow of consciousness so that it 
continues to the next moment. The stronger a reaction, the greater 
the impetus that it gives. The slight reaction of one moment sustains 
the flow of consciousness only for a moment. But if that momentary 

45 


reaction of liking and disliking intensifies into craving or aversion, it 
gains in strength and sustains the flow of consciousness for many 
moments, for minutes, for hours. And if the reaction of craving and 
aversion intensifies still further, it sustains the flow for days, for 
months, perhaps for years. And if throughout life one keeps 
repeating and intensifying certain reactions, they develop a strength 
sufficient to sustain the flow of consciousness not only from one 
moment to the next, from one day to the next, from one year to the 
next, but from one life to the next. 

And what causes these reactions? Observing at the deepest level 
of reality, he understood that reaction occurs because of ignorance. 
We are unaware of the fact that we react, and unaware of the real 
nature of what we react to. We are ignorant of the impermanent, 
impersonal nature of our existence and ignorant that attachment to it 
brings nothing but suffering. Not knowing our real nature, we react 
blindly. Not even knowing that we have reacted, we persist in our 
blind reactions and allow them to intensify. Thus we become 
imprisoned in the habit of reacting, because of ignorance. 

This is how the Wheel of Suffering starts turning: 


If ignorance arises, reaction occurs; 

if reaction arises, consciousness occurs; 

if consciousness arises, mind-and-matter occur; 

if mind-and-matter arise, the six senses occur; 

if the six senses arise, contact occurs; 

if contact arises, sensation occurs; 

if sensation arises, craving and aversion occur; 

if craving and aversion arise, attachment occurs; 

if attachment arises, the process of becoming occurs; 

if the process of becoming arises, birth occurs; 

if birth arises, decay and death occur, together with sorrow, 
lamentation, physical and mental suffering, and tribulations. 

Thus arises this entire mass of suffering.’ 


By this chain of cause and effect—conditioned arising—we have 
been brought into our present state of existence and face a future of 
suffering. 

At last the truth was clear to him: suffering begins with ignorance 
about the reality of our true nature, about the phenomenon labelled 


46 


“T”. And the next cause of suffering is sankhdara, the mental habit of 
reaction. Blinded by ignorance, we generate reactions of craving and 
aversion, which develop into attachment, leading to all types of 
unhappiness. The habit of reacting is the kamma, the shaper of our 
future. And the reaction arises only because of ignorance about our 
real nature. Ignorance, craving, and aversion are the three roots from 
which grow all our sufferings in life. 


The Way out of Suffering 


Having understood suffering and its origin, the future Buddha 
then faced the next question: how can suffering be brought to an 
end? By remembering the law of kamma, of cause and effect: “If 
this exists, that occurs; that arises from the arising of this. If this 
does not exist, that does not occur; that ceases from the ceasing of 
this.”4 Nothing happens without a cause. If the cause is eradicated, 
there will be no effect. In this way, the process of the arising of 
suffering can be reversed: 

If ignorance is eradicated and completely ceases, reaction ceases; 

if reaction ceases, consciousness ceases; 

if consciousness ceases, mind-and-matter cease; 

if mind-and-matter ceases, the six senses cease; 

if the six senses cease, contact ceases; 

if contact ceases, sensation ceases; 

if sensation ceases, craving and aversion cease; 

if craving and aversion cease, attachment ceases; 

if attachment ceases, the process of becoming ceases; 

if the process of becoming ceases, birth ceases; 

if birth ceases, decay and death cease, together with sorrow, 
lamentation, physical and mental suffering and tribulations. 

Thus this entire mass of suffering ceases.> 

If we put an end to ignorance, then there will be no blind 
reactions that bring in their wake all manner of suffering. And if 
there is no more suffering, then we shall experience real peace, real 
happiness. The wheel of suffering can change into the wheel of 
liberation. 

This is what Siddhattha Gotama did in order to achieve 
enlightenment. This is what he taught others to do. He said, 


47 


By yourself committing wrong 
you defile yourself. 

By yourself not doing wrong 
you purify yourself.© 


We are each responsible for the reactions that cause our suffering. 
By accepting our responsibility we can learn how to eliminate 
suffering. 


The Flow of Successive Existences 


By the Wheel of Conditioned Arising the Buddha explained the 
process of rebirth or samsara. In the India of his time, this concept 
was commonly accepted as fact. For many people today, it may 
seem to be an alien, perhaps untenable, doctrine. Before accepting 
or rejecting it, however, one should understand what it is and what it 
is not. 

Samsara is the cycle of repeated existences, the succession of 
past and future lives. Our deeds are the force that impels us into life 
after life. Each life, low or high, will be as our deeds were, base or 
noble. In this respect the concept is not essentially different from 
that of many religions that teach a future existence where we shall 
receive retribution or reward for our actions in this life. The Buddha 
realized, however, that in even the most exalted existence suffering 
can be found. Therefore we should strive not for a fortunate rebirth, 
since no rebirth is wholly fortunate. Our aim should rather be 
liberation from all suffering. When we free ourselves from the cycle 
of suffering, we experience an unalloyed happiness greater than any 
worldly pleasure. The Buddha taught a way to experience such 
happiness in this very life. 

Samsara is not the popular idea of the transmigration of a soul or 
self that maintains a fixed identity through repeated incarnations. 
This, the Buddha said, is precisely what does not happen. He 
insisted that there is no unchanging identity that passes from life to 
life: “It is just as from the cow comes milk; from milk, curds; from 
curds, butter; from fresh butter, clarified butter; from clarified 
butter, the creamy skimmings. When there is milk, it is not 
considered to be curds, or fresh butter, or clarified butter, or 


48 


skimmings. Similarly at any time only the present state of existence 
is considered to be real, and not a past or future one.”” 

The Buddha held neither that a fixed ego-principle is reincarnated 
in successive lives, nor that there is no past or future existence. 
Instead he realized and taught that only the process of becoming 
continues from one existence to another, so long as our actions give 
impetus to the process. 

Even if one believes in no existence other than the present, still 
the Wheel of Conditioned Arising has relevance. Every moment that 
we are ignorant of our own blind reactions, we create suffering 
which we experience here and now. If we remove the ignorance and 
cease reacting blindly, we shall experience the resulting peace here 
and now. Heaven and hell exist here and now; they can be 
experienced within this life, within this body. The Buddha said, 
“Even if (one believes) there is no other world, no future reward for 
good actions or punishment for evil ones, still in this very life one 
can live happily, by keeping oneself free from hatred, ill will, and 
anxiety.” 

Regardless of belief or disbelief in past or future existences, we 
still face the problems of the present life, problems caused by our 
own blind reactions. Most important for us is to solve these 
problems now, to take steps toward ending our suffering by ending 
the habit of reaction, and to experience now the happiness of 
liberation. 


Questions and Answers 


QUESTION: Can? there be wholesome cravings and aversions—for 
example, hating injustice, desiring freedom, fearing physical harm? 
S. N. GOENKA: Aversions and cravings can never be wholesome. 
They will always make you tense and unhappy. If you act with 
craving or aversion in the mind, you may have a worthwhile goal, 
but you use an unhealthy means to reach it. Of course you have to 
act to protect yourself from danger. You can do it overpowered by 
fear, but by doing so you develop a fear complex which will harm 
you in the long run. Or with hatred in the mind, you may be 
successful in fighting injustice, but that hatred will become a 
harmful mental complex. You must fight injustice, you must protect 
yourself from danger, but you can do so with a balanced mind, 


49 


without tension. And in a balanced way, you can work to achieve 
something good, out of love for others. Balance of mind is always 
helpful and will give the best results. 


What is wrong with wanting material things to make life more 
comfortable? 

If it is a real requirement, there is nothing wrong, provided you do 
not become attached to it. For example, you are thirsty, and you 
want water; there is nothing unhealthy in that. You need water so 
you work, get it, and quench your thirst. But if it becomes an 
obsession, that does not help at all; it harms you. Whatever 
necessities you require, work to get them. If you fail to get 
something, then smile and try again in a different way. If you 
succeed, then enjoy what you get, but without attachment. 


How about planning for the future? Would you call that craving? 
Again, the criterion is whether you are attached to your plan. 
Everyone must provide for the future. If your plan does not succeed 
and you start crying, then you know that you were attached to it. But 
if you are unsuccessful and can still smile, thinking, “Well, I did my 
best. So what if I failed? I'll try again!”—then you are working in a 
detached way, and you remain happy. 


Stopping the Wheel of Conditioned Arising sounds like suicide, self- 
annihilation. Why should we want that? 

To seek annihilation of one's life is certainly harmful, just as is the 
craving to hold on to life. But instead one learns to allow nature to 
do its work, without craving for anything, not even liberation. 


But you said that once the chain of sankharas finally stops, then 
rebirth stops. 

Yes, but that is a far-off story. Concern yourself now with the 
present life! Don't worry about the future. Make the present good, 
and the future automatically will be good. Certainly when all 
sankharas that are responsible for new birth are eliminated, then the 
process of life and death stops. 

Then isn't that annihilation, extinction? 

The annihilation of the illusion of “T”; the extinction of suffering. 
This is the meaning of the word nibbdna: the extinction of burning. 
One is constantly burning in craving, aversion, ignorance. When the 
burning stops, misery stops. Then what remains is only positive. But 


50 


to describe it in words is not possible, because it is something 
beyond the sensory field. It must be experienced in this life; then 
you know what it is. Then the fear of annihilation will disappear. 
What happens to consciousness then? 

Why worry about that? It will not help you to speculate about 
something that can only be experienced, not described. This will 
only distract you from your real purpose, which is to work to get 
there. When you reach that stage you will enjoy it, and all the 
questions will go away. You won't have any more questions! Work 
to reach that stage. 


How can the world function without attachment? If parents were 
detached then they would not even care about their children. How is 
it possible to love or to be involved in life without attachment? 
Detachment does not mean indifference; it is correctly called “holy 
indifference.” As a parent you must meet your responsibility to care 
for your child with all your love, but without clinging. Out of love 
you do your duty. Suppose you tend a sick person, and despite your 
care, he does not recover. You don't start crying; that would be 
useless. With a balanced mind, you try to find another way to help 
him. This is holy indifference: neither inaction nor reaction, but real, 
positive action with a balanced mind. 


Very difficult! 
Yes, but this is what you must learn! 


51 


The Pebbles and the Ghee 


One day a young man came to the Buddha crying and 
crying; he could not stop. The Buddha asked him, “What is wrong, 
young man?” 

“Sir, yesterday my old father died.” 

“Well, what can be done? If he has died, crying will not bring 
him back.” 

“Yes, sir, that I understand; crying will not bring back my father. 
But I have come to you, sir, with a special request: please do 
something for my dead father!” 

“Eh? What can I do for your dead father?” 

“Sir, please do something. You are such a powerful person, 
certainly you can do it. Look, these priestlings, pardoners, and 
almsgatherers perform all sorts of rites and rituals to help the dead. 
And as soon as the ritual is performed here, the gateway of the 
kingdom of heaven is breached and the dead person receives entry 
there; he gets an entry visa. You, sir, are so powerful! If you 
perform a ritual for my dead father, he will not just receive an entry 
visa, he'll be granted a permanent stay, a Green Card! Please sir, do 
something for him!” 

The poor fellow was so overwhelmed by grief that he could not 
follow any rational argument . The Buddha had to use another way 
to help him understand. So he said to him, “All right. Go to the 
market and buy two earthen pots.” The young man was very happy, 
thinking that the Buddha had agreed to perform a ritual for his 
father. He ran to the market and returned with two pots. “All right,” 
the Buddha said, “fill one pot with ghee, with butter.” The young 
man did it. “Fill the other with pebbles.” He did that too. “Now 
close their mouths; seal them properly.” He did it. “Now place them 
in the pond over there.” The young man did so, and both of the pots 
sank to the bottom. “Now,” said the Buddha, “bring a big stick; 
strike and break open the pots.” The young man was very happy, 
thinking that the Buddha was performing a wonderful ritual for his 
father. 


52 


According to ancient Indian custom, when a man dies, his son 
takes the dead body to the cremation ground, puts it on the funeral 
pyre, and burns it. When the body is half burned, the son takes a 
thick stick and cracks open the skull. And according to the old 
belief, as soon as the skull is opened in this world, the gateway of 
the kingdom of heaven is opened above. So now the young man 
thought to himself, “The body of my father was burned to ashes 
yesterday. As a symbol, the Buddha now wants me to break open 
these pots!” He was very happy with the ritual. 

Taking a stick as the Buddha said, the young man struck hard and 
broke open both the pots. At once the butter contained in one pot 
came up and started floating on the surface of the water. The 
pebbles in the other pot spilled out and remained at the bottom. 
Then the Buddha said, “Well, young man, this much I have done. 
Now call all your priestlings and miracle workers and tell them to 
start chanting and praying: ‘Oh pebbles, come up, come up! Oh 
butter, go down, go down!' Let me see how it happens.” 

“Oh sir, you have started joking! How is it possible, sir? The 
pebbles are heavier than water, they are bound to stay at the bottom. 
They can’t come up, sir; this is the law of nature! The butter is 
lighter than water, it is bound to remain on the surface. It can’t go 
down, sir: this is the law of nature!” 

“Young man, you know so much about the law of nature, but you 
have not understood this natural law: if all his life your father 
performed deeds that were heavy like pebbles, he is bound to go 
down; who can bring him up? And if all his actions were light like 
this butter, he is bound to go up; who can pull him down?” 

The earlier we understand the law of nature and start living in 
accordance with the law, the earlier we come out of our misery. 


53 


Chapter 5 


THE TRAINING OF MORAL CONDUCT 


Our task is to eradicate suffering by eradicating its causes: 
ignorance, craving, and aversion. To achieve this goal the Buddha 
discovered, followed, and taught a practical way to this attainable 
end. He called this way the Noble Eightfold Path. 


Once, when asked to explain the path in simple words, the 
Buddha said, 


“Abstain from all unwholesome deeds, 
perform wholesome ones, 
purify your mind”— 


this is the teaching of enlightened persons. ! 


This is a very clear exposition which appears acceptable to all. 
Everyone agrees that we should avoid actions that are harmful and 
perform those that are beneficial. But how does one define what is 
beneficial or harmful, what is wholesome or unwholesome? When 
we try to do this we rely on our views, our traditional beliefs, our 
preferences and prejudices, and consequently we produce narrow, 
sectarian definitions that are acceptable to some but unacceptable to 
others. Instead of such narrow interpretations the Buddha offered a 
universal definition of wholesome and unwholesome, of piety and 
sin. Any action that harms others, that disturbs their peace and 
harmony, is a sinful action, an unwholesome action. Any action that 
helps others, that contributes to their peace and harmony, is a pious 
action, a wholesome action. Further, the mind is truly purified not 
by performing religious ceremonies or intellectual exercises, but by 
experiencing directly the reality of oneself and working 
systematically to remove the conditioning that gives rise to 
suffering. 

The Noble Eightfold Path can be divided into three stages of 
training: sila, samadhi, and paññã. Sila is moral practice, 
abstention from all unwholesome actions of body and speech. 
Samadhi is the practice of concentration, developing the ability to 
consciously direct and control one's own mental processes. Pa/ind is 
wisdom, the development of purifying insight into one's own nature. 


54 


The Value of Moral Practice 


Anyone who wishes to practise Dhamma must begin by 
practising sila. This is the first step without which one cannot 
advance. We must abstain from all actions, all words and deeds, that 
harm other people. This is easily understood; society requires such 
behavior in order to avoid disruption. But in fact we abstain from 
such actions not only because they harm others but also because 
they harm ourselves. It is impossible to commit an unwholesome 
action—to insult, kill, steal, or rape without generating great 
agitation in the mind, great craving and aversion. This moment of 
craving or aversion brings unhappiness now, and more in the future. 
The Buddha said, 

Burning now, burning hereafter, 
the wrong-doer suffers doubly. . . 
Happy now, happy hereafter, 


The virtuous person doubly rejoices.” 


We need not wait until after death to experience heaven and hell; 
we can experience them within this life, within ourselves. When we 
commit unwholesome actions we experience the hell-fire of craving 
and aversion. When we perform wholesome actions we experience 
the heaven of inner peace. Therefore it is not only for the benefit of 
others but for our own benefit, to avoid harm to our selves, that we 
abstain from unwholesome words and deeds. 

There is another reason for undertaking the practice of sila. We 
wish to examine ourselves, to gain insight into the depths of our 
reality. To do this requires a very calm and quiet mind. It is 
impossible to see into the depths of a pool of water when it is 
turbulent. Introspection requires a calm mind, free from agitation. 
Whenever one commits unwholesome action, the mind is inundated 
with agitation. When one abstains from all unwholesome actions of 
body or speech, only then does the mind have the opportunity to 
become peaceful enough so introspection may proceed. 

There is still another reason why sila is essential: One who 
practises Dhamma is working toward the ultimate goal of liberation 
from all suffering. While performing this task he cannot be involved 
in actions that will reinforce the very mental habits he seeks to 
eradicate. Any action that harms others is necessarily caused and 


55 


accompanied by craving, aversion, and ignorance. Committing such 
actions is taking two steps back for every step forward on the path, 
thwarting any progress toward the goal. 

Sila, then, is necessary not only for the good of society but for the 
good of each of its members, and not only for the worldly good of a 
person but also for his progress on the path of Dhamma. 

Three parts of the Noble Eightfold Path fall within the training of 
sila: right speech, right action, and right livelihood. 


Right Speech 


Speech must be pure and wholesome. Purity is achieved by 
removing impurity, and so we must understand what constitutes 
impure speech. Such acts include: telling lies, that is, speaking either 
more or less than the truth; carrying tales that set friends at odds; 
backbiting and slander; speaking harsh words that disturb others and 
have no beneficial effect; and idle gossip, meaningless chatter that 
wastes one's own time and the time of others. Abstaining from all 
such impure speech leaves nothing but right speech. 

Nor is this only a negative concept. One who practises right 
speech, the Buddha explained, 


speaks the truth and is steadfast in truthfulness, trustworthy, 
dependable, straightforward with others. He reconciles the 
quarrelling and encourages the united. He delights in harmony, 
seeks after harmony, rejoices in harmony, and creates harmony by 
his words. His speech is gentle, pleasing to the ear, kindly, 
heartwarming, courteous, agreeable, and enjoyable to many. He 
speaks at the proper time, according to the facts, according to what 
is helpful, according to Dhamma and the Code of Conduct. His 
words are worth remembering, timely, well-reasoned, well-chosen, 
and constructive.? 


Right Action 


Action must also be pure. As with speech, we must understand 
what constitutes impure action so that we may abstain from it. Such 
acts include: killing a living creature; stealing; sexual misconduct, 
for example, rape or adultery; and intoxication, losing one's senses 
so that one does not know what one says or does. Avoiding these 


56 


four impure actions leaves nothing but right action, wholesome 
action. 

Again this is not only a negative concept. Describing one who 
practises right physical action the Buddha said, “Laying aside the 
rod and sword he is careful to harm none, full of kindness, seeking 
the good of all living creatures. Free of stealth, he himself lives like 
a pure being.”4 


The Precepts 


For ordinary people involved in worldly life, the way to 
implement right speech and right action is to practise the Five 
Precepts, which are 


to abstain from killing any living creature; 
to abstain from stealing; 

to abstain from sexual misconduct; 

to abstain from false speech; 

to abstain from intoxicants. 


Ge xo 2 xi óÊ E 


These Five Precepts are the essential minimum needed for moral 
conduct. They must be followed by anyone who wishes to practise 
Dhamma. 

At times during life, however, the opportunity may come to lay 
aside worldly affairs temporarily—perhaps for a few days, perhaps 
just for one day—in order to purify the mind, to work toward 
liberation. Such a period is a time for serious practice of Dhamma, 
and therefore one's conduct must be more careful than in ordinary 
life. It is important then to avoid actions that may distract from or 
interfere with the work of self-purification. Therefore at such a time 
one follows eight precepts. These include the basic five precepts 
with one modification: instead of abstaining from sexual 
misconduct, one abstains from all sexual activities. In addition one 
undertakes to abstain from untimely eating (that is, from eating after 
noon); to abstain from all sensual entertainment and bodily 
decoration; and to abstain from using luxurious beds. The 
requirement of celibacy and the additional precepts foster the 
calmness and alertness that are necessary for the work of 
introspection, and help to free the mind from all external 
disturbance. The Eight Precepts need be followed only during the 

57 


time given to intensive practice of Dhamma. When that time is over, 
a lay person may revert to the Five Precepts as guidelines for moral 
conduct. 

Finally, there are the Ten Precepts for those who have adopted 
the homeless life of a recluse, a mendicant monk, or a nun. These 
ten precepts include the first eight, with the seventh precept divided 
into two and one further precept: to abstain from accepting money. 
Recluses must support themselves solely by the charity they receive, 
so that they are free to devote themselves fully to the work of 
purifying their minds for their own benefit and for the benefit of all. 

The precepts, whether five, eight, or ten, are not empty formulas 
dictated by tradition. They are literally “steps to implement the 
training,” very practical means to ensure that one's speech and 
actions harm neither others nor oneself. 


Right Livelihood 


Each person must have a proper way of supporting himself or 
herself. There are two criteria for right livelihood. First, it should not 
be necessary to break the Five Precepts in one's work, since doing so 
obviously causes harm to others. But further, one should not do 
anything that encourages other people to break the precepts, since 
this will also cause harm. Neither directly nor indirectly should our 
means of livelihood involve injury to other beings. Thus any 
livelihood that requires killing, whether of human beings or of 
animals, is clearly not right livelihood. But even if the killing is 
done by others and one simply deals in the parts of slaughtered 
animals, their skins, flesh, bones, and so on, still this is not right 
livelihood, because one is depending on the wrong actions of others. 
Selling liquor or other drugs may be very profitable, but even if one 
abstains from them oneself, the act of selling encourages others to 
use intoxicants and thereby to harm themselves. Operating a 
gambling casino may be very lucrative, but all who come there to 
gamble cause themselves harm. Selling poisons or weapons—arms, 
ammunition, bombs, missiles—is good business, but it injures the 
peace and harmony of multitudes. None of these are right livelihood. 

Even though a type of work may not actually harm others, if it is 
performed with the intention that others should be harmed, it is not 


58 


right livelihood. The doctor who hopes for an epidemic and the 
trader who hopes for a famine are not practising right livelihood. 

Each human being is a member of society. We meet our 
obligations to society by the work we do, serving our fellows in 
different ways. In return for this we receive our livelihood. Even a 
monk, a recluse, has his proper work by which he earns the alms he 
receives: the work of purifying his mind for his good and the benefit 
of all. If he starts exploiting others by deceiving people, performing 
feats of magic or falsely claiming spiritual attainments, then he is 
not practising right livelihood. 

Whatever remuneration we are given in return for our work is to 
be used for the support of ourselves and our dependents. If there is 
any excess, at least a portion of it should be returned to society, 
given to be used for the good of others. If the intention is to play a 
useful role in society in order to support oneself and to help others, 
then the work one does is right livelihood. 


Practice of Sila in a Course of Vipassana Meditation 


Right speech, right action, and right livelihood should be 
practised because they make sense for oneself and for others. A 
course in Vipassana meditation offers the opportunity to apply all 
these aspects of sila. This is a period set aside for the intensive 
practice of Dhamma, and therefore the Eight Precepts are followed 
by all participants. However, one relaxation is allowed for those 
joining a course for the first time, or for those with medical 
problems: They are permitted to have a light meal in the evening. 
For this reason such people formally undertake only the Five 
Precepts, although in all other respects they actually observe the 
Eight Precepts. 

In addition to the precepts, all participants must take a vow of 
silence until the last full day of the course. They may speak with the 
teacher or the course management, but not with other meditators. In 
this way all distractions are kept to a minimum; people are able to 
live and work in close quarters without disturbing each other. In this 
calm, quiet, and peaceful atmosphere it is possible to perform the 
delicate task of introspection. 

In return for performing their work of introspection, meditators 
receive food and shelter, the cost of which has been donated by 

59 


others. In this way, during a course they live more or less like true 
recluses, subsisting on the charity of others. By performing their 
work to the best of their ability, for their own good and the good of 
others, the meditators practise right livelihood while participating in 
a Vipassana course. 

The practice of si/a is an integral part of the path of Dhamma. 
Without it there can be no progress on the path, because the mind 
will remain too agitated to investigate the reality within. There are 
those who teach that spiritual development is possible without sila. 
Whatever they may be doing, such people are not following the 
teaching of the Buddha. Without practising sila it may be possible to 
experience various ecstatic states but it is a mistake to regard these 
as spiritual attainments. Certainly without sila one can never liberate 
the mind from suffering and experience ultimate truth. 


Questions and Answers 


QUESTION: Isn't performing right action a kind of attachment? 

S. N. GOENKA: No. It is simply doing your best, understanding 
that the results are beyond your control. You do your job and leave 
the results to nature, to Dhamma: “Thy will be done.” 


Then it is being willing to make a mistake? 

If you make a mistake you accept it, and try not to repeat it the next 
time. Again you may fail; again you smile and try a different way. If 
you can smile in the face of failure, you are not attached. But if 
failure depresses you and success makes you elated, you are 
certainly attached. 


Then right action is only the effort you make, not the result? 

Not the result. That will automatically be good if your action is 
good. Dhamma takes care of that. We do not have the power to 
choose the result, but we can choose our actions. Just do the best 
you can. 


Is it wrong action to harm another accidentally? 

No. There must be an intention to harm a particular being, and one 
must succeed in causing harm; only then is wrong action completed. 
Sila should not be taken to an extreme, which would be neither 
practical nor beneficial. On the other hand, it is equally dangerous to 
be so careless in your actions that you keep harming others, and then 


60 


excuse yourself on the grounds that you had no intention of causing 
harm. Dhamma teaches us to be mindful. 

What is the difference between right and wrong sexual conduct? Is it 
a question of volition? 

No. Sex has a proper place in the life of a householder. It should not 
be forcibly suppressed, because a forced celibacy produces tensions 
which create more problems, more difficulties. However, if you give 
free license to the sexual urge, and allow yourself to have sexual 
relations with anyone whenever passion arises, then you can never 
free your mind of passion. Avoiding these two equally dangerous 
extremes, Dhamma offers a middle path, a healthy expression of 
sexuality which still permits spiritual development, and that 
is sexual relations between two people who are committed 
to each other. And if your partner is also a Vipassana 
meditator, whenever passion arises you both observe it. This is 
neither suppression nor free license. By observing you can easily 
free yourself of passion. At times a couple will still have sexual 
relations, but gradually they develop toward the stage in which sex 
has no meaning at all. This is the stage of real, natural celibacy, 
when not even a thought of passion arises in the mind. This celibacy 
gives a joy far beyond any sexual satisfaction. Always one feels so 
contented, so harmonious. One must learn to experience this real 
happiness. 


In the West, many think that sexual relations between any two 
consenting adults are permissible. 

That view is far away from Dhamma. Someone who has sex with 
one person, then another, and then someone else, is multiplying his 
passion, his misery. You must be either committed to one person or 
living in celibacy. 

How about the use of drugs as aids to experience other types of 
consciousness, different realities? 

Some students have told me that by using psychedelic drugs they 
passed through experiences similar to those they encountered in 
meditation. Whether or not this is really so, having a drug-induced 
experience is a form of dependence on an outside agency. Dhamma, 
however, teaches you to become your own master so that you can 
experience reality at will, whenever you wish. And another very 


61 


important difference is that the use of drugs causes many people to 
lose their mental balance and to harm themselves, while the 
experience of truth by the practice of Dhamma causes meditators to 
become more balanced, without harming themselves or anyone else. 


Is the fifth precept to abstain from intoxicants or to abstain from 
becoming intoxicated? After all, drinking in moderation, without 
becoming drunk, does not seem particularly harmful. Or are you 
saying that drinking even one glass of alcohol is breaking sila? 

By drinking even a small amount, in the long run you develop a 
craving for alcohol. You don't realize it but you take a first step 
toward addiction, which is certainly harmful to yourself and others. 
Every addict starts by taking just one glass. Why take the first step 
toward suffering.? If you practise meditation seriously and one day 
you drink a glass of wine out of forgetfulness or at a social 
gathering, that day you will find that your meditation is weak. 
Dhamma cannot go together with the use of intoxicants. If you 
really wish to develop in Dhamma, you must stay free from all 
intoxicants. This is the experience of thousands of meditators. 


The two precepts concerning sexual misconduct and the use of 
intoxicants particularly need to be understood by people from 
Western countries. 


People here often say, “If it feels good, it must be right.” 

Because they don't see reality. When you perform an action out of 
aversion, automatically you are aware of agitation in the mind. 
When, however, you perform an action out of craving, it seems 
pleasant at the surface level of the mind, but there is an agitation at a 
deeper level. You feel good only out of ignorance. When you realize 
how you harm yourself by such actions, naturally you stop 
committing them. 


Is it breaking sila to eat meat? 

No, not unless you have killed the animal yourself. If meat happens 
to be provided for you and you enjoy its taste as you would that of 
any other food, you have not broken any precept. But of course by 
eating meat you indirectly encourage someone else to break the 
precepts by killing. And also at a subtler level you harm yourself by 
eating meat. Every moment an animal generates craving and 
aversion; it is incapable of observing itself, of purifying its mind. 


62 


Every fibre of its body becomes permeated with craving and 
aversion. This is the input you receive when eating non-vegetarian 
food. A meditator is trying to eradicate craving and aversion, and 
therefore would find it helpful to avoid such food. 


Is that why only vegetarian food is served at a course? 
Yes, because it is best for Vipassana meditation. 


Do you recommend vegetarianism in daily life? 
That is also helpful. 


How can making money be acceptable conduct for a meditator? 

If you practise Dhamma, you are happy even if you don't make 
money. But if you make money and do not practise Dhamma, you 
remain unhappy. Dhamma is more important. As someone living in 
the world, you have to support yourself. You must earn money by 
honest, hard work; there is nothing wrong in that. But do it with 
Dhamma. 


If somewhere down the road your work may have an effect that is 
not good, if what you do can be used in a negative way, is that 
wrong livelihood? 

It depends on your intention. If you are concerned only to 
accumulate money, if you think, “Let others be harmed, I don't care 
so long as I get my money,” this is wrong livelihood. But if your 
intention is to serve and nevertheless someone is harmed, you are 
not to blame for that. 


My company produces an instrument that, among other things, is 
used to gather data on atomic explosions. They asked me to work on 
this product, and somehow it did not seem right to me. 

If something will be used only for harming others, certainly you 
should not be involved in that. But if it can be used for positive as 
well as negative purposes, you are not responsible for the use others 
make of it. You do your work with the intention that others should 
use this for a good purpose. There is nothing wrong with that. 


What do you think of pacifism? 

If by pacifism you mean inaction in the face of aggression, certainly 
that is wrong. Dhamma teaches you to act in a positive way, to be 
practical. 


63 


How about the use of passive resistance, as taught by Mahatma 
Gandhi or Martin Luther King, Jr.? 

It depends on the situation. If an aggressor can understand no other 
language except force, one must use physical strength, always 
maintaining equanimity. Otherwise one should use passive 
resistance, not out of fear but as an act of moral bravery. This is the 
Dhamma way, and this is what Gandhiji trained people to do. It 
requires courage to face with empty hands the aggression of armed 
opponents. To do that one must be prepared to die. Death is bound 
to come sooner or later; one can die in fear or bravely. A Dhamma 
death cannot be in fear. Gandhiji used to tell his followers who 
faced violent opposition, “Let your wounds be on your chest, not on 
your backs.” He succeeded because of the Dhamma in him. 


You yourself say that people can have wonderful meditation 
experience without maintaining the precepts. Isn't it then dogmatic 
and inflexible to put so much stress on moral conduct? 

I have seen from the case of a number of students that people who 
give no importance to sila cannot make any progress on the path. 
For years such people may come to courses and have wonderful 
experiences in meditation, but in their daily lives there is no change. 
They remain agitated and miserable because they are only playing a 
game with Vipassana, as they have played so many other games. 
Such people are real losers. Those who really want to use Dhamma 
in order to change their lives for better must practise sila as carefully 
as possible. 


64 


The Doctor's Prescription 


A man becomes sick and goes to the doctor for help. The 
doctor examines him and then writes out a prescription for some 
medicine. The man has great faith in his doctor. He returns home 
and in his prayer room he puts a beautiful picture or statue of the 
doctor. Then he sits down and pays respects to that picture or statue: 
he bows down three times, and offers flowers and incense. And then 
he takes out the prescription that the doctor wrote for him, and very 
solemnly he recites it: “Two pills in the morning! Two pills in the 
afternoon! Two pills in the evening!” All day, all life long he keeps 
reciting the prescription because he has great faith in the doctor, but 
still the prescription does not help him. 

The man decides that he wants to know more about this 
prescription, and so he runs to the doctor and asks him, “Why did 
you prescribe this medicine? How will it help me?” Being an 
intelligent person, the doctor explains, “Well, look, this is your 
disease, and this is the root cause of your disease. If you take the 
medicine I have prescribed, it will eradicate the cause of your 
disease. When the cause is eradicated, the disease will automatically 
disappear.” The man thinks, “Ah, wonderful! My doctor is so 
intelligent! His prescriptions are so helpful!” And he goes home and 
starts fighting with his neighbors and acquaintances, insisting, “My 
doctor is the best doctor! All other doctors are useless!” But what 
does he gain by such arguments? All his life he may continue 
fighting, but still this does not help him at all. If he takes the 
medicine, only then will the man be relieved of his misery, his 
disease. Only then will the medicine help him. 

Every liberated person is like a physician. Out of compassion, he 
gives a prescription advising people how to free themselves of 
suffering. If people develop blind faith in that person, they turn the 
prescription into a scripture and start fighting with other sects, 
claiming that the teaching of the founder of their religion is superior. 
But no one cares to practise the teaching, to take the medicine 
prescribed in order to eliminate the malady. 


65 


Having faith in the doctor is useful if it encourages the patient to 
follow his advice. Understanding how the medicine works is 
beneficial if it encourages one to take the medicine. But without 
actually taking the medicine, one cannot be cured of the disease. 
You have to take the medicine yourself. 


66 


Chapter 6 


THE TRAINING OF CONCENTRATION 


By practising sila we attempt to control our speech and 
physical actions. However, the cause of suffering lies in our mental 
actions. Merely restraining our words and deeds is useless if the 
mind continues to boil in craving and aversion, in unwholesome 
mental actions. Divided against ourselves in this way, we can never 
be happy. Sooner or later the craving and aversion will erupt and we 
shall break sila, harming others and ourselves. 

Intellectually one may understand that it is wrong to commit 
unwholesome actions. After all, for thousands of years every 
religion has preached the importance of morality. But when the 
temptation comes, it overpowers the mind and one breaks sila. An 
alcoholic may know perfectly well that he should not drink because 
alcohol is harmful to him, and yet when the craving arises he 
reaches for the alcohol and becomes intoxicated. He cannot stop 
himself, because he has no control over his mind. But when one 
learns to cease committing unwholesome mental actions, it becomes 
easy to refrain from unwholesome words and deeds. 

Because the problem originates in the mind, we must confront it 
at the mental level. In order to do so, we must undertake the practice 
of bhavana—literally, “mental development,” or in common 
language, meditation. Since the time of the Buddha, the meaning of 
the word bhavand has become vague as the practice of it has fallen 
away. In recent times, it has been used to refer to any sort of mental 
culture or spiritual uplift, even such activities as reading, talking, 
hearing, or thinking about Dhamma. “Meditation,” the most 
common English translation of bhdvand, is used even more loosely 
to refer to many activities, from mental relaxation, day-dreaming, 
and free association, to self-hypnosis. All these are far from what 
the Buddha meant by bhavand. He used the term to refer to specific 
mental exercises, precise techniques for focusing and purifying the 
mind. 


67 


Bhavana includes the two trainings of concentration (samādhi) 
and wisdom (paññā). The practice of concentration is also called 
“the development of tranquility” (samatha-bhavana), and that of 
wisdom is called “the development of insight” (vipassana- 
bhavana). The practice of bhavand begins with concentration, 
which is the second division of the Noble Eightfold Path. This is the 
wholesome action of learning to take control of the mental 
processes, to become master of one's own mind. Three parts of the 
path fall within this training: right effort, right awareness, and right 
concentration. 


Right Effort 


Right effort is the first step in the practice of bhavand. The mind 
is easily overcome by ignorance, easily swayed by craving or 
aversion. Somehow we must strengthen it so that it becomes firm 
and stable, a useful tool for examining our nature at the subtlest 
level in order to reveal and then remove our conditioning. 

A doctor, wishing to diagnose the disease of a patient, will take 
a blood sample and place it under a microscope. Before examining 
the sample, the doctor must first focus the microscope properly, 
and fix it in focus. Only then is it possible to inspect the sample, 
discover the cause of the disease and determine the proper 
treatment to cure the disease. Similarly, we must learn to focus the 
mind, to fix and maintain it on a single object of attention. In this 
way we make it an instrument for examining the subtlest reality of 
ourselves. 

The Buddha prescribed various techniques for concentrating the 
mind, each suited to the particular person who came to him for 
training. The most suitable technique for exploring inner reality, the 
technique the Buddha himself practised, is that of anapana-sati, 
“awareness of respiration.” 

Respiration is an object of attention that is readily available to 
everyone, because we all breathe from the time of birth until the 
time of death. It is a universally accessible, universally acceptable 
object of meditation. To begin the practice of bhavanda, meditators 
sit down, assume a comfortable, upright posture, and close their 
eyes. They should be in a quiet room with little to distract the 
attention. Turning from the outer world to the world within, they 

68 


find that the most prominent activity is their own breathing; so they 
give attention to this object: the breath entering and leaving the 
nostrils. 

This is not a breathing exercise; it is an exercise in awareness. 
The effort is not to control the breath but instead to remain 
conscious of it as it naturally is: long or short, heavy or light, rough 
or subtle. For as long as possible one fixes the attention on the 
breath, without allowing any distractions to break the chain of 
awareness. 

As meditators we find out at once how difficult this is. As soon 
as we try to keep the mind fixed on respiration, we begin to worry 
about a pain in the legs. As soon as we try to suppress all 
distracting thoughts, a thousand things jump into the mind: 
memories, plans, hopes, fears. One of these catches our attention, 
and after some time we realize that we have forgotten completely 
about breathing. We begin again with renewed determination, and 
again after a short time we realize that the mind has slipped away 
without our noticing. 

Who is in control here? As soon as one begins this exercise, it 
becomes very clear very quickly that in fact the mind is out of 
control. Like a spoiled child who reaches for one toy, becomes 
bored, and reaches for another, and then another, the mind keeps 
jumping from one thought, one object of attention to another, 
running away from reality. 

This is the ingrained habit of the mind; this is what it has been 
doing all our lives. But once we start to investigate our true nature, 
the running away must stop. We must change the mental habit 
pattern and learn to remain with reality. We begin by trying to fix 
the attention on the breath. When we notice that it has wandered 
away, patiently and calmly we bring it back again. We fail and try 
again, and again. Smilingly, without tension, without 
discouragement, we keep repeating the exercise. After all, the 
habit of a lifetime is not changed in a few minutes. The task 
requires repeated, continuous practice as well as patience and 
calmness. This is how we develop awareness of reality. This is 
right effort. 

The Buddha described four types of right effort: 

to prevent evil, unwholesome states from arising; 
69 


to abandon them if they should arise; 

to generate wholesome states not yet existing; 

to maintain them without lapse, causing them to develop 
and to reach full growth and perfection. 


By practising awareness of respiration, we practise all four right 
efforts. We sit down and fix attention on the breath without any 
intervening thought. By doing so, we initiate and maintain the 
wholesome state of self-awareness. We prevent ourselves from 
falling into distraction, or absent-mindedness, from losing sight of 
reality. If a thought arises, we do not pursue it, but return our 
attention once again to the breath. In this way, we develop the 
ability of the mind to remain focused on a single object and to resist 
distractions—two essential qualities of concentration. 


Right Awareness 


Observing respiration is also the means for practising right 
awareness. Our suffering stems from ignorance. We react because 
we do not know what we are doing, because we do not know the 
reality of ourselves. The mind spends most of the time lost in 
fantasies and illusions, reliving pleasant or unpleasant experiences 
and anticipating the future with eagerness or fear. While lost in such 
cravings or aversions we are unaware of what is happening now, 
what we are doing now. Yet surely this moment, now, is the most 
important for us. We cannot live in the past; it is gone. Nor can we 
live in the future; it is forever beyond our grasp. We can live only in 
the present. 

If we are unaware of our present actions, we are condemned to 
repeating the mistakes of the past and can never succeed in attaining 
our dreams for the future. But if we can develop the ability to be 
aware of the present moment, we can use the past as a guide for 
ordering our actions in the future, so that we may attain our goal. 

Dhamma is the path of here-and-now. Therefore we must develop 
our ability to be aware of the present moment. We require a method 
to focus our attention on our own reality in this moment. The 
technique of Gndpdna-sati is such a method. Practising it develops 
awareness of oneself in the here-and-now: at this moment breathing 


70 


in, at this moment breathing out. By practising awareness of 
respiration, we become aware of the present moment. 

Another reason for developing awareness of respiration is that we 
wish to experience ultimate reality. Focusing on breathing can help 
us explore whatever is unknown about ourselves, to bring into 
consciousness whatever has been unconscious. It acts as a bridge 
between the conscious and unconscious mind, because the breath 
functions both consciously and unconsciously. We can decide to 
breathe in a particular way, to control the respiration. We can even 
stop breathing for a time. And yet when we cease trying to control 
respiration, it continues without any prompting. 

For example, we may begin by breathing intentionally, slightly 
hard, in order to fix the attention more easily. As soon as the 
awareness of respiration becomes clear and steady, we allow the 
breath to proceed naturally, either hard or soft, deep or shallow, long 
or short, fast or slow. We make no effort to regulate the breath; the 
effort is only to be aware of it. By maintaining awareness of natural 
breath we have started observing the autonomic functioning of the 
body, an activity which is usually unconscious. From observing the 
gross reality of intentional breathing, we have progressed to 
observing the subtler reality of natural breathing. We have begun to 
move beyond superficial reality toward awareness of a subtler 
reality. 

Yet another reason for developing awareness of respiration is in 
order to become free of craving, aversion, and ignorance, by first 
becoming aware of them. In this task the breath can help, because 
respiration acts as a reflection of one's mental state. When the mind 
is peaceful and calm, the breath is regular and gentle. But whenever 
negativity arises in the mind, whether anger, hatred, fear, or passion, 
then respiration becomes more rough, heavy, and rapid. In this way, 
our respiration alerts us to our mental state and enables us to start to 
deal with it. 

There is yet another reason for practising awareness of breathing. 
Since our goal is a mind free of negativity, we must be careful that 
every step we take toward that goal is pure and wholesome. Even in 
the initial stage of developing samadhi we must use an object of 
attention which is wholesome. Breath is such an object. We cannot 
have craving or aversion toward the breath, and it is a reality, totally 

71 


divorced from illusion or delusion. Therefore it is an appropriate 
object of attention. 

In the moment when the mind is fully focused on respiration, it is 
free from craving, free of aversion, and free of ignorance. However 
brief that moment of purity may be, it is very powerful, for it 
challenges all one's past conditioning. All the accumulated reactions 
are stirred up and begin to appear as various difficulties, physical as 
well as mental, which hinder one's efforts to develop awareness. We 
may experience impatience for progress, which is a form of craving; 
or else aversion may arise in the form of anger and depression 
because progress seems slow. Sometimes lethargy overwhelms us 
and we doze off as soon as we sit to meditate. Sometimes we may 
be so agitated that we fidget or find excuses to avoid meditating. 
Sometimes skepticism undermines the will to work—obsessive, 
unreasoning doubts about the teacher, or the teaching, or our own 
ability to meditate. When suddenly faced with these difficulties, we 
may think of giving up the practice altogether. 

At such a moment we must understand that these hindrances have 
arisen only in reaction to our success in practising awareness of 
respiration. If we persevere they will gradually disappear. When 
they do, the work becomes easier, because even at this early stage of 
practice, some layers of conditioning have been eradicated from the 
surface of the mind. In this way, even as we practise awareness of 
breathing, we begin to cleanse the mind and advance toward 
liberation. 


Right Concentration 


Fixing the attention on respiration develops awareness of the 
present moment. Maintaining this awareness from moment to 
moment, for as long as possible, is right concentration. 

In the daily actions of ordinary life, concentration is also 
required, but it is not necessarily the same as right concentration. A 
person may be concentrating on satisfying a sensual desire or 
forestalling a fear. A cat waits with all its attention focused on a 
mousehole, ready to pounce as soon as a mouse appears. A pick- 
pocket is intent on the victim's wallet, waiting for the moment to 
remove it. A child in bed at night stares fearfully at the darkest 
corner of the room, imagining monsters hidden in the shadows. 

72 


None of these is right concentration, concentration that can be used 
for liberation. Samadhi must have as its focus an object that is free 
from all craving, all aversion, all illusion. 

In practising awareness of breathing one finds how difficult it is 
to maintain unbroken awareness. Despite a firm determination to 
keep the attention fixed on the object of the breath, somehow it slips 
away unnoticed. We find we are like a drunken man trying to walk a 
straight line, who keeps straying to one side or the other. In fact we 
are drunk with our own ignorance and illusions, and so we keep 
straying into past or future, craving or aversion. We cannot remain 
on the straight path of sustained awareness. 

As meditators, we would be wise not to become depressed or 
discouraged when faced with these difficulties, but instead to 
understand that it takes time to change the ingrained mental habits 
of years. It can be done only by working repeatedly, continuously, 
patiently, and persistently. Our job is simply to return attention to 
our breathing as soon as we notice that it has strayed. If we can do 
that, we have taken an important step toward changing the 
wandering ways of the mind. And by repeated practice, it becomes 
possible to bring the attention back more and more quickly. 
Gradually, the periods of forgetfulness become shorter and the 
periods of sustained awareness—samadhi—become longer. 

As concentration strengthens, we begin to feel relaxed, happy, 
full of energy. Little by little the breath changes, becoming soft, 
regular, light, shallow. At times it may seem that respiration has 
stopped altogether. Actually, as the mind becomes tranquil, the body 
also becomes calm and the metabolism slows down, so that less 
oxygen is required. 

At this stage some of those who practise awareness of respiration 
may have various unusual experiences: seeing lights or visions 
while sitting with eyes closed or hearing extraordinary sounds, for 
example. All these so-called extrasensory experiences are merely 
indications that the mind has attained a heightened level of 
concentration. In themselves these phenomena have no importance 
and should be given no attention. The object of awareness remains 
respiration; anything else is a distraction. Nor should one expect 
such experiences; they occur in some cases and not in others. All 
these extraordinary experiences are simply milestones that mark 

73 


progress on the path. Sometimes the milestone may be hidden from 
view, or we may be so intent on the path that we stride ahead 
without noticing it. But if we take such a milestone as the final goal 
and cling to it, we cease making progress altogether. After all, there 
are countless extraordinary sensory experiences to be had. Those 
practising Dhamma are not seeking such experiences but rather 
insight into their own nature, so as to attain freedom from suffering. 

Therefore we continue to give attention only to respiration. As 
the mind becomes more concentrated, the breath becomes finer and 
more difficult to follow, thereby requiring still greater efforts to 
remain attentive. In this way we continue to hone the mind, to 
sharpen the concentration, to make of it a tool with which to 
penetrate beyond apparent reality in order to observe the subtlest 
reality within. 

There are many other techniques to develop concentration. One 
may be taught to concentrate on a word by repeating it, or on a 
visual image, or even to perform over and over again a certain 
physical action. In doing so one becomes absorbed in the object of 
attention, and attains a blissful state of trance. Although such a state 
is no doubt very pleasant so long as it lasts, when it ends one finds 
oneself back in ordinary life with the same problems as before. 
These techniques work by developing a layer of peace and joy at the 
surface of the mind, but in the depths the conditioning remains 
untouched. The objects used to attain concentration in such 
techniques have no connection with the moment-to-moment reality 
of oneself. The bliss that one attains is superimposed, intentionally 
created, rather than arising spontaneously from the depths of a 
purified mind. Right samādhi cannot be spiritual intoxication. It 
must be free from all artificiality, all illusions. 

Even within the teaching of the Buddha, there are various states 
of trance—jhana—that can be attained. The Buddha himself was 
taught eight states of mental absorption before he became 
enlightened, and he continued to practise them throughout his life. 
However, states of trance alone could not liberate him. When he 
taught the states of absorption, therefore, he emphasized their 
function only as stepping-stones to the development of insight. 
Meditators develop the faculty of concentration not in order to 
experience bliss or ecstasy, but rather to forge the mind into an 

74 


instrument with which to examine their own reality and to remove 
the conditioning that causes their suffering. This is right 
concentration. 


Questions and Answers 


QUESTION: Why do you teach students to practise anapana 
concentrating on the nostrils rather than on the belly? 


S. N. GOENKA: Because for usa ndpdna is practised as a 
preparation for the practice of Vipassana, and in this type of 
Vipassana a particularly strong concentration is necessary. The more 
limited the area of attention, the stronger the concentration will be. 
For developing concentration to this degree, the abdomen is too 
large. Most suitable is the area of the nostrils. That is why the 
Buddha guided us to work in this area. 


While practising awareness of respiration, is it permissible to count 
breaths, or to say “in” as we breathe in and “out” as we breathe 
out? 


No, there should be no continuous verbalization. If all the time you 
add a word to the awareness of respiration, gradually the word will 
become predominant and you will forget about the breath entirely. 
Then whether you breathe in or out, you will say “In!” Whether you 
breathe out or in, you will say “Out!” The word will become a 
mantra. Just remain with the breath, bare breath, nothing but breath. 


Why is the practice of samadhi not sufficient for liberation? 


Because the purity of mind developed through samādhi is achieved 
primarily by suppression, not elimination of conditioning. It is just 
as if someone cleans a tank of muddy water by adding a 
precipitating agent, for example, alum. The alum causes the mud 
particles suspended in the water to fall to the bottom of the tank, 
leaving the water crystal-clear. Similarly samādhi makes the upper 
levels of the mind crystal-clear, but a deposit of impurities remains 
in the unconscious. These latent impurities must be removed in 
order to reach liberation. And to remove the impurities from the 
depths of the mind, one must practise Vipassana. 


Isn't it harmful to forget the past and future entirely and to give 
attention only to the present moment? After all, isn't that the way 


75 


animals live? Surely whoever forgets the past is condemned to 
repeat it. 


This technique will not teach you to forget the past entirely or to 
have no concern for the future. But the present mental habit pattern 
is to immerse oneself constantly in past memories or in cravings, 
plans, or fears for the future, and to remain ignorant of the present. 
This unhealthy habit makes life miserable. By meditation you learn 
to keep a firm foothold in the present reality. With this solid base 
you can take the necessary guidance from the past and make proper 
provision for the future. 


I find that when I meditate and the mind wanders, a craving may 
start, and then I think I'm not supposed to crave, and I start getting 
agitated because I am craving. How should I deal with this? 


Why get agitated because of the craving? Just accept the fact: 
“Look, there is craving”—thafs all. And you will come out of it. 
When you find that the mind has wandered you accept: “Look, the 
mind has wandered,” and automatically it will return to respiration. 
Don't create tensions because there is craving or because the mind 
has wandered; if you do that, you generate fresh aversion. Just 
accept it. This acceptance is enough. 


All Buddhist meditation techniques were already known in yoga. 
What was truly new in meditation as taught by the Buddha? 


What is called yoga today is actually a later development. Patanjali 
lived about 500 years after the time of the Buddha, and naturally his 
Yoga Sitra shows the influence of the Buddha's teachings. Of 
course yogic practices were known in India even before the Buddha, 
and he himself experimented with them before achieving 
enlightenment. All these practices, however, were limited to sila and 
samadhi, concentration up to the level of the eighth jhana, the 
eighth stage of absorption, which is still within the field of sensory 
experience. The Buddha found the ninth jhdna, and that is 
Vipassana, the development of insight that will take the meditator to 
the ultimate goal beyond all sensory experience. 


I find that I am very quick to belittle other people. What is the best 
way to work with this problem? 


76 


Work with it by meditating. If the ego is strong, one will try to 
belittle others, to lower their importance and increase one's own. But 
meditation naturally dissolves the ego. When it dissolves, you can 
no longer do anything to hurt another. Work and the problem will 
automatically be solved. 


At times I feel guilty about what I have done. 


Feeling guilty will not help you; it will only cause harm. Guilt has 
no place on the path of Dhamma. When you realize that you have 
acted in a wrong way, simply accept the fact without trying to 
justify or conceal it. You may go to someone you respect and say, 
“Well, I made this mistake. In future I'll be careful not to repeat it.” 
And then meditate, and you will find that you can come out of the 
difficulty. 


Why do I keep reinforcing this ego? Why do I keep trying to be “T”? 
This is what the mind has been conditioned to do, out of ignorance. 


But Vipassana can liberate you from this harmful conditioning. In 
place of always thinking of self, you learn to think of others. 


How does that happen? 


The first step is to recognize how selfish and egocentric one is. 
Unless someone realizes this truth, he cannot emerge from the 
madness of self-love. As you practise more, you will realize that 
even your love for others is in fact self-love. You will understand, 
“Whom do I love? I love someone because I expect something from 
that person. I expect him to behave in a way that I like. The moment 
he starts to behave in a different way, all my love is gone. Then do I 
really love this person or myself?” The answer will become clear, 
not by intellectualizing, but by your practice of Vipassana. And once 
you have this direct realization, you begin to emerge from your 
selfishness. Then you learn to develop real love for others, love that 
is selfless, one-way traffic: giving without expecting anything in 
return. 

I work in an area where there are a lot of street people who hold out 
their hands and say, “Spare change?” 


So it is also in the West? I thought begging is found only in poor 
countries! 


77 


I know that many of these street people are on drugs. I wonder if by 
giving them money, we encourage them to use drugs. 


That is why you must take care that any donation you give will be 
properly used. Otherwise it doesn't help anybody. Instead of giving 
such people money, if you help them come out of their addictions, 
then you do them real service. Whatever action you perform must be 
with wisdom. 


When you say “Be happy,” the other side of that to me is “Be sad.” 
Why be sad? Come out of sadness! 
Right, but I thought we were working for balance. 


The balance makes you happy. If you are unbalanced, you are sad. 
Be balanced; be happy! 


I thought it was “Be balanced, be nothing.” 


No, no. Balance makes you happy, not nothing. You become 
positive when you have a balanced mind. 


78 


The Crooked Milk Pudding 


Two young boys, who were very poor, lived by begging 
for their food from house to house in the city and in the countryside. 
One of them was blind from birth, and the other helped him; in this 
way they made their rounds together, begging for food. 

One day the blind boy fell sick. His companion said, “Stay here 
and rest. I'll go round to beg for us both, and I'll bring the food back 
for you.” And he went off to beg. 

That day it so happened that the boy was given a very delicious 
dish: khir, Indian style-milk pudding. He had never tasted this dish 
before and enjoyed it very much. But unfortunately he had no 
container in which to bring the pudding back to his friend, so he ate 
it all. 

When he came back to his blind companion, the boy said, “I am 
so sorry, today I was given a wonderful dish, milk pudding, but I 
could not bring any back for you.” 

The blind boy asked him, “What is this milk pudding?” 

“Oh, it is white. Milk is white.” 

Being blind from birth, his companion did not understand. “What 
is white?” 

“Don't you know what white is?” 

“No, I don't.” 

“It's the opposite of black.” 

“Then what is black?” He did not know what black was either. 

“Oh, try to understand, white!” But the blind boy could not 
understand. So his friend looked about him and seeing a white 
crane, he caught hold of the bird and brought it to the blind boy 
saying, “White is like this bird.” 

Not having eyes, the blind boy reached out to touch the crane 
with his fingers. “Ah, now I understand what white is! It is soft.” 

“No, no, it has nothing to do with being soft. White is white! Try 
to understand.” 

“But you told me it is like this crane, and I examined the crane 
and it is soft. So the milk pudding is soft. White means soft.” 


79 


“No, you have not understood. Try again.” 

Again the blind boy examined the crane, passing his hand from 
the beak to the neck, to the body, to the tip of the tail. “Oh, now I 
understand. It is crooked! The milk pudding is crooked!” 

He cannot understand because he does not have the faculty to 
experience what white is. In the same way, if you do not have the 
faculty to experience reality as it is, it will always be crooked for 
you. 


80 


Chapter 7 


THE TRAINING OF WISDOM 


Neither sila nor samādhi is unique to the teaching of the 
Buddha. Both were well known and practised before his 
enlightenment; in fact, while searching for the way to liberation, the 
future Buddha was trained in samādhi by two teachers with whom 
he studied. In prescribing these trainings the Buddha did not differ 
from the teachers of conventional religion. All religions insist on the 
necessity of moral behavior, and they also offer the possibility of 
attaining states of bliss, whether by prayer, by rituals, by fasting and 
other austerities, or by various forms of meditation. The goal of such 
practices is simply a state of deep mental absorption. This is the 
“ecstasy” experienced by religious mystics. 

Such concentration, even if not developed to the level of the 
trance states, is very helpful. It calms the mind by diverting attention 
from the situations in which one would otherwise react with craving 
and aversion. Counting slowly to ten to prevent an outburst of anger 
is a rudimentary form of samādhi. Other, perhaps more obvious, 
forms are repetition of a word or mantra, or concentration on a 
visual object. They all work: when the attention is diverted to a 
different object, the mind appears to become calm and peaceful. 

The calm achieved in this way, however, is not real liberation. 
Certainly the practice of concentration confers great benefits, but it 
works only at the conscious level of the mind. Nearly twenty-five 
centuries before the invention of modern psychology, the Buddha 
realized the existence of the unconscious mind, which he called the 
anusaya. Diverting the attention, he found, is a way to deal 
effectively with craving and aversion at the conscious level, but it 
does not actually eliminate them. Instead it pushes them deep into 
the unconscious, where they remain as dangerous as ever even 
though dormant. At the surface level of the mind there may be a 
layer of peace and harmony, but in the depths is a sleeping volcano 
of suppressed negativity which sooner or later will erupt violently. 
The Buddha said, 


81 


If the roots remain untouched and firm in the ground, 

a felled tree still puts forth new shoots. 

If the underlying habit of craving and aversion is not 
uprooted, suffering arises anew over and over again. | 


So long as conditioning remains in the unconscious mind, it will put 
forth fresh shoots at the first opportunity, causing suffering. For this 
reason even after reaching the highest states attainable by the 
practice of concentration, the future Buddha was not satisfied that he 
had achieved liberation. He decided that he must continue his search 
for the way out of suffering and the path to happiness. 

He saw two choices. The first is the path of self-indulgence, of 
giving oneself free license to seek the satisfaction of all one's 
desires. This is the worldly path which most people follow, whether 
they realize it or not. But he saw clearly that it cannot lead to 
happiness. There is no one in the universe whose desires are always 
fulfilled, in whose life everything that is wished for happens and 
nothing happens that is not wished. People who follow this path 
inevitably suffer when they fail to achieve their desires; that is, they 
suffer disappointment and dissatisfaction. But they suffer equally 
when they attain their desires: they suffer from the fear that the 
desired object will vanish, that the moment of gratification will 
prove transitory, as in fact it must. In seeking, in attaining, and in 
missing their desires, such people always remain agitated. The 
future Buddha had experienced this path himself before leaving 
worldly life to become a recluse, and therefore he knew that it 
cannot be the way to peace. 

The alternative is the path of self-restraint, of deliberately 
refraining from satisfying one's desires. In India 2500 years ago, this 
path of self-denial was taken to the extreme of avoiding all 
pleasurable experiences and inflicting on oneself unpleasurable 
ones. 

The rationale for this self-punishment was that it would cure the 
habit of craving and aversion and thereby purify the mind. The 
practice of such austerities is a phenomenon of religious life 
throughout the world. The future Buddha had experienced this path 
as well in the years following his adoption of the homeless life. He 
had tried different ascetic practices to the point that his body was 


82 


reduced to skin and bones, but still he found that he was not 
liberated. Punishing the body does not purify the mind. 

Self-restraint need not to be carried to such an extreme, however. 
One may practise it in more moderate form by abstaining from 
gratifying those desires that would involve unwholesome actions. 
This kind of self-control seems far preferable to self-indulgence 
since in practising it, one would at least avoid immoral actions. But 
if self-restraint is achieved only by self-repression, it will increase 
the mental tensions to a dangerous degree. All the suppressed 
desires will accumulate like floodwater behind the dam of self- 
denial. One day the dam is bound to break and release a destructive 
flood. 

So long as conditioning remains in the mind, we cannot be secure 
or at peace. Sila, beneficial though it is, cannot be maintained by 
sheer force of will. Developing samadhi will help, but this is only a 
partial solution that will not work at the depths of the mind where 
the roots of the problem lie, the roots of the impurities. So long as 
these roots remain buried in the unconscious, there can be no real, 
lasting happiness, no liberation. 

But if the roots of conditioning themselves can be removed from 
the mind, then there will be no danger of indulgence in 
unwholesome actions, no necessity for self-repression, because the 
very impulse for performing unwholesome action will be gone, 
Freed of the tensions either of seeking or denying, one can live at 
peace. 

To remove the roots a method is required with which we can 
penetrate to the depths of the mind in order to deal with the 
impurities where they begin. This method is what the Buddha found: 
the training of wisdom, or paññā, which led him to enlightenment. It 
is also called wipassana-bhavana, the development of insight into 
one's own nature, insight by means of which one may recognize and 
eliminate the causes of suffering. This was the discovery of the 
Buddha—what he practised for his own liberation, and what he 
taught others throughout his life. This is the unique element in his 
teachings, to which he gave the highest importance. He repeatedly 
said, “If it is supported by morality, concentration is very fruitful, 
very beneficial. If it is supported by concentration, wisdom is very 


83 


fruitful, very beneficial. If it is supported by wisdom, the mind 
becomes freed of all defilements.” 

In themselves, morality and concentration, sila and samadhi, are 
valuable, but their real purpose is to lead to wisdom. It is only in 
developing paññā that we find a true middle path between the 
extremes of self-indulgence and self-repression. By practising 
morality, we avoid actions that cause the grossest forms of mental 
agitation. By concentrating the mind, we further calm it and at the 
same time shape it into an effective tool with which to undertake the 
work of self-examination. But it is only by developing wisdom that 
we can penetrate into the reality within and free ourselves of all 
ignorance and attachments. 

Two parts of the Noble Eightfold Path are included within the 
training of wisdom: right thought and right understanding. 


Right Thought 


It is not necessary for all thoughts to cease in meditation before 
one begins vipassanad-bhavana. Thoughts may still persist, but if 
awareness is sustained from moment to moment, that is sufficient to 
start the work. 

Thoughts may remain, but the nature of the thought pattern 
changes. Aversion and craving have been calmed down by 
awareness of breathing. The mind has become tranquil at least at the 
conscious level, and has begun to think about Dhamma, about the 
way to emerge from suffering. The difficulties that arose on 
initiating awareness of respiration have now passed or at least have 
been overcome to some extent. One is prepared for the next step, 
right understanding. 


Right Understanding 


It is right understanding that is real wisdom. Thinking about truth 
is not enough. We must realize truth ourselves, we must see things 
as they really are, not just as they appear to be. Apparent truth is a 
reality, but one that we must penetrate in order to experience the 
ultimate reality of ourselves and eliminate suffering. 

There are three kinds of wisdom: received wisdom (suta-mayä 
paññā), intellectual wisdom (cinta-maya pafifia), and experiential 
wisdom (bhavana-maya pafifia). The literal meaning of the phrase 

84 


suta-maya paññã is “heard wisdom”—wisdom learned from others, 
by reading books or listening to sermons or lectures, for example. 
This is another person's wisdom which one decides to adopt as one's 
own. The acceptance may be out of ignorance. For example, people 
who have grown up in a community with a certain ideology, a 
system of beliefs, religious or otherwise, may accept without 
questioning the ideology of the community. Or the acceptance may 
be out of craving. Leaders of the community may declare that 
accepting the established ideology, the traditional beliefs, will 
guarantee a wonderful future; perhaps they claim that all believers 
will attain heaven after death. Naturally the bliss of heaven is very 
attractive, and so willingly one accepts. Or the acceptance may be 
out of fear. Leaders may see that people have doubts and questions 
about the ideology of the community, so they warn them to conform 
to the commonly held beliefs, threatening them with terrible 
punishment in the future if they do not conform, perhaps claiming 
that all unbelievers will go to hell after death. Naturally, people do 
not want to go to hell, so they swallow their doubts and adopt the 
beliefs of the community. 

Whether it is accepted out of blind faith, out of craving, or out of 
fear, received wisdom is not one's own wisdom, not something 
experienced for oneself. It is borrowed wisdom. 

The second type of wisdom is intellectual understanding. After 
reading or hearing a certain teaching, one considers it and examines 
whether it is really rational, beneficial, and practical. And if it is 
satisfying at the intellectual level, one accepts it as true. Still this is 
not one's own insight, but only an intellectualization of the wisdom 
one has heard. 

The third type of wisdom is that which arises out of one's own 
experience, out of personal realization of truth. This is the wisdom 
that one lives, real wisdom that will bring about a change in one's 
life by changing the very nature of the mind. 

In worldly matters, experiential wisdom may not always be 
necessary or advisable. It is sufficient to accept the warnings of 
others that fire is dangerous, or to confirm the fact by deductive 
reasoning. It is foolhardy to insist on plunging oneself into fire 
before accepting that it burns. In Dhamma, however, the wisdom 


85 


that comes of experience is essential, since only this enables us to 
become free from conditioning. 

Wisdom acquired through listening to others and wisdom 
acquired through intellectual investigation are helpful if they inspire 
and guide us to advance to the third type of paññā, experiential 
wisdom. But if we remain satisfied simply to accept received 
wisdom without questioning, it becomes a form of bondage, a 
barrier to the attainment of experiential understanding. By the same 
token, if we remain content merely to contemplate truth, to 
investigate and understand it intellectually, but make no effort to 
experience it directly, then all our intellectual understanding 
becomes a bondage instead of an aid to liberation. 

Each one of us must live truth by direct experience, by the 
practice of bhdvand, only this living experience will liberate the 
mind. No one else's realization of truth will liberate us. Even the 
enlightenment of the Buddha could liberate only one person, 
Siddhattha Gotama. At most, someone else's realization can act as 
an inspiration for others, offering guidelines for them to follow, but 
ultimately we each must do the work ourselves. As the Buddha said, 


You have to do your own work; 


those who have reached the goal will only show the way.3 


Truth can be lived, can be experienced directly, only within oneself. 
Whatever is outside is always at a distance from us. Only within can 
we have actual, direct, living experience of reality. 

Of the three types of wisdom, the first two are not peculiar to the 
teaching of the Buddha. Both existed in India before him, and even 
in his own time there were those who claimed to teach whatever he 
taught.4 The unique contribution of the Buddha to the world was a 
way to realize truth personally and thus to develop experiential 
wisdom, hãvanã-mayä panna. This way to achieve direct 
realization of truth is the technique of vipassand-bhavana. 


Vipassana-bhavana 


Vipassana is often described as being a flash of insight, a sudden 
intuition of truth. The description is correct, but in fact there is a 
step-by-step method which meditators can use to advance to the 
point that they are capable of such intuition. This method is 


86 


Vipassana-bhavana, the development of insight, commonly called 
Vipassana meditation. 

The word passand means “seeing,” the ordinary sort of vision 
that we have with open eyes. Vipassana means a special kind of 
vision: observation of the reality within oneself. This is achieved by 
taking as the object of attention one's own physical sensations. The 
technique is the systematic and dispassionate observation of 
sensations within oneself. This observation unfolds the entire reality 
of mind and body. 

Why sensation? First because it is by sensations that we 
experience reality directly. Unless something comes into contact 
with the five physical senses or the mind, it does not exist for us. 
These are the gates through which we encounter the world, the bases 
for all experience. And whenever anything comes into contact with 
the six sensory bases, a sensation occurs. The Buddha described the 
process as follows: “If someone takes two sticks and rubs one 
against the other, then from the friction heat is generated, a spark is 
produced. In the same way, as the result of a contact to be 
experienced as pleasant, a pleasant sensation arises. As the result of 
a contact to be experienced as unpleasant, an unpleasant sensation 
arises. As the result of a contact to be experienced as neutral, a 
neutral sensation arises.”> 

The contact of an object with mind or body produces a spark of 
sensation. Thus sensation is the link through which we experience 
the world with all its phenomena, physical and mental. In order to 
develop experiential wisdom, we must become aware of what we 
actually experience; that is, we must develop awareness of 
sensations. 

Further, physical sensations are closely related to the mind, and 
like the breath they offer a reflection of the present mental state. 
When mental objects—thoughts, ideas, imaginations, emotions, 
memories, hopes, fears—come into contact with the mind, 
sensations arise. Every thought, every emotion, every mental action 
is accompanied by a corresponding sensation within the body. 
Therefore by observing the physical sensations, we also observe the 
mind. 

Sensation is indispensable in order to explore truth to the depths. 
Whatever we encounter in the world will evoke a sensation within 

87 


the body. Sensation is the crossroads where mind and body meet. 
Although physical in nature, it is also one of the four mental 
processes (see Chapter Two). It arises within the body and is felt by 
the mind. In a dead body or inanimate matter, there can be no 
sensation, because mind is not present. If we are unaware of this 
experience, our investigation of reality remains incomplete and 
superficial. Just as to rid a garden of weeds one must be aware of the 
hidden roots and their vital function, similarly we must be aware of 
sensations, most of which usually remain hidden to us, if we are to 
understand our nature and deal with it properly. 

Sensations occur at all times throughout the body. Every contact, 
mental or physical, produces a sensation. Every biochemical 
reaction gives rise to sensation. In ordinary life, the conscious mind 
lacks the focus necessary to be aware of all but the most intense of 
them, but once we have sharpened the mind by the practice of 
anapana-sati and thus developed the faculty of awareness, we 
become capable of experiencing consciously the reality of every 
sensation within. 

In the practice of awareness of respiration the effort is to 
observe natural breathing, without controlling or regulating it. 
Similarly, in the practice of vipassand-bhavanda, we simply observe 
bodily sensations. We move attention systematically throughout the 
physical structure from head to feet and feet to head, from one 
extremity to the other. But while doing so we do not search for a 
particular type of sensation, nor try to avoid sensations of another 
type. The effort is only to observe objectively, to be aware of 
whatever sensations manifest themselves throughout the body. They 
may be of any type: heat, cold, heaviness, lightness, itching, 
throbbing, contraction, expansion, pressure, pain, tingling, pulsation, 
vibration, or anything else. The meditator does not search for 
anything extraordinary but tries merely to observe ordinary physical 
sensations as they naturally occur. 

Nor is any effort made to discover the cause of a sensation. It 
may arise from atmospheric conditions, because of the posture in 
which one sits, because of the effects of an old disease or weakness 
in the body, or even because of the food one has eaten. The reason is 
unimportant and beyond one's concern. The important thing is to be 


88 


aware of the sensation that occurs at this moment in the part of the 
body where the attention is focused. 

When we first begin this practice, we may be able to perceive 
sensations in some parts of the body and not in others. The faculty 
of awareness is not yet fully developed, so we only experience the 
intense sensations and not the finer, subtler ones. However, we 
continue giving attention to every part of the body in turn, moving 
the focus of awareness in systematic order, without allowing the 
attention to be drawn unduly by the more prominent sensations. 
Having practised the training of concentration, we have developed 
the ability to fix the attention on an object of conscious choosing. 
Now we use this ability to move awareness to every part of the body 
in an orderly progression, neither jumping past a part where 
sensation is unclear to another part where it is prominent, nor 
lingering over some sensations, nor trying to avoid others. In this 
way, we gradually reach the point where we can experience 
sensations in every part of the body. 

When one begins the practice of awareness of respiration, the 
breathing often will be rather heavy and irregular. Then it gradually 
calms and becomes progressively lighter, finer, subtler. Similarly, 
when beginning the practice of vipassand-bhadvana, one often 
experiences gross, intense, unpleasant sensations that seem to last 
for a long time. At the same time, strong emotions or long-forgotten 
thoughts and memories may arise, bringing with them mental or 
physical discomfort, even pain. The hindrances of craving, aversion, 
sluggishness, agitation, and doubt which impeded one's progress 
during the practice of awareness of breathing may now reappear and 
gain such strength that it is altogether impossible to maintain the 
awareness of sensation. Faced with this situation one has no 
alternative but to revert to the practice of awareness of respiration in 
order once again to calm and sharpen the mind. 

Patiently, without any feeling of defeat, as meditators we work to 
re-establish concentration, understanding that all these difficulties 
are actually the results of our initial success. Some deeply buried 
conditioning has been stirred up and has started to appear at the 
conscious level. Gradually, with sustained effort but without any 
tension, the mind regains tranquility and one-pointedness. The 
strong thoughts or emotions pass away, and one can return to the 

89 


awareness of sensations. And with repeated, continuous practice, the 
intense sensations tend to dissolve into more uniform, subtler ones 
and finally into mere vibrations, arising and falling with great 
rapidity. 

But whether the sensations are pleasant or unpleasant, intense or 
subtle, uniform or varied is irrelevant in meditation. The task 1s 
simply to observe objectively. Whatever the discomforts of the 
unpleasant sensations, whatever the attractions of the pleasant ones, 
we do not stop our work, do not allow ourselves to become 
distracted or caught up in any sensation; our job is merely to observe 
ourselves with the same detachment as a scientist observing in a 
laboratory. 


Impermanence, Egolessness, and Suffering 


As we persevere in meditation, we soon realize one basic fact: 
our sensations are constantly changing. Every moment, in every part 
of the body, a sensation arises, and every sensation is an indication 
of a change. Every moment changes occur in every part of the body, 
electromagnetic and biochemical reactions. Every moment, even 
more rapidly, the mental processes change and are manifested in 
physical changes. 

This is the reality of mind and matter: It is changing and 
impermanent—anicca. Every moment the subatomic particles of 
which the body is composed arise and pass away. Every moment the 
mental functions appear and disappear, one after another. 
Everything inside oneself, physical and mental, just as in the world 
outside, is changing every moment. Previously, we may have known 
that this was true; we may have understood it intellectually. Now, 
however, by the practice of vipassana-bhavana, we experience the 
reality of impermanence directly within the framework of the body. 
The direct experience of the transitory sensations proves to us our 
ephemeral nature. 

Every particle of the body, every process of the mind is in a state 
of constant flux. There is nothing that remains beyond a single 
moment, no hard core to which one can cling, nothing that one can 
call “T” or “mine.” This “T” is really just a combination of processes 
that are always changing. 


90 


Thus the meditator comes to understand another basic reality: 
anatta—there is no real “I,” no permanent self or ego. The ego to 
which one is so devoted is an illusion created by the combination of 
mental and physical processes, processes in constant flux. Having 
explored body and mind to the deepest level, one sees that there is 
no immutable core, no essence that remains independent of the 
processes, nothing that is exempt from the law of impermanence. 
There is only an impersonal phenomenon, changing beyond one's 
control. 

Then another reality becomes clear. Any effort to hold on to 
something, saying “This is I, this is me, this is mine” is bound to 
make one unhappy, because sooner or later this something to which 
one clings passes away, or else this “I” passes away. Attachment to 
what is impermanent, transitory, illusory, and beyond one's control 
is suffering, dukkha. We understand all this not because someone 
tells us it is so, but because we experience it within, by observing 
sensations within the body. 


Equanimity 


Then how is one not to make oneself unhappy? How is one to 
live without suffering? By simply observing without reacting: 
Instead of trying to keep one experience and to avoid another, to 
pull this close, to push that away, one simply examines every 
phenomenon objectively, with equanimity, with a balanced mind. 

This sounds simple enough, but what are we to do when we sit to 
meditate for an hour, and after ten minutes feel a pain in the knee? 
At once we start hating the pain, wanting the pain to go away. But it 
does not go away; instead, the more we hate it the stronger it 
becomes. The physical pain becomes a mental pain, causing great 
anguish. 

If we can learn for one moment just to observe the physical pain; 
if even temporarily we can emerge from the illusion that it is our 
pain, that we feel pain; if we can examine the sensation objectively 
like a doctor examining someone else's pain, then we see that the 
pain itself is changing. It does not remain forever; every moment it 
changes, passes away, starts again, changes again. 

When we understand this by personal experience, we find that the 
pain can no longer overwhelm and control us. Perhaps it goes away 

91 


quickly, perhaps not, but it does not matter. We do not suffer from 
the pain any more because we can observe it with detachment. 


The Way to Liberation 


By developing awareness and equanimity, one can liberate 
oneself from suffering. Suffering begins because of ignorance of 
one's own reality. In the darkness of this ignorance, the mind reacts 
to every sensation with liking and disliking, craving and aversion. 
Every such reaction creates suffering now and sets in motion a chain 
of events that will bring nothing but suffering in the future. 

How can this chain of cause and effect be broken? Somehow, 
because of past actions taken in ignorance, life has begun, the flow 
of mind and matter has started. Should one then commit suicide? 
No, that will not solve the problem. At the moment of killing oneself 
the mind is full of misery, full of aversion. Whatever comes next 
will also be full of misery. Such an action cannot lead to happiness. 

Life has started, and one cannot escape from it. Then should one 
destroy the six bases of sensory experience? One could pluck out the 
eyes, cut out the tongue, destroy the nose and ears. But how could 
one destroy the body? How could one destroy the mind? Again it 
would be suicide, which is useless. 

Should one destroy the objects of each of the six bases, all the 
sights and sounds, and so on? This is not possible. The universe is 
full of countless objects; one could never destroy them all. Once the 
six sensory bases exist, it is impossible to prevent their contact with 
their respective objects. And as soon as contact occurs, there is 
bound to be a sensation. 

But this is the point at which the chain can be broken. The crucial 
link occurs at the point of sensation. Every sensation gives rise to 
liking or disliking. These momentary, unconscious reactions of 
liking and disliking are immediately multiplied and intensified into 
great craving and aversion, into attachment, producing misery now 
and in the future. This becomes a blind habit which one repeats 
mechanically. 

By the practice of vipassand-bhavand, however, we develop 
awareness of every sensation. And we develop equanimity: We do 
not react. We examine the sensation dispassionately, without liking 
or disliking it, without craving, aversion, or attachment. Instead of 

92 


giving rise to fresh reactions, every sensation now gives rise to 
nothing but wisdom, paññā, insight: “This is impermanent, bound to 
change, arising to pass away.” 

The chain has been broken, suffering has been stopped. There is 
no fresh reaction of craving or aversion, and therefore no cause from 
which sufferings can arise. The cause of suffering is the kamma, the 
mental deed, that is, the blind reaction of craving and aversion, the 
sankhara. When the mind is aware of sensation but maintains 
equanimity, there is no such reaction, no cause that will produce 
suffering. We have stopped making suffering for ourselves. 

The Buddha said, 


All sankharas are impermanent. 

When you perceive this with true insight, 
then you become detached from suffering; 
this is the path of purification. 


Here the word sankhara has a very wide meaning. A blind 
reaction of the mind is called sankhara, but the result of that action, 
its fruit, is also known as sankhara; like seed, like fruit. Everything 
that we encounter in life is ultimately the result of our own mental 
actions. Therefore in the widest sense, sankhdra means anything in 
this conditioned world, whatever has been created, formed, 
composed. Hence, “All created things are impermanent,” whether 
mental or physical, everything in the universe. When one observes 
this truth with experiential wisdom through the practice of 
vipassand-bhavana, then suffering disappears, because one turns 
away from the causes of suffering; that is, one gives up the habit of 
craving and aversion. This is the path of liberation. 

The entire effort is to learn how not to react, how not to produce a 
new sankhara. A sensation appears, and liking or disliking begins. 
This fleeting moment, if we are unaware of it, is repeated and 
intensified into craving and aversion, becoming a strong emotion 
that eventually overpowers the conscious mind. We become caught 
up in the emotion, and all our better judgment is swept aside. The 
result is that we find ourselves engaged in unwholesome speech and 
action, harming ourselves and others. We create misery for 
ourselves, suffering now and in the future, because of one moment 
of blind reaction. 


93 


But if we are aware at the point where the process of reaction 
begins—that is, if we are aware of the sensation—we can choose not 
to allow any reaction to occur or to intensify. We observe the 
sensation without reacting, neither liking nor disliking it. It has no 
chance to develop into craving or aversion, into powerful emotion 
that can overwhelm us; it simply arises and passes away. The mind 
remains balanced, peaceful. We are happy now, and we can 
anticipate happiness in the future, because we have not reacted. 

This ability not to react is very valuable. When we are aware of 
the sensations within the body, and at the same time maintain 
equanimity, in those moments the mind is free. Perhaps at first these 
may be only a few moments in a meditation period, and the rest of 
the time the mind remains submerged in the old habit of reaction to 
sensations, the old round of craving, aversion, and misery. But with 
repeated practice those few brief moments will become seconds, 
will become minutes, until finally the old habit of reaction is broken, 
and the mind remains continuously at peace. This is how suffering 
can be stopped. This is how we can cease producing misery for 
ourselves. 


Questions and Answers 


QUESTION: Why must we move our attention through the body in a 
certain order? 


S. N. GOENKA: Because you are working to explore the entire 
reality of mind and matter. To do this you must develop the ability 
to feel what is happening in every part of the body; no part should 
remain blank. And you must also develop the ability to observe the 
entire range of sensations. This is how the Buddha described the 
practice: “Everywhere within the limits of the body one experiences 
sensation, wherever there is life within the body.”’ If you allow the 
attention to move at random from one part to another, one sensation 
to another, naturally it will always be attracted to the areas in which 
there are stronger sensations. You will neglect certain parts of the 
body, and you will not learn how to observe subtler sensations. Your 
observation will remain partial, incomplete, superficial. Therefore it 
is essential always to move the attention in order. 


How do we know that we are not creating sensations? 


94 


You can give yourself a test. If you are doubtful whether the 
sensations you feel are real, you can give yourself two or three 
commands, auto-suggestions. If you find that the sensations change 
according to your commands, then you know that they are not real. 
In that case you must throw away the entire experience and start 
again, observing respiration for some time. But if you find that you 
cannot control the sensations, that they do not change according to 
your will, then you must throw away the doubt and accept that the 
experience is real. 


If these sensations are real, why don't we feel them in ordinary life? 
y yY 


You do, at the unconscious level. The conscious mind is unaware, 
but every moment the unconscious mind feels sensations in the body 
and reacts to them. This process happens twenty-four hours a day. 
But by practising Vipassana, you break the barrier between 
conscious and unconscious. You become aware of everything that 
happens within the mental-physical structure, of everything that you 
experience. 


Deliberately allowing ourselves to feel physical pain—this sounds 
like masochism. 


It would be if you were asked just to experience pain. But instead 
you are asked to observe pain objectively. When you observe 
without reacting, automatically the mind starts to penetrate beyond 
the apparent reality of the pain to its subtle nature, which is nothing 
but vibrations arising and passing away every moment. And when 
you experience that subtle reality, the pain cannot master you. You 
are the master of yourself, you are free of the pain. 


But surely the pain can be that the blood supply has been cut off in a 
part of the body. Is it wise to ignore that signal? 


Well, we have found that this exercise does not cause harm; if it did, 
we would not recommend it. Thousands of people have practised 
this technique. I do not know of a single case where someone who 
was practising properly injured himself. The common experience is 
that the body becomes more supple and flexible. The pain goes 
away when you learn to face it with a balanced mind. 


95 


Isn't it possible to practise Vipassana by observing at any of the six 
sense doors, for example, by observing the contact of the eye with 
vision and the ear with sound? 


Certainly. But still that observation must involve awareness of 
sensation. Whenever a contact occurs at any of the six sense bases— 
eye, ear, nose, tongue, body, mind—a sensation is produced. If you 
remain unaware of it, you miss the point where reaction begins. In 
the case of most of the senses, contact may be only intermittent. At 
times your ears may hear a sound, at times not. However, at the 
deepest level there is a contact of mind and matter at every moment, 
continually giving rise to sensations. For this reason, observing 
sensations is the most accessible and vivid way to experience the 
fact of impermanence. You should master this before attempting to 
observe at the other sense doors. 


If we should just accept and observe everything as it comes, how 
does progress come about? 


Progress is measured according to whether you develop 
equanimity. You have no other real choice but equanimity, 
because you cannot change sensations, you cannot create 
sensations. Whatever comes, comes. It may be pleasant or 
unpleasant, of this type or that, but if you maintain equanimity, 
you are certainly progressing on the path. You are breaking the old 
mental habit of reaction. 


That is in meditation, but how do you relate that to life? 


When a problem arises in daily life, take a few moments to observe 
your sensations with a balanced mind. When the mind is calm and 
balanced, whatever decision you make will be a good one. When the 
mind is unbalanced, any decision you make will be a reaction. You 
must learn to change the pattern of life from negative reaction to 
positive action. 


So if you are not angry or critical, but you see that something could 
be done differently, in a better way, then you go ahead and express 
yourself? 


Yes. You must act. Life is for action; you should not become 
inactive. But the action should be performed with a balanced mind. 


96 


Today I was working to feel sensation in a part of the body that was 
dull, and as the sensation came up my mind gave me a kick; it felt 
just like hitting a home run. And I heard myself mentally yell 
“Good!” And then I thought, “Oh no, I don't want to react like 
that.” But I wonder, back in the world, how can I go to a baseball 
game or a football game and not react? 


You will act! Even in a football game you will act, not react, and 
you will find that you are really enjoying it. A pleasure accompanied 
by the tension of reaction is no real pleasure. When the reaction 
stops, the tension disappears, and you can really start to enjoy life. 


So I can jump up and down and yell hooray? 

Yes, with equanimity. You jump with equanimity. 

What do I do if my team loses? 

Then you smile and say “Be happy!” Be happy in every situation! 
This seems to me the basic point. 

Yes! 


97 


The Two Rings 


A rich old man died leaving two sons. For some time the 
two continued living together in the traditional Indian way, in a 
single joint household, a joint family. Then they quarrelled and 
decided to separate, dividing all the property between them. 
Everything was divided fifty-fifty, and thus they settled their affairs. 
But after the settlement had been made, a small packet was 
discovered which had been carefully hidden by their father. They 
opened the packet and found two rings inside, one set with a 
valuable diamond, and the other an ordinary silver ring worth only a 
few rupees. 

Seeing the diamond, the elder brother developed greed in his 
mind, and he started explaining to the younger one, “To me it 
appears that this ring is not the earning of our father, but rather an 
heirloom from his forefathers. That is why he kept it separate from 
his other possessions. And since it has been kept for generations in 
our family, it should remain for future generations. Therefore I, 
being elder, shall keep it. You had better take the silver ring.” 

The younger brother smiled and said, “All right, be happy with 
the diamond ring, I'll be happy with the silver one.” Both of them 
placed their rings on their fingers and went their ways. 

The younger brother thought to himself. “It is easily 
understandable that my father kept the diamond ring; it is so 
valuable. But why did be keep this ordinary silver ring?” He 
examined the ring closely and found some words engraved on it: 
“This will also change.” “Oh, this is the mantra of my father: ‘This 
will also change!'” He replaced the ring on his finger. 

Both brothers faced all the ups and downs of life. When spring 
came, the elder brother became highly elated, losing the balance of 
his mind. When autumn or winter came, he fell into deep 
depression, again losing his mental balance. He became tense, 
developing hypertension. Unable to sleep at night, he started using 
sleeping pills, tranquilizers, stronger drugs. Finally, he reached the 
stage where he required electric shock treatments. This was the 
brother with the diamond ring. 


98 


As for the younger brother with the silver ring, when spring 
came, he enjoyed it; he didn't try to run away from it. He enjoyed it, 
but looked at his ring and remembered, “This will also change.” 
And when it changed, he could smile and say, “Well, I knew it was 
going to change. It has changed, so what!” When autumn or winter 
came, again he looked at his ring and remembered, “This will also 
change.” He didn't start crying, knowing that this would also 
change. And yes, it also changed, it passed away. Of all the ups and 
downs, all the vicissitudes of life, he knew that nothing is eternal, 
that everything comes just to pass away. He did not lose the balance 
of his mind and he lived a peaceful, happy life. 

This was the brother with the silver ring. 


99 


Chapter 8 


AWARENESS AND EQUANIMITY 


Awareness and equanimity—this is Vipassana meditation. 
When practised together, they lead to liberation from suffering. If 
either is weak or lacking, it is not possible to progress on the path 
toward that goal. Both are essential, just as a bird requires two wings 
to fly or a cart needs two wheels to move. And they must be equally 
strong. If one wing of a bird is weak and the other powerful, it 
cannot fly properly. If one wheel of a cart is small and the other 
large, it will keep going around in circles. The meditator must 
develop both awareness and equanimity together in order to advance 
along the path. 

We must become aware of the totality of mind and matter in their 
subtlest nature. For this purpose it is not enough merely to be 
mindful of superficial aspects of body and mind, such as physical 
movements or thoughts. We must develop awareness of sensations 
throughout the body and maintain equanimity toward them. 

If we are aware but lack equanimity, then the more conscious we 
become of the sensations within and the more sensitive we become 
to them, the more likely we are to react, thereby increasing 
suffering. On the other hand, if we have equanimity, but know 
nothing about the sensations within, then this equanimity is only 
superficial, concealing reactions that are constantly going on 
unknown in the depths of the mind. Thus we seek to develop both 
awareness and equanimity at the deepest level. We seek to be 
conscious of everything that happen within and at the same time not 
to react to it, understanding that it will change. 

This is true wisdom: the understanding of one's own nature, an 
understanding achieved by direct experience of truth deep within 
oneself. This is what the Buddha called yatha-bhita-fana- 
dassana, the wisdom that arises on observing reality as it is. With 
this wisdom one can emerge from suffering. Every sensation that 
occurs will give rise only to the understanding of impermanence. All 
reactions cease, all sankharas of craving and aversion. By learning 


100 


how to observe reality objectively, one stops creating suffering for 
oneself. 


The Stock of Past Reactions 


Remaining aware and balanced is the way to stop producing new 
reactions, new sources of misery. But there is another dimension to 
our suffering which must also be dealt with. By ceasing to react 
from this moment forward, we may create no further cause of 
misery, but each one of us has a stock of conditioning, the sum total 
of our past reactions. Even if we add nothing new to the stock, the 
accumulated old sankharas will still cause us suffering. 

The word sankhara may be translated as “formation,” both the 
act of forming and that which is formed. Every reaction is the last 
step, the result in a sequence of mental processes, but it can also be 
the first step, the cause in a new mental sequence. Every sankhdra is 
both conditioned by the processes leading to it and also conditions 
the processes that follow. 

The conditioning operates by influencing the second of the 
mental functions, perception (discussed in Chapter Two). 
Consciousness is basically undifferentiating, non-discriminating. Its 
purpose is merely to register that contact has occurred in mind or 
body. Perception, however, is discriminative. It draws on the store 
of past experiences in order to evaluate and categorize any new 
phenomenon. The past reactions become the points of reference by 
which we seek to understand a new experience; we judge and 
classify it in accordance with our past sankharas. 

In this way the old reactions of craving and aversion influence 
our perception of the present. Instead of seeing reality, we see “as 
through a glass darkly.” Our perception of the world outside and of 
the world within is distorted and blurred by our past conditioning, 
our preferences and prejudices. In accordance with the distorted 
perception, an essentially neutral sensation immediately becomes 
pleasant or unpleasant. To this sensation we again react, creating 
fresh conditioning which distorts our perceptions further. In this way 
each reaction becomes the cause of future reactions, all conditioned 
by the past and conditioning the future in turn. 

The dual function of sankhadra is shown in the Chain of 
Conditioned Arising (see pp. 48 & 49). The second link in the chain 

101 


is sankhara, which is the immediate precondition for the arising of 
consciousness, the first of the four mental processes. However, 
sankhara is also last in the series of processes, following 
consciousness, perception, and sensation. In this form it reappears, 
later in the chain, after sensation, as the reaction of craving and 
aversion. Craving or aversion develop into attachment, which 
becomes the impetus for a new phase of mental and physical 
activity. Thus the process feeds on itself. Every sankhara unleashes 
a chain of events that result in a new sankhara, which unleashes a 
fresh chain of events in an endless repetition, a vicious circle. Every 
time that we react, we reinforce the mental habit of reaction. Every 
time that we develop craving or aversion, we strengthen the 
tendency of the mind to continue generating them. Once the mental 
pattern is established, we are caught in it. 

For example, a man prevents someone from attaining a desired 
object. The thwarted person believes that man is very bad and 
dislikes him. The belief is based not on a consideration of the man's 
character, but only on the fact that he has frustrated the second 
person's desires. This belief is deeply impressed in the unconscious 
mind of the thwarted person. Every subsequent contact with that 
man is coloured by it and gives rise to unpleasant sensation, which 
produces fresh aversion, which strengthens further the image. Even 
if the two meet after an interval of twenty years, the person who was 
thwarted long ago immediately thinks of that man as very bad and 
again feels dislike. The character of the first man may have changed 
totally in twenty years, but the second one judges him using the 
criterion of past experience. The reaction is not to the man himself, 
but to a belief about him based on the original blind reaction and 
therefore biased. 

In another case, a man helps someone to achieve a desired object. 
The person who received assistance believes that man is very good, 
and likes him. The belief is based only on the fact that the man has 
helped to satisfy the second person's desires, not on careful 
consideration of his character. The positive belief is recorded in the 
unconscious and colours any subsequent contact with that man, 
giving rise to pleasant sensation, which results in stronger liking, 
which further strengthens the belief. No matter how many years pass 
before the two meet again, the same pattern repeats itself with each 

102 


fresh contact. The second person reacts not to the man himself, but 
only to his belief about him, based on the original blind reaction. 

In this way a sankhara can give rise to fresh reaction, both 
immediately and in the distant future. And each subsequent reaction 
becomes the cause of still further reactions, which are bound to 
bring nothing but more misery. This is the process of repetition of 
reactions, of suffering. We assume that we are dealing with external 
reality when actually we are reacting to our sensations, which are 
conditioned by our perceptions, which are conditioned by our 
reactions. Even if from this moment we stop generating new 
sankharas, still we have to reckon with the accumulated past ones. 
Because of this old stock, a tendency to react will remain and at any 
time may assert itself, generating new misery for us. So long as this 
old conditioning persists, we are not entirely free from suffering. 

How can one eradicate the old reactions? To find the answer to 
this question it is necessary to understand more deeply the process 
of Vipassana meditation. 


Eradicating Old Conditioning 


In practising Vipassana, our task is simply to observe sensations 
throughout the body. The cause of any particular sensation is 
beyond our concern; it is sufficient to understand that every 
sensation is an indication of an internal change. The change may be 
either mental or physical in origin; mind and body function 
interdependently and often cannot be differentiated. Whatever 
occurs at one level is likely to be reflected at the other. 

At the physical level, as discussed in Chapter Two (pp. 25-26), 
the body is composed of subatomic particles—kalapas—which 
every moment arise and pass away with great rapidity. As they do 
so, they manifest in an infinite variety of combinations the basic 
qualities of matter—mass, cohesion, temperature, and movement— 
producing within us the entire range of sensations. 

There are four possible causes for the arising of kalapas. The first 
is the food we eat; the second is the environment in which we live. 
But whatever occurs in the mind has an effect on the body and can 
be responsible for the arising of kalapas. Hence particles may also 
arise because of a mental reaction occurring at the present moment, 
or because of a past reaction which influences the present mental 

103 


state. In order to function, the body requires food. If one stops 
feeding the body, however, it will not collapse at once. It can 
continue to support itself, if necessary, for weeks by consuming the 
energy stored in its tissues. When all the stored energy is consumed, 
at last the body will collapse and die: the physical flow comes to an 
end. 

In the same way the mind requires activity in order to maintain 
the flow of consciousness. This mental activity is sankhara. 
According to the chain of conditioned arising, consciousness 
originates from reaction (see p. 48). Each mental reaction is 
responsible for giving impetus to the flow of consciousness. And 
while the body requires food only at intervals throughout the day, 
the mind requires constant fresh stimulation. Without it, the flow of 
consciousness cannot continue even for an instant. For example, at a 
given moment one generates aversion in the mind: in the next 
moment the consciousness that arises is the product of this aversion, 
and so on, moment after moment. One keeps repeating the reaction 
of aversion from one moment to the next, and keeps giving new 
input to the mind. 

By practising Vipassana, however, the meditator learns not to 
react. At a given moment, he creates no sańkhāra, he gives no fresh 
stimulation to the mind. What happens then to the psychic flow? It 
does not stop at once. Instead, one or another of the accumulated 
past reactions will come to the surface of the mind in order to 
sustain the flow. A past conditioned response will arise and from 
this base consciousness continues for another moment. The 
conditioning will appear at the physical level by causing a particular 
type of kalapa to arise, which one then experiences as sensation 
within the body. Perhaps a past sankhara of aversion arises, 
manifesting itself as particles, which one experiences as an 
unpleasant burning sensation within the body. If one reacts to that 
sensation with disliking, fresh aversion is created. One has started 
giving fresh input to the flow of consciousness, and there is no 
opportunity for another of the stock of past reactions to rise to the 
conscious level. 

However, if an unpleasant sensation occurs and one does not 
react, then no new sankhdras are created. The sankhara that has 
arisen from the old stock passes away. In the next moment, another 

104 


past sankhara arises as sensation. Again, if one does not react, it 
passes away. In this way, by maintaining equanimity, we allow 
accumulated past reactions to arise at the surface of the mind, one 
after another, manifesting themselves as sensations. Gradually, by 
maintaining awareness and equanimity toward sensation, we 
eradicate the past conditioning. 

So long as conditioning of aversion remains, the tendency of the 
unconscious mind will be to react with aversion when facing any 
unpleasant experience in life. So long as conditioning of craving 
remains, the mind will tend to react with craving in any pleasant 
situation. Vipassana works by eroding these conditioned responses. 
As we practise, we keep encountering pleasant and unpleasant 
sensations. By observing every sensation with equanimity, we 
gradually weaken and destroy the tendencies of craving and 
aversion. When the conditioned responses of a certain type are 
eradicated, one is free of that type of suffering. And when all 
conditioned responses have been eradicated one after another, the 
mind is totally liberated. One who well understood this process said, 


Impermanent truly are conditioned things, 
having the nature of arising and passing away. 
If they arise and are extinguished, 

their eradication brings true happiness. ! 


Every sankhara arises and passes away, only in the next moment 
to arise again in endless repetition. If we develop wisdom and start 
observing objectively, the repetition stops and eradication begins. 
Layer after layer, the old sankharas will arise and be eradicated, 
provided we do not react. As much as the sankharas are eradicated, 
that much happiness we enjoy, the happiness of freedom from 
suffering. If all the past sañkharas are eradicated, we enjoy the 
limitless happiness of full liberation. 

Vipassana meditation therefore is a kind of fasting of the spirit in 
order to eliminate past conditioning. Every moment for the whole of 
our lives we have generated reactions. Now, by remaining aware 
and balanced, we achieve a few moments in which we do not react, 
do not generate any sankhara. Those few moments, no matter how 
brief, are very powerful; they set in motion the reverse process, the 
process of purification. 


105 


To trigger this process, we must literally do nothing; that is, we 
must simply refrain from any fresh reaction. Whatever might be the 
cause of the sensations we experience, we observe them with 
equanimity. The very act of generating awareness and equanimity 
will automatically eliminate old reactions, just as lighting a lamp 
will dispel the darkness from a room. 

The Buddha once told a story about a man who had made great 
gifts of charity. But in concluding, the Buddha commented, 


Even if he had performed the greatest charity, it would have been 
still more fruitful for him to take refuge with an accepting heart in 
the enlightened one, in the Dhamma, and in all saintly persons. And 
had he done so, it would have been still more fruitful for him to 
undertake with an accepting heart the five precepts. And had he 
done so, it would have been still more fruitful for him to cultivate 
good will toward all just for the time it takes to milk a cow. And had 
he done all of these, it would have been still more fruitful for him to 
develop the awareness of impermanence just for the time it takes to 
snap one's fingers. 


Perhaps the meditator is aware of the reality of sensations in the 
body only for a single moment, and does not react because he 
understands their transient nature. Even this brief moment will have 
a powerful effect. With patient, repeated, continuous practice, those 
few moments of equanimity will increase, and the moments of 
reaction will decrease. Gradually the mental habit of reacting will be 
broken and the old conditioning eradicated, until the time comes 
when the mind is freed of all reactions, past and present, liberated 
from all suffering. 


Questions and Answers 


QUESTION: This afternoon I tried a new position in which it was 
easy to sit for longer without moving, keeping my back straight, but 
I could not feel many sensations. I wonder, will the sensations 
eventually come, or should I go back to the old position? 

S. N. GOENKA: Do not try to create sensations by deliberately 
choosing an uncomfortable position. If that were the proper way to 
practise, we would ask you to sit on a bed of nails! Such extremes 
will not help. Choose a comfortable position in which the body is 


106 


upright, and let the sensations come naturally. Don't try to create 
them by force; just allow them to happen. They will come, because 
they are there. It may be that you were looking for sensations of the 
type you felt before, but there might be something else. 


There were subtler sensations than before. In my first position it was 
hard to sit more than a short time without moving. 


Then it is good that you have found a more suitable position. Now 
leave the sensations to nature. Perhaps some gross sensations have 
passed away and now you must deal with subtler ones, but the mind 
is not yet sharp enough to feel them. To make it sharper, work on 
the awareness of respiration for some time. This will improve your 
concentration and make it easy to feel subtle sensations. 


I thought it was better if the sensations were gross, because that 
meant an old sankhara was coming up. 


Not necessarily. Certain impurities appear as very subtle sensations. 
Why crave for gross sensations? Whatever comes, gross or subtle, 
your job is to observe. 


Should we try to identify which sensation is associated with which 
reaction? 


That would be a meaningless waste of energy. It would be as if 
someone washing a dirty cloth stopped to check what caused each 
stain in the cloth. This would not help him to do his job, which is 
only to clean the cloth. For this purpose the important thing is to 
have a piece of laundry soap and to use it in the proper way. If one 
washes the cloth properly, all the dirt is removed. In the same way 
you have received the soap of Vipassana; now make use of it to 
remove all impurities from the mind. If you search for the causes of 
particular sensations, you are playing an intellectual game and you 
forget about anicca, about anatta. This intellectualizing cannot help 
you come out of suffering. 


I am confused about who is observing and who or what is being 
observed. 


No intellectual answer can satisfy you. You must investigate for 
yourself: “What is this ‘I' who is doing all this? Who is this ‘I'?” 
Keep on exploring, analyzing. See whether any ‘I' comes up; if so, 


107 


observe it. If nothing comes then accept, “Oh, this “I” is an 
illusion!” 


Aren't some types of mental conditioning positive? Why try to 
eradicate those? 


Positive conditioning motivates us to work toward liberation from 
suffering. But when that goal is attained, all conditioning is left 
behind, positive and negative. It is just like using a raft to cross a 
river. Once the river is crossed, one does not continue on one's 
journey carrying the raft on one's head. The raft has served its 
purpose. Now there is no more need for it, and it must be left 
behind. In the same way, one who is fully liberated has no need of 
conditioning. A person is liberated not because of positive 
conditioning, but because of purity of mind. 


Why do we experience unpleasant sensations when we start 
practising Vipassana, and why do pleasant sensations come later? 


Vipassana works by eradicating the grossest impurities first. When 
you clean a floor, first you sweep together all the rubbish and pieces 
of dirt, and with each succeeding sweeping you gather finer and 
finer dust. So in the practice of Vipassana: First the gross impurities 
of the mind are eradicated and subtler ones remain which appear as 
pleasant sensations. But there is a danger of developing craving for 
these pleasant sensations. Therefore you must be careful not to take 
a pleasant sensory experience as the final goal. You must keep 
observing every sensation objectively in order to eradicate all 
conditioned reactions. 


You said that we have our dirty linen, and we also have the soap to 
wash it. I feel today as if I almost ran out of soap! This morning my 
practice was very powerful, but in the afternoon I began to feel 
really hopeless and angry, and to think, “Oh, what's the use!” It 
was just as if when the meditation was strong, an enemy inside me— 
the ego perhaps—matched that strength and knocked me out. And 
then I felt I did not have the strength to fight it. Is there some way to 
sidestep so that I don't have to fight so hard, some clever way to do 
it? 

Maintain equanimity; that is the smartest way! What you have 
experienced is quite natural. When the meditation seemed to you to 


108 


be going well, the mind was balanced, and it penetrated deeply into 
the unconscious. As a result of that deep operation, a past reaction 
was shaken and came to the surface level of the mind, and in the 
next sitting you had to face that storm of negativity. In such a 
situation equanimity is essential, because otherwise the negativity 
will overpower you, and you cannot work. If equanimity seems 
weak, start practising the awareness of respiration. When a big 
storm comes, you have to put down your anchor and wait until it 
passes away. The breath is your anchor. Work with it and the storm 
will pass. It is good that this negativity has come to the surface, 
because now you have the opportunity to clear it out. If you keep 
equanimity it will pass away easily. 

Am I actually getting that much good out of the practice if I don't 
have pain? 

If you are aware and balanced, then—pain or no pain—you are 
certainly progressing. It is not that you must feel pain in order to 
make progress on the path. If there is no pain, accept that there is no 
pain. You just observe what is. 


Yesterday I had an experience in which my entire body felt as if it 
had dissolved. It felt like it was just a mass of vibrations everywhere. 


Yes? 

And when this happened, I remembered that when I was a child I 
had a similar experience. All these years I have been looking for a 
way to come back to that experience. And then there it was again. 
Yes? 

So naturally I wanted the experience to continue, I wanted to 
prolong it. But it changed and passed away. And then I was working 
just to make it come back again, but it didn't come back. Instead, by 
this morning I had only gross sensations. 

Yes? 


And then I realized how unhappy I was making myself by trying to 
get that experience. 

Yes? 

And then I realized that in fact we aren't here to get any particular 
experience. Right? 


109 


Right. 


That in fact we are here to learn to observe every experience 
without reacting. Right? 


Right. 


So what this meditation is really about is developing equanimity. 
Right? 


Right! 


It seems to me that it would take forever to eliminate all past 
sankharas one by one. 


That would be so if one moment of equanimity meant exactly one 
less sankhara of the past. But in fact awareness of sensations takes 
you to the deepest level of the mind and allows you to cut the roots 
of past conditioning. In this way in a relatively short time you can 
eliminate entire complexes of sankharas provided your awareness 
and equanimity are strong. 


Then how long should the process take? 


That depends on how great a stock of sankhdras you have to 
eliminate, and how strong your meditation is. You cannot measure 
the past stock but you can be sure that the more seriously you 
meditate, the more quickly you are approaching liberation. Keep 
working steadfastly toward that goal. The time is bound to come— 
sooner rather that later—when you will reach it. 


110 


Nothing But Seeing 


There lived a recluse near where Bombay now stands, a 
very saintly man. All who met him revered him for his purity of 
mind, and many claimed that he must be fully liberated. Hearing 
himself described in such high terms, naturally this man began to 
wonder, “Perhaps I am in fact fully liberated.” But being an honest 
person, he examined himself carefully and found that there were still 
traces of impurities in his mind. Surely as long as impurities 
remained, he could not have reached the stage of perfect saintliness. 
So he asked those who came to pay respects to him, “Is there not 
anyone else in the world today who is known to be fully liberated?” 

“Oh yes sir,” they replied, “there is the monk Gotama, called the 
Buddha, who lives in the city of Savattht. He is known to be fully 
liberated, and he teaches the technique by which one can achieve 
liberation.” 

“I must go to this man,” the recluse resolved. “I must learn from 
him the way to become fully liberated.” So he started walking from 
Bombay across all of central India and came at last to Savatthi, 
which is in the modern-day state of Uttar Pradesh, in northern India. 
Having arrived in Savatthi he made his way to the meditation center 
of the Buddha, and asked where he might find him. 

“He has gone out,” one of the monks replied. “He has gone to beg 
for his meal in the city. Wait here and rest from your journey; he 
will return shortly.” 

“Oh no, I cannot wait. I have no time to wait! Show me which 
way he has gone and I shall follow.” 

“Well if you insist, there is the road he took. If you like, you can 
try to find him along the way.” Without wasting a moment the 
recluse set off again, and came to the centre of the city. There he 
saw a monk going from house to house to beg for his food. The 
wonderful atmosphere of peace and harmony which surrounded this 
person convinced the recluse that he must be the Buddha, and asking 
a passer-by he found that it was indeed so. 

There in the middle of the street, the recluse approached the 
Buddha, bowed down, and caught hold of his feet. “Sir,” he said, “I 


111 


am told that you are fully liberated, and that you teach a way to 
achieve liberation. Please teach this technique to me.” 

The Buddha said, “Yes, I teach such a technique, and I can teach 
it to you. But this is not the proper time or place. Go and wait for me 
at my meditation center. I'll soon return and teach you the 
technique.” 

“Oh no sir, I cannot wait.” 

“What, not for half an hour?” 

“No sir, I cannot wait! Who knows? In half an hour I may die. In 
half an hour you may die. In half an hour all the confidence I have in 
you may die, and then I shan't be able to learn this technique. Now, 
sir, is the time. Please teach me now!” 

The Buddha looked at him and saw, “Yes, this man has little time 
left; he will die in just a few minutes. He must be given Dhamma 
here and now.” And how to teach Dhamma while standing in the 
middle of the street? He spoke only a few words, but those words 
contained the entire teaching: “In your seeing, there should be only 
seeing; in your hearing nothing but hearing; in your smelling, 
tasting, touching nothing but smelling, tasting, touching; in your 
cognizing, nothing but cognizing.” When contact occurs through 
any of the six bases of sensory experience, there should be no 
valuation, no conditioned perception. Once perception starts 
evaluating any experience as good or bad, one sees the world in a 
distorted way because of one's old blind reactions. In order to free 
the mind from all conditioning, one must learn to stop evaluating on 
the basis of past reactions and to be aware, without evaluating and 
without reacting. 

The recluse was a man of such pure mind that these few words of 
guidance were enough for him. There by the side of the road, he sat 
down and fixed his attention on the reality within. No valuation, no 
reaction; he simply observed the process of change within himself. 
And within the few minutes left to him to live, he attained the final 
goal, he became fully liberated.4 


112 


Chapter 9 


THE GOAL 


“Whatever has the nature of arising also has the nature of 
cessation.”! The experience of this reality is the essence of the 
teaching of the Buddha. Mind and body are merely a bundle of 
processes that are constantly arising and passing away. Our 
suffering arises when we develop attachment to the processes, to 
what is in fact ephemeral and insubstantial. If we can realize directly 
the impermanent nature of these processes, our attachment to them 
passes away. This is the task that meditators undertake: to 
understand their own transient natures by observing the ever- 
changing sensations within. Whenever a sensation occurs they do 
not react, but allow it to arise and to pass away. By doing so they 
allow the old conditioning of the mind to come to the surface and 
pass away. When conditioning and attachment cease, suffering 
ceases, and we experience liberation. It is a long task requiring 
continual application. Benefits appear at every step along the way, 
but to attain them requires repeated effort. Only by working 
patiently, persistently, and continuously can the meditator advance 
toward the goal. 


Penetration to Ultimate Truth 


There are three stages in one's progress on the path. The first is 
simply learning about the technique, how it is done and why. The 
second is putting it into practice. The third is penetration, using the 
technique in order to pierce to the depths of one's reality and thereby 
to progress toward the final goal. 

The Buddha did not deny the existence of the apparent world of 
shapes and forms, colours, tastes, smells, pains and pleasures, 
thoughts and emotions, of beings—oneself and others. He stated 
merely that this is not the ultimate reality. With ordinary vision, we 
perceive only the large-scale patterns into which more subtle 
phenomena organize themselves. Seeing only the patterns and not 
the underlying components, we are aware primarily of their 


113 


differences, and therefore we draw distinctions, assign labels, form 
preferences and prejudices, and commence liking and disliking—the 
process that develops into craving and aversion. 

In order to emerge from the habit of craving and aversion, it is 
necessary not only to have an overall vision, but to see things in 
depth, to perceive the underlying phenomena that compose apparent 
reality. This is precisely what the practice of Vipassana meditation 
allows us to do. 

Any self-examination naturally begins with the most obvious 
aspects of ourselves: the different parts of the body, the various 
limbs and organs. Closer inspection will reveal that some parts of 
the body are solid, others are liquid, others are in motion or at rest. 
Perhaps we perceive the bodily temperature as distinct from the 
temperature of the surrounding atmosphere. All these observations 
may help to develop greater self-awareness, but they are still the 
result of examining apparent reality in a composed shape or form. 
Therefore distinctions persist, preferences and prejudices, craving 
and aversion. 

As meditators we go further by practising awareness of 
sensations within. These certainly reveal a subtler reality of which 
we were previously ignorant. At first we are aware of different types 
of sensations in different parts of the body, sensations that seem to 
arise, to remain for some time, and eventually to pass away. 
Although we have advanced beyond the superficial level, we are 
still observing the integrated patterns of apparent reality. For this 
reason we are not yet free from discriminations, from craving and 
aversion. 

If we continue practising diligently, sooner or later we arrive at a 
stage where the nature of the sensations changes. Now we are aware 
of a uniform type of subtle sensations throughout the body, arising 
and passing away with great rapidity. We have penetrated beyond 
the integrated patterns to perceive the underlying phenomena of 
which they are composed, the subatomic particles of which all 
matter is constituted. We experience directly the ephemeral nature 
of these particles, continually arising and vanishing. Now whatever 
we observe within, whether blood or bone, solid, liquid, or gaseous, 
whether ugly or beautiful, we perceive only as a mass of vibrations 
that cannot be differentiated. At last the process of drawing 

114 


distinctions and assigning labels ceases. We have experienced 
within the framework of our own bodies the ultimate truth about 
matter: that it is constantly in flux, arising and passing away. 

Similarly, the apparent reality of mental processes may be 
penetrated to a subtler level. For example, a moment of liking or 
disliking occurs, based on one's past conditioning. Next moment the 
mind repeats the reaction of liking or disliking, and reinforces it 
moment after moment until it develops into craving or aversion. We 
are aware only of the intensified reaction. With this superficial 
perception we begin to identify and discriminate between pleasant 
and unpleasant, good and bad, wanted and unwanted. But just as in 
the case of apparent material reality, so with intensified emotion: 
when we start to observe it by observing sensations within, it is 
bound to dissolve. As matter is nothing but subtle wavelets of 
subatomic particles, so strong emotion is merely the consolidated 
form of momentary likings and dislikings, momentary reactions to 
sensations. Once strong emotion dissolves into its subtler form, it no 
longer has any power to overwhelm. 

From observing different consolidated sensations in different 
parts of the body, we proceed to awareness of subtler sensations of 
uniform nature, arising and vanishing constantly throughout the 
physical structure. Because of the great rapidity with which the 
sensations appear and disappear, they may be experienced as a flow 
of vibrations, a current moving through the body. Wherever we fix 
the attention within the physical structure, we are aware of nothing 
but arising and vanishing. Whenever a thought appears in the mind, 
we are aware of the accompanying physical sensations, arising and 
passing away. The apparent solidity of body and mind dissolves, and 
we experience the ultimate reality of matter, mind, and mental 
formations: nothing but vibrations, oscillations, arising and 
vanishing with great rapidity. As one who experienced this truth 
said, 


The entire world is ablaze, 
the entire world is going up in smoke. 
The entire world is burning 


the entire world is vibrating. 


115 


To reach this stage of dissolution (bhanga), the meditator need 
do nothing but develop awareness and equanimity. Just as a scientist 
can observe more minute phenomena by increasing the 
magnification of his microscope, so by developing awareness and 
equanimity one increases the ability to observe subtler realities 
within. 

This experience, when it occurs, is certainly very pleasant. All the 
aches and pains have dissolved, all the areas without sensation have 
disappeared. One feels peaceful, happy, blissful. The Buddha 
described it as follows: 


Whenever one experiences 
the arising and passing away of the mental-physical processes, 
he enjoys bliss and delight. 


He attains the deathless, as realized by the wise.> 


Bliss is bound to arise as one advances on the path, when the 
apparent solidity of mind and body has been dissolved. Delighting 
in the pleasant situation, we may think that it is the final goal. But it 
is only a way-station. From this point we proceed further to 
experience the ultimate truth beyond mind and matter, to attain total 
freedom from suffering. 

The meaning of these words of the Buddha becomes very clear to 
us from our own practice in meditation. Penetrating from apparent 
to subtle reality, we begin to enjoy the flow of vibrations throughout 
the body. Then suddenly the flow is gone. Again we experience 
intense, unpleasant sensations in some parts, and perhaps no 
sensation in other parts. Again we experience intense emotion in the 
mind. If we start feeling aversion toward this new situation and 
craving for the flow to return, we have not understood Vipassana. 
We have turned it into a game in which the goal is to achieve 
pleasant experiences and to avoid or overcome unpleasant ones. 
This is the same game that we have played throughout life—the 
unending round of push and pull, of attraction and repulsion, which 
leads to nothing but misery. 

As wisdom increases, however, we recognize that the recurrence 
of gross sensations, even after the experience of dissolution, 
indicates not regression but rather progress. We practise Vipassana 
not with the aim of experiencing any particular kind of sensation, 


116 


but in order to free the mind of all conditioning. If we react to any 
sensation, we increase our suffering. If we remain balanced, we 
allow some of the conditioning to pass away and the sensation 
becomes a means to liberate us from suffering. By observing 
unpleasant sensations without reacting, we eradicate aversion. By 
observing pleasant sensations without reacting, we eradicate 
craving. By observing neutral sensations without reacting, we 
eradicate ignorance. Therefore no sensation, no experience is 
intrinsically good or bad. It is good if one remains balanced; it is bad 
if one loses equanimity. 

With this understanding we use every sensation as a tool to 
eradicate conditioning. This is the stage known as sankhara- 
upekkha, equanimity toward all conditioning, which leads step by 
step to the ultimate truth of liberation, nibbana. 


The Experience of Liberation 


Liberation is possible. One can attain freedom from all 
conditioning, all suffering. The Buddha explained: 


There is a sphere of experience that is beyond the entire field of 
matter, the entire field of mind, that is neither this world nor another 
world nor both, neither moon nor sun. This I call neither arising, 
nor passing away, nor abiding, neither dying nor rebirth. It is 
without support, without development, without foundation. This is 
the end of suffering.* 


He also said, 


There is an unborn, unbecome, uncreated, unconditioned. Were 
there not an unborn, unbecome, uncreated, unconditioned, no 
release would be known from the born, the become, the created, the 
conditioned. But since there is an unborn, unbecome, uncreated, 
unconditioned, therefore a release is known from the born, the 
become, the created, the conditioned.’ 

Nibbana is not just a state one goes to after death; it is something 
to be experienced within oneself here and now. It is described in 
negative terms not because it is a negative experience but because 
we have no other way in which to describe it. Every language has 
words to deal with the entire range of physical and mental 
phenomena, but there are no words or concepts to describe 


117 


something that is beyond mind and matter. It defies all categories, 
all distinctions. We can describe it only by saying what it is not. 


In fact it is meaningless to try to describe nibbana. Any 
description will only be confusing. Rather than discussing and 
arguing about it, the important thing is to experience it. “This noble 
truth of the cessation of suffering must be realized for oneself,” the 
Buddha said.© When one has experienced nibbana, only then is it 
real for him; then all arguments about it become irrelevant. 

In order to experience the ultimate truth of liberation, it is 
necessary first to penetrate beyond apparent reality and to 
experience the dissolution of body and mind. The further one 
penetrates beyond apparent reality, the more one desists from 
craving and aversion, from attachments, and the nearer one 
approaches to ultimate truth. Working step by step, one naturally 
reaches a stage where the next step is the experience of nibbdna. 
There is no point in yearning for it, no reason to doubt that it will 
come. It must come to all who practise Dhamma correctly. When it 
will come, no one can say. This depends partly on the accumulation 
of conditioning within each person, partly on the amount of effort 
one expends to eradicate it. All one can do, all one need to do to 
attain the goal, is to continue observing each sensation without 
reacting. 

We cannot determine when we shall experience the ultimate truth 
of nibbana, but we can ensure that we keep progressing toward it. 
We can control the present state of mind. By maintaining 
equanimity no matter what occurs outside or within us, we achieve 
liberation in this moment. One who had attained the ultimate goal 
said, “Extinction of craving, extinction of aversion, extinction of 
ignorance—this is called nibbana.”’ To the extent that the mind is 
freed of these, one experiences liberation. 

Every moment in which we practise Vipassana properly, we can 
experience this liberation. After all, Dhamma by definition must 
give results here and now, not only in the future. We must 
experience its benefits at every step along the way, and every step 
must lead directly to the goal. The mind that at this moment is free 
from conditioning is a mind at peace. Each such moment brings us 
closer to total liberation. 


118 


We cannot strive to develop nibbdna, since nibbana does not 
develop; it simply is. But we can strive to develop the quality that 
will lead us to nibbdna, the quality of equanimity. Every moment 
that we observe reality without reacting, we penetrate toward 
ultimate truth. The highest quality of the mind is equanimity based 
on full awareness of reality. 


Real Happiness 


Once the Buddha was asked to explain real happiness. He 
enumerated various wholesome actions which are productive of 
happiness, which are real blessings. All these blessings fall into two 
categories: performing actions that contribute to the welfare of 
others by fulfilling responsibilities to family and society, and 
performing actions that cleanse the mind. One's own good is 
inextricable from the good of others. And at last he said, 


When faced with all the ups and downs of life, 

still the mind remains unshaken, 

not lamenting, not generating defilements, always feeling secure; 
this is the greatest happiness.8 


No matter what arises, whether within the microcosm of one's 
own mind and body or in the world outside, one is able to face it— 
not with tension, with barely suppressed craving and aversion—but 
with complete ease, with a smile that comes from the depths of the 
mind. In every situation, pleasant or unpleasant, wanted or 
unwanted, one has no anxiety, one feels totally secure, secure in the 
understanding of impermanence. This is the greatest blessing. 

Knowing that you are your own master, that nothing can over- 
power you, that you can accept smilingly whatever life has to 
offer—this is perfect balance of the mind, this is true liberation. This 
is what can be attained here and now through the practice of 
Vipassana meditation. This real equanimity is not merely negative 
or passive aloofness. It is not the blind acquiescence or apathy of 
one who seeks escape from the problems of life, who tries to hide 
his head in the sand. Rather, true mental balance is based on full 
awareness of problems, awareness of all levels of reality. 

The absence of craving or aversion does not imply an attitude of 
callous indifference, in which one enjoys one's own liberation but 


119 


gives no thought to the suffering, of others. On the contrary, real 
equanimity is properly called “holy indifference.” It is a dynamic 
quality, an expression of purity of mind. When freed of the habit of 
blind reaction, the mind for the first time can take positive action 
which is creative, productive, and beneficial for oneself and for all 
others. Along with equanimity will arise the other qualities of a pure 
mind: good will, love that seeks the benefit of others without 
expecting anything in return; compassion for others in their failings 
and sufferings; sympathetic joy in their success and good fortune. 
These four qualities are the inevitable outcome of the practice of 
Vipassana. 

Previously one always tried to keep whatever was good for 
oneself and pass anything unwanted on to others. Now one 
understands that one's own happiness cannot be achieved at the 
expense of others, that giving happiness to others brings happiness 
to oneself. Therefore one seeks to share whatever good one has with 
others. Having emerged from suffering and experienced the peace of 
liberation, one realizes that this is the greatest good. Thus one 
wishes that others may also experience this good, and find the way 
out of their suffering. 

This is the logical conclusion of Vipassana meditation: metta- 
bhavana, the development of good will toward others. Previously 
one may have paid lip service to such sentiments, but deep within 
the mind the old process of craving and aversion continued. Now to 
some extent the process of reaction has stopped, the old habit of 
egoism is gone, and good will naturally flows from the depths of the 
mind. With the entire force of a pure mind behind it, this good will 
can be very powerful in creating a peaceful and harmonious 
atmosphere for the benefit of all. 

There are those who imagine that always remaining balanced 
means that one can no longer enjoy life in all its variety, as if a 
painter had a palette full of colours and chose to use nothing but 
gray, or as if one had a piano and chose to play nothing but middle 
C. This is a wrong understanding of equanimity. The fact is that the 
piano is out of tune and we do not know how to play it. Simply 
pounding the keys in the name of self-expression will only create 
discord. But if we learn how to tune the instrument and to play it 
properly, then we can make music. From the lowest to the highest 

120 


note we use the full range of the keyboard, and every note that we 
play creates nothing but harmony, beauty. 

The Buddha said that in cleansing the mind and attaining 
“wisdom brought to full perfection,” one experiences “joy, bliss 
tranquility, awareness, full understanding, real happiness.”? With a 
balanced mind we can enjoy life more. When a pleasant situation 
occurs, we can savour it completely, having full and undistracted 
awareness of the present moment. But when the experience passes, 
we do not become distressed. We continue to smile, understanding 
that it was bound to change. Equally, when an unpleasant situation 
occurs, we do not become upset. Instead we understand it and by 
doing so perhaps we find a way to alter it. If that is not within our 
power, then we still remain peaceful, knowing full well that this 
experience is impermanent, bound to pass away. In this way, by 
keeping the mind free of tension, we can have a more enjoyable and 
productive life. 

There is a story that in Burma people used to criticize the 
students of Sayagyi U Ba Khin, saying that they lacked the serious 
demeanor proper to those who practise Vipassana meditation. 
During a course, the critics admitted, they worked seriously, as they 
should, but afterward they always appeared happy and smiling. 
When the criticism came to the ears of Webu Sayadaw, one of the 
most highly respected monks in the country, he replied, “They smile 
because they can smile.” Theirs was a smile not of attachment or 
ignorance, but of Dhamma. Someone who has cleansed the mind 
will not go about with a frown. When suffering is removed, 
naturally one smiles. When one learns the way to liberation, 
naturally one feels happy. 

This smile from the heart expressing nothing but peace, 
equanimity and good will, a smile that remains bright in every 
situation, is real happiness. This is the goal of Dhamma. 


Questions and Answers 


QUESTION: J wonder whether we can treat obsessive thoughts in 
the same way that we treat physical pain. 


S. N. GOENKA: Just accept the fact that there is obsessive thought 
or emotion in the mind. It is something that was deeply suppressed 


121 


and now has appeared at the conscious level. Do not go into the 
details of it. Just accept emotion as emotion. And along with it, what 
sensation do you feel? There cannot be an emotion without a 
sensation at the physical level. Start observing that sensation. 


Then do we look for the sensation related to that particular 
emotion? 


Observe any sensation that occurs. You cannot find which sensation 
is related to the emotion, so never try to do that; it is indulging in a 
futile effort. At a time when there is emotion in the mind, whatever 
sensation you experience physically has a relation to that emotion. 
Just observe the sensations and understand, “these sensations are 
anicca. This emotion is also anicca. Let me see how long it lasts.” 
You will find that you have cut the roots of the emotion and it 
passes away. 


Would you say that emotion and sensation are the same? 


They are two sides of the same coin. Emotion is mental and 
sensation is physical, but the two are interrelated. Actually every 
emotion, anything that arises in the mind, must arise along with a 
sensation in the body. This is the law of nature. 

But emotion itself is a matter of the mind? 

A matter of the mind, surely. 

But the mind is also the whole body? 

It is closely related to the entire body. 

Consciousness is in all the atoms of the body? 

Yes. That is why sensation related to a particular emotion can arise 
anywhere within the body. If you observe sensations throughout the 
body, you are certainly observing the sensation related to that 
emotion. And you come out of the emotion. 

If we are sitting but not able to feel any sensation, is there still any 
benefit in the practice? 

If you sit and observe respiration, it will calm and concentrate the 
mind, but unless you feel sensation, the process of cleansing cannot 


work at the deeper levels. In the depths of the mind, reactions start 
with sensation, which occurs constantly. 


122 


During daily life if we have a few moments, is it helpful to be still 
and observe sensations? 


Yes. Even with open eyes, when you have no other work, you 
should be aware of the sensations within you. 


How does a teacher recognize that a student has experienced 
nibbana? 

There are various ways to check at the time when someone is 
actually experiencing nibbdna. For this a teacher must be properly 
trained. 


How can meditators know for themselves? 


By the change that comes in their lives. People who have really 
experienced nibbdna become saintly and pure-minded. They no 
longer break the basic five precepts in any major way, and instead of 
concealing a mistake, they admit it openly and try hard not to repeat 
it. Clinging to rituals and ceremonies drops away, because they 
recognize them as only external forms, empty without the actual 
experience. They have unshakable confidence in the path that led 
them to liberation; they do not continue to search for other ways. 
And finally, the illusion of ego will be shattered in them. If people 
claim to have experienced nibbdna but their minds remain as impure 
and their actions as unhealthy as before, then something is wrong. 
Their way of life must show whether they have really experienced it. 


It is not appropriate for a teacher to issue “certificates” to students— 
to announce that they have attained nibbdna. Otherwise it becomes 
an ego-building competition for teacher and for students. The 
students strive only to get a certificate, and the more certificates a 
teacher issues, the higher is his reputation. The experience of 
nibbana becomes secondary, the certificate takes primary 
importance, and it all becomes a mad game. Pure Dhamma is only to 
help people and the best help is to see that a student really 
experiences nibbdna and becomes liberated. The whole purpose of 
the teacher and the teaching is to help people genuinely, not to boost 
their egos. It is not a game. 


How would you compare psychoanalysis and Vipassana? 


In psychoanalysis you try to recall to consciousness past events that 
had a strong influence in conditioning the mind. Vipassana, on the 
123 


other hand, will lead the meditator to the deepest level of the mind 
where conditioning actually begins. Every incident that one might 
try to recall in psychoanalysis has also registered a sensation at the 
physical level. By observing physical sensations throughout the 
body with equanimity, the meditator allows innumerable layers of 
conditioning to arise and pass away. He deals with the conditioning 
at its roots and can free himself from it quickly and easily. 


What is true compassion? 


It is the wish to serve people, to help them out of suffering. But it 
must be without attachment. If you start crying over the suffering of 
others, you only make yourself unhappy. This is not the path of 
Dhamma. If you have true compassion, then with all love you try to 
help others to the best of your ability. If you fail, you smile and try 
another way to help. You serve without worrying about the results 
of your service. This is real compassion, proceeding from a balanced 
mind. 


Would you say that Vipassana is the only way to reach 
enlightenment? 


Enlightenment is achieved by examining oneself and eliminating 
conditioning. And doing this is Vipassana, no matter what name you 
may call it. Some people have never even heard of Vipassana, and 
yet the process has started to work spontaneously in them. This 
seems to have happened in the case of a number of saintly people in 
India, judging from their own words. But because they did not learn 
the process step by step, they were unable to explain it clearly to 
others. Here you have the opportunity to learn a step-by-step method 
that will lead you to enlightenment. 


You call Vipassana a universal art of living, but won't it confuse 
people of other religions who practise it? 


Vipassana is not a religion in disguise that is in competition with 
other religions. Meditators are not asked to subscribe blindly to a 
philosophical doctrine; instead they are told to accept only what they 
experience to be true. It is not the theory but the practice that is most 
important, and that means moral conduct, concentration and 
purifying insight. What religion could object to that? How could it 


124 


confuse anyone? Give importance to the practice, and you will find 
that such doubts are automatically resolved. 


125 


Filling the Bottle of Oil 


A mother sent her son with an empty bottle and a ten- 
rupee note to buy some oil from the nearby grocer's shop. The boy 
went and had the bottle filled, but as he was returning he fell down 
and dropped it. Before he could pick it up, half of the oil spilled out. 
Finding the bottle half empty, he came back to his mother crying, 
“Oh, I lost half the oil! I lost half the oil!” He was very unhappy. 

The mother sent another son with another bottle and another ten- 
rupee note. He also had the bottle filled, and while returning fell 
down and dropped it. Again half of the oil spilled out. Picking up 
the bottle, he came back to his mother very happy: “Oh look, I saved 
half the oil! The bottle fell down and could have broken. The oil 
started spilling out; all of it might have been lost. But I saved half 
the oil!” Both came to the mother in the same position, with a bottle 
that was half empty, half full. One was crying for the empty half, 
one was happy with the filled part. 

Then the mother sent another son with another bottle and a ten- 
rupee note. He also fell down while returning and dropped the 
bottle. Half of the oil spilled out. He picked up the bottle and, like 
the second boy, came to his mother very happy: “Mother, I saved 
half the oil!” But this boy was a Vipassana boy, full not only of 
optimism, but also of realism. He understood, “Well, half of the oil 
was saved, but half was also lost.” And so he said to his mother, 
“Now I shall go to the market, work hard for the whole day, earn 
five rupees, and get this bottle filled. By evening I will have it 
filled.” This is Vipassana. No pessimism; instead, optimism, 
realism, and “workism”! 


126 


Chapter 10 


THE ART OF LIVING 


Of all our preconceptions about ourselves, the most basic 
is that there is a self. On this assumption we each give highest 
importance to the self, making it the center of our universe. We do 
this even though we can see without much difficulty that among all 
the countless worlds, this is only one; and among all the countless 
beings of our world, again this is only one. No matter how much we 
inflate the self, it still remains negligible when measured against the 
immensity of time and space. Our idea of the self is obviously 
mistaken. Nevertheless we dedicate our lives to seeking self- 
fulfillment, considering that to be the way to happiness. The thought 
of living in a different way seems unnatural or even threatening. 

But anyone who has experienced the torture of self-consciousness 
knows what a great suffering it is. So long as we are preoccupied 
with our wants and fears, our identities, we are confined within the 
narrow prison of the self, cut off from the world, from life. 
Emerging from this self-obsession is truly a release from bondage, 
enabling us to step forth into the world, to be open to life, to others, 
to find real fulfillment. What is needed is not self-denial or self- 
repression, but liberation from our mistaken idea of self. And the 
way to this release is by realizing that what we call self is in fact 
ephemeral, a phenomenon in constant change. 

Vipassana meditation is a way to gain this insight. So long as one 
has not personally experienced the transitory nature of body and 
mind, one is bound to remain trapped in egoism and therefore bound 
to suffer. But once the illusion of permanence is shattered, the 
illusion of “I” automatically disappears, and suffering fades away. 
For the Vipassana meditator, anicca, the realization of the 
ephemeral nature of the self and the world, is the key that opens the 
door to liberation. 

The importance of understanding impermanence is a theme that 
runs like a common strand through all the teaching of the Buddha. 
He said, 


127 


Better a single day of life 

seeing the reality of arising and passing away 

than a hundred years of existence 

remaining blind to it! 
He compared the awareness of impermanence to the farmer's 
plowshare, which cuts through all roots as he plows a field; to the 
topmost ridge of a roof, higher than all the beams that support it; to 
a mighty ruler holding sway over vassal princes; to the moon whose 
brightness dims the stars; to the rising sun dispelling all darkness 
from the sky.2 The last words that he spoke at the end of his life 
were, “All sankhadras—all created things—are subject to decay. 
Practise diligently to realize this truth.”3 

The truth of anicca must not merely be accepted intellectually. It 
must not be accepted only out of emotion or devotion. Each of us 
must experience the reality of anicca within ourselves. The direct 
understanding of impermanence and, along with it, of the illusory 
nature of the ego and of suffering, constitutes true insight which 
leads to liberation. This is right understanding. 

The meditator experiences this liberating wisdom as the 
culmination of the practice of sila, samadhi, and paññā. Unless one 
undertakes the three trainings, unless one takes every step along the 
path, one cannot arrive at real insight and freedom from suffering. 
But even before beginning the practice one must have some 
wisdom, perhaps only an intellectual recognition of the truth of 
suffering. Without such understanding, no matter how superficial, 
the thought of working to free oneself from suffering would never 
arise in the mind. “Right understanding comes first,” the Buddha 
said.4 

Thus the first steps of the Noble Eightfold Path are in fact right 
understanding and right thought. We must see the problem and 
decide to deal with it. Only then is it possible to undertake the actual 
practice of Dhamma. We begin to implement the path with training 
in morality, following the precepts to regulate our actions. With the 
training of concentration we begin to deal with the mind, developing 
samadhi by awareness of respiration. And by observing sensations 
throughout the body, we develop experiential wisdom which frees 
the mind of conditioning. 


128 


And now, when real understanding arises from one's own 
experience, again right understanding becomes the first step along 
the path. By realizing one's ever-changing nature through the 
practice of Vipassana, the meditator frees the mind of craving, 
aversion, and ignorance. With such a pure mind it is impossible to 
even think of harming others. Instead one's thoughts are filled only 
with good will and compassion toward all. In speech, action, and 
livelihood, one lives a blameless life, serene and peaceful. And with 
the tranquility resulting from the practice of morality, it becomes 
easier to develop concentration. And the stronger the concentration, 
the more penetrating one's wisdom will be. Thus the path is an 
ascending spiral leading to liberation. Each of the three trainings 
supports the others, like the three legs of a tripod. The legs must all 
be present and of equal length or the tripod cannot stand. Similarly, 
the meditator must practise sila, samadhi, and panna together to 
develop equally all facets of the path. The Buddha said, 


From right understanding proceeds right thought; 
from right thought proceeds right speech; 

from right speech proceeds right action; 

from right action proceeds right livelihood; 

from right livelihood proceeds right effort; 

from right effort proceeds right awareness; 

from right awareness proceeds right concentration; 
from right concentration proceeds right wisdom; 
from right wisdom proceeds right liberation.> 


Vipassana meditation also has profound practical value here and 
now. In daily life innumerable situations arise that threaten the 
equanimity of the mind. Unexpected difficulties occur; unexpectedly 
others oppose us. After all, simply learning Vipassana is not a 
guarantee that we shall have no further problems, any more than 
learning to pilot a ship means that one will have only smooth 
voyages. Storms are bound to come; problems are bound to arise. 
Trying to escape from them is futile and self-defeating. Instead, the 
proper course is to use whatever training one has to ride out the 
storm. 

In order to do so, first we must understand the true nature of the 
problem. Ignorance leads us to blame the external event or person, 


129 


to regard that as the source of the difficulty, and to direct all our 
energy toward changing the external situation. But practice of 
Vipassana will bring the realization that no one but ourselves is 
responsible for our happiness or unhappiness. The problem lies in 
the habit of blind reaction. Therefore we ought to give attention to 
the inner storm of conditioned reactions of the mind. Simply 
resolving not to react will not work. So long as conditioning remains 
in the unconscious, sooner or later it is bound to arise and 
overpower the mind, all resolutions to the contrary notwithstanding. 
The only real solution is to learn to observe and change ourselves. 

This much is easy enough to understand, but to implement it is 
more difficult. The question remains, how is one to observe oneself? 
A negative reaction has started in the mind—anger, fear, or hatred. 
Before one can remember to observe it, one is overwhelmed by it 
and speaks or acts negatively in turn. Later, after the damage is 
done, one recognizes the mistake and repents, but the next time 
repeats the same behavior. 

Or, suppose that—realizing a reaction of anger has started—one 
actually tries to observe it. As soon as he tries, the person or 
situation one is angry at comes to mind. Dwelling on this intensifies 
the anger. Thus to observe emotion dissociated from any cause or 
circumstance is far beyond the ability of most. 

But by investigating the ultimate reality of mind and matter, the 
Buddha discovered that whenever a reaction arises in the mind, two 
types of changes occur at the physical level. One of them is readily 
apparent: the breath becomes slightly rough. The other is more 
subtle in nature: a biochemical reaction, a sensation, takes place in 
the body. With proper training a person of average intelligence can 
easily develop the ability to observe respiration and sensation. This 
allows us to use changes in the breath and the sensations as 
warnings, to alert us to a negative reaction long before it can gather 
dangerous strength. And if we then continue observing respiration 
and sensation, we easily emerge from the negativity. 

Of course the habit of reaction is deeply ingrained and cannot be 
removed all at once. However, in daily life, as we perfect our 
practice of Vipassana meditation, we notice at least a few occasions 
when instead of reacting involuntarily, we simply observe ourselves. 
Gradually the moments of observation increase and the moments of 

130 


reaction become infrequent. Even if we do react negatively, the 
period and intensity of the reaction diminish. Eventually, even in the 
most provocative situations, we are able to observe respiration and 
sensation and to remain balanced and calm. 

With this balance, this equanimity at the deepest level of the 
mind, one becomes capable for the first time of real action—and real 
action is always positive and creative. Instead of automatically 
responding in kind to the negativity of others, for example, we can 
select the response that is most beneficial. When confronted by 
someone burning with anger, an ignorant person himself becomes 
angry, and the result is a quarrel that causes unhappiness for both. 
But if we remain calm and balanced, we can help that person to 
emerge from anger and to deal constructively with the problem. 

Observing our sensations teaches us that whenever we are 
overwhelmed by negativity, we suffer. Therefore, whenever we see 
others reacting negatively, we understand that they are suffering. 
With this understanding we can feel compassion for them and can 
act to help them free themselves of misery, not make them more 
miserable. We remain peaceful and happy and help others to be 
peaceful and happy. 

Developing awareness and equanimity does not make us 
impassive and inert like vegetables, allowing the world to do what it 
likes with us. Nor do we become indifferent to the suffering of 
others while remaining absorbed in the pursuit of inner peace. 
Dhamma teaches us to take responsibility for our own welfare as 
well as for the welfare of others. We perform whatever actions are 
needed to help others, but always keeping balance of mind. Seeing a 
child sinking in quicksand, a foolish person becomes upset, jumps in 
after the child, and himself is caught. A wise person, remaining calm 
and balanced, finds a branch with which he can reach the child and 
drag him to safety. Jumping after others into the quicksand of 
craving and aversion will not help anyone. We must bring others to 
the firm ground of mental balance. 

Many times in life strong action is necessary. For example, we 
may have tried to explain in mild, polite language to someone that 
he is making a mistake, but the person ignores the advice, being 
unable to understand anything except firm words and actions. 
Therefore one takes whatever firm action is required. Before acting, 

131 


however, we must examine ourselves to see whether the mind 1s 
balanced, and whether we have only love and compassion for the 
person who is misbehaving. If so, the action will be helpful; if not, it 
will not really help anyone. If we act from love and compassion we 
cannot go wrong. 

When we see a strong person attacking a weaker one, we have a 
responsibility to try to stop this unwholesome action. Any 
reasonable person will try to do so, although probably out of pity for 
the victim and anger toward the aggressor. Vipassana meditators 
will have equal compassion for both, knowing that the victim must 
be protected from harm, and the aggressor from harming himself by 
his unwholesome actions. 

Examining one's mind before taking any strong action is 
extremely important; it is not sufficient merely to justify the action 
in retrospect. If we ourselves are not experiencing peace and 
harmony within, we cannot foster peace and harmony in anyone 
else. As Vipassana meditators we learn to practise committed 
detachment, to be both compassionate and dispassionate. We work 
for the good of all by working to develop awareness and equanimity. 
If we do nothing else but refrain from adding to the sum total of 
tensions in the world, we have performed a wholesome deed. But in 
truth the act of equanimity is loud by its very silence, with far- 
reaching reverberations that are bound to have a positive influence 
on many. 

After all, mental negativity—our own and others'—is the root 
cause of the sufferings of the world. When the mind has become 
pure, the infinite range of life opens before us, and we can enjoy and 
share with others real happiness. 


Questions and Answers 


QUESTION: May we tell others about the meditation? 


S. N. GOENKA: Certainly. There is no secrecy in Dhamma. You 
may tell anyone about what you have done here. But guiding people 
to practise is something totally different, which should not be done 
at this stage. Wait until you are firmly established in the technique 
and trained to guide others. If someone whom you tell about 
Vipassana is interested in practising, it, advise that person to come 


132 


to a course. At least the first experience of Vipassana must be in an 
organized ten-day course, under the guidance of a qualified teacher. 
After that one can practise on one's own. 


I practise yoga. How can I integrate this with Vipassana? 


Here at a course, yoga is not permitted because it will disturb others 
by drawing their attention. But after you return home, you may 
practise both Vipassana and yoga—that is, the physical exercises of 
yogic postures and breath control. Yoga is very beneficial for 
physical health. You may even combine it with Vipassana. For 
example, you assume a posture and then observe sensations 
throughout the body; this will give still greater benefit than the 
practice of yoga alone. But the yogic meditation techniques using 
mantra and visualization are totally opposed to Vipassana. Do not 
mix them with this technique. 


How about the different yogic breathing exercises? 


They are helpful as physical exercise, but do not mix these 
techniques with anapana. In ãnãpãna you must observe natural 
breath at it is, without controlling it. Practise breath control as a 
physical exercise, and practise Gndpana for meditation. 

Am I—is not this bubble—becoming attached to enlightenment? 

If so, you are running in the opposite direction from it. You can 
never experience enlightenment so long as you have attachments. 
Simply understand what enlightenment is. Then keep on observing 
the reality of this moment, and let enlightenment come. If it does not 
come, don't be upset. You just do your job and leave the result to 
Dhamma. If you work in this way, you are not attached to 
enlightenment and it will certainly come. 


Then I meditate just to do my work? 


Yes. It is your responsibility to cleanse your own mind. Take it as a 
responsibility, but do it without attachment. 


It's not to achieve anything? 
No. Whatever comes will come by itself. Let it happen naturally. 
What is your feeling about teaching Dhamma to children? 


The best time for that is before birth. During pregnancy the mother 
should practise Vipassana, so that the child also receives it and is 
133 


born a Dhamma child. But if you already have children, you can still 
share Dhamma with them. For example, as the conclusion of your 
practice of Vipassana you have learned the technique of metta- 
bhavand, sharing your peace and harmony with others. If your 
children are very young, direct your metta to them after every 
meditation and at their bedtime; in this way they also benefit from 
your practice of Dhamma. And when they are older, explain a little 
about Dhamma to them in a way that they can understand and 
accept. If they can understand a little more, then teach them to 
practise Gndpana for a few minutes. Don't pressure the children in 
any way. Just let them sit with you, observe their breath for a few 
minutes, and then go and play. The meditation will be like play for 
them; they will enjoy doing it. And most important is that you must 
live a healthy Dhamma life yourself, you must set a good example 
for your children. In your home you must establish a peaceful and 
harmonious atmosphere which will help them grow into healthy and 
happy people. This is the best thing you can do for your children. 


Thank you very much for the wonderful Dhamma. 


Thank Dhamma! Dhamma is great. I am only a vehicle. And also 
thank yourself. You worked hard, so you grasped the technique. A 
teacher keeps talking, talking, but if you do not work, you don't get 
anything. Be happy, and work hard, work hard! 


134 


The Striking of the Clock 


I feel very fortunate that I was born in Burma, the land of 
Dhamma, where this wonderful technique was preserved through 
the centuries in its original form. About one hundred years ago my 
grandfather came from India and settled there, and so I was born in 
that country. And I feel very fortunate that I was born into a family 
of businessmen, and that from my teens I started working to gain 
money. Amassing money was my chief purpose in life. I am 
fortunate that from an early age I succeeded in earning a lot of 
money. If I had not myself known the life of riches, I would not 
have had the personal experience of the hollowness of such an 
existence. And had I not experienced this, some thought might 
always have lingered in a corner of my mind that true happiness lies 
in wealth. When people become rich, they are given special status 
and high positions in society. They become officers of many 
different organizations. From my early twenties I began this 
madness of seeking social prestige. And naturally all these tensions 
in my life gave rise to a psychosomatic disease, severe migraine 
headaches. Every fortnight I suffered an attack of this disease, for 
which there was no cure. I feel very fortunate that I developed this 
disease. 

Even the best doctors in Burma could not cure my sickness. The 
only treatment that they had to offer was an injection of morphine to 
relieve an attack. Every fortnight I required an injection of 
morphine, and then I faced its after-effects: nausea, vomiting, 
misery. 

After a few years of this affliction the doctors began to warn me, 
“Now you are taking morphine to relieve the attacks of your disease, 
but if you continue, soon you will become addicted to morphine, 
and you will have to take it every day.” I was shocked at the 
prospect; life would be horrible. The doctors advised, “You often 
travel abroad on business; for once make a trip for the sake of your 
health. We have no cure for your disease, and neither, we know, 
have doctors in other countries. But perhaps they have some other 
pain-killer to relieve your attacks, which would free you from the 


135 


danger of morphine dependence.” Heeding their advice I travelled to 
Switzerland, Germany, England, America, and Japan. I was treated 
by the best doctors of these countries. And I am very fortunate that 
all of them failed. I returned home worse than when I had left. 

After my return from this unsuccessful trip, a kind friend came 
and suggested to me, “Why not try one of these ten-day courses in 
Vipassana meditation? They are conducted by U Ba Khin, a very 
saintly man, a government officer, a family man like yourself. To 
me it seems that the basis of your disease is actually mental, and 
here is a technique that is said to free the mind of tensions. Perhaps 
by practising it you can cure yourself of the disease.” Having failed 
everywhere else I decided at least to go to meet this teacher of 
meditation. After all, I had nothing to lose. 

I went to his meditation centre and talked with this extraordinary 
man. Deeply impressed by the calm and peaceful atmosphere of the 
place and by his own peaceful presence, I said, “Sir, I want to join 
one of your courses. Will you please accept me?” 

“Certainly, this technique is for one and all. You are welcome to 
join a course.” 

I continued, “For a number of years I have suffered from an 
incurable disease, severe migraine headaches. I hope that by this 
technique I may be cured of the disease.” 

“No,” he suddenly said, “don't come to me. You may not join a 
course.” I could not understand how I had offended him; but then 
with compassion he explained, “The purpose of Dhamma is not to 
cure physical diseases. If that is what you seek, you had better go to 
a hospital. The purpose of Dhamma is to cure all the miseries of life. 
This disease of yours is really a very minor part of your suffering. It 
will pass away, but only as a by-product in the process of mental 
purification. If you make the by-product your primary goal, then you 
devalue Dhamma. Come not for physical cures, but to liberate the 
mind.” 

He had convinced me. “Yes, sir,” I said, “now I understand. I 
shall come only for the purification of my mind. Whether or not my 
disease may be cured, I should like to experience the peace that I see 
here.” And giving him my promise, I returned home. 

But still I postponed joining a course. Being born in a staunch, 
conservative Hindu family, from my childhood I had learned to 
recite the verse, “Better to die in your own religion, your own 


136 


dharma*; never go to another religion.” I said to myself, “Look, this 
is another religion, Buddhism. And these people are atheists, they 
don’t believe in God or in the existence of a soul!” (As if simply 
believing in God or in the soul will solve all our problems!) “If I 
become an atheist, then what will happen to me? Oh no, I had better 
die in my own religion, I will never go near them.” 

For months I hesitated in this way. But I am very fortunate that at 
last I decided to give this technique a try, to see what would happen. 
I joined the next course and passed through the ten days. I am very 
fortunate that I benefited greatly. Now I could understand one’s own 
dharma, one’s own path, and the dharma of others. The dharma of 
human beings is one’s own dharma. Only a human being has the 
ability to observe himself in order to come out of suffering. No 
lower creature has this faculty. Observing the reality within oneself 
is the dharma of human beings. If we do not make use of this 
ability, then we live the life of lower beings, we waste our lives, 
which is certainly dangerous. 

I had always considered myself to be a very religious person. 
After all, I performed all the necessary religious duties, I followed 
the rules of morality, and I gave a lot to charity. And if I was not in 
fact a religious person, then why had I been made the head of so 
many religious organizations? Certainly, I thought, I must be very 
religious. But no matter how much charity or service I had given, no 
matter how careful I had been of my speech and actions, still when I 
started observing the dark chamber of the mind within, I found it to 
be full of snakes and scorpions and centipedes, because of which I 
had had to endure so much suffering. Now, as the impurities were 
gradually eradicated, I began to enjoy real peace. I realized how 
fortunate I was to receive this wonderful technique, the jewel of the 
Dhamma. 

For fourteen years I was very fortunate to be able to practise this 
technique in Burma under the close guidance of my teacher.Of 
course I fulfilled all my worldly responsibilities as a family man, 
and at the same time, every morning and evening, I continued 


There is a play here on the various meanings of the word dhamma, or 
dharma in Sanskrit and modern Hindi. In India today, the word is given a narrow, 
sectarian meaning, which is here contrasted with its much wider ancient meaning of 
“nature.” 


137 


meditating, every weekend I went to the center of my teacher, and 
every year I undertook a retreat of ten days or longer. 

In early 1969 I had to make a trip to India. My parents had gone 
there a few years earlier and my mother had developed a nervous 
disease which I knew could be cured by the practice of Vipassana. 
But there was no one in India who could teach her. The technique of 
Vipassana had long been lost in that country, the land of its origin. 
Even the name had been forgotten. I am grateful to the government 
of Burma for allowing me to go to India; in those days they did not 
commonly permit their citizens to travel abroad. I am grateful to the 
government of India for allowing me to come to their country. In 
July of 1969, the first course was held in Bombay, in which my 
parents and twelve others participated. I am fortunate that I was able 
to serve my parents. By teaching them Dhamma I was able to repay 
my deep debt of gratitude to them. 

Having fulfilled my purpose in coming to India, I was ready to 
return home to Burma. But I found that those who had participated 
in the course started pressing me to give another, and another. They 
wanted courses for their fathers, mothers, wives, husbands, children, 
and friends. So then the second course was held, and the third, and 
the fourth, and in this way the teaching of Dhamma began to spread. 

In 1971, while I was giving a course in Bodh Gaya, I received a 
cable from Rangoon announcing that my teacher had passed away. 
Of course the news was shocking, being completely unexpected, and 
certainly it was very saddening. But with the help of the Dhamma he 
had given me, my mind remained balanced. 

Now I had to decide how to pay back my debt of gratitude to this 
saintly person, Sayagyi U Ba Khin. My parents had given me birth 
as a human being, but one still enclosed in the shell of ignorance. It 
was only with the help of this wonderful person that I was able to 
break the shell, to discover truth by observing the reality within. 
And not only that, but for fourteen years he had strengthened and 
nurtured me in Dhamma. How could I repay the debt of gratitude to 
my Dhamma father? The only way that I could see was to practise 
what he had taught, to live the life of Dhamma; this is the proper 
way to honor him. And with as much purity of mind, as much love 
and compassion as I could develop, I resolved to devote the rest of 
my life to serving others, since this is what he wished me to do. 


138 


He often used to refer to the traditional belief in Burma that 
twenty five centuries after the time of the Buddha, the Dhamma 
would return to the country of its origin, from there to spread around 
the world. It was his wish to help this prediction come to pass by 
going to India and teaching Vipassana meditation there. “Twenty 
five centuries are over,” he used to say, “the clock of Vipassana has 
struck!” Unfortunately, political conditions in his later years did not 
allow him to travel abroad. When I received permission to go to 
India in 1969, he was deeply pleased and told me, “Goenka, you are 
not going; I am going!” 

At first I thought that this prediction was merely a sectarian 
belief. After all, why should something special happen after twenty 
five centuries if it could not happen sooner? But when I came to 
India I was amazed to find that, although I did not know even one 
hundred people in that vast country, thousands started coming to 
courses, from every background, from every religion, from every 
community. Not only Indians, but thousands started coming from 
many different countries. 

It became clear that nothing happens without a cause. No one 
comes to a course accidentally. Some perhaps have performed a 
wholesome act in the past, as a result of which they now have the 
opportunity to receive the seed of Dhamma. Others have already 
received the seed, and now they have come to help it grow. Whether 
you have come to get the seed or to develop the seed that you 
already have, keep growing in Dhamma for your own good, for your 
own benefit, for your own liberation, and you will find how it starts 
helping others too. Dhamma is beneficial for one and all. 

May suffering people everywhere find this path of peace. May 
they all be released from their misery, their shackles, their bondage. 
May they free their minds of all defilements, all impurities. 

My all beings throughout the universe be happy. 

May all beings be peaceful. 

May all beings be liberated. 


139 


Appendix 4 Z 
THE IMPORTANCE OF VEDANA 


IN THE TEACHING OF THE BUDDHA 


The teaching of the Buddha is a system for developing 
self-knowledge as a means to self-transformation. By attaining an 
experiential understanding of the reality of our own nature, we can 
eliminate the misapprehensions that cause us to act wrongly and to 
make ourselves unhappy. We learn to act in accordance with reality 
and therefore to lead productive, useful, happy lives. 

In the Satipatthana Sutta, the “Discourse on the Establishing of 
Awareness,” the Buddha presented a practical method for 
developing self-knowledge through self-observation. This technique 
is Vipassana meditation. 

Any attempt to observe the truth about oneself immediately 
reveals that what one calls “oneself” has two aspects, physical and 
psychic, body and mind. We must learn to observe both. But how 
can we actually experience the reality of body and mind? Accepting 
the explanations of others is not sufficient, nor is depending on 
merely intellectual knowledge. Both may guide us in the work of 
self-exploration, but each of us must explore and experience reality 
directly within ourselves. 

We each experience the reality of the body by feeling it, by 
means of the physical sensations that arise within it. With eyes 
closed we know that we have hands, or any of the other parts of the 
body, because we can feel them. As a book has external form and 
internal content, the physical structure has an external, objective 
reality—the body (kaya)—and an internal, subjective reality of 
sensation (vedana). We digest a book by reading all the words in it; 
we experience the body by feeling sensations. Without awareness of 
sensations there can be no direct knowledge of the physical 
structure. The two are inseparable. 

Similarly, the physic structure can be analyzed into form and 
content: the mind (citta) and whatever arises in the mind 
(dhamma)—any thought, emotion, memory, hope, fear, any mental 
event. As body and sensation cannot be experienced separately, so 
one cannot observe the mind apart from the contents of the mind. 
But mind and matter are also closely interrelated. Whatever occurs 


140 


in one is reflected in the other. This was a key discovery of the 
Buddha, of crucial significance in his teaching. As he expressed it 
“Whatever arises in the mind is accompanied by sedation. 
Therefore observation of sensation offers a means to examine the 
totality of one's being, physical as well as mental. 

These four dimensions of reality are common to every human 
being: the physical aspects of body and sensation, the psychic 
aspects of mind and its content. They provide the four divisions of 
the Satipatthana Sutta, the four avenues for the establishing of 
awareness, the four vantage points for observing the human 
phenomenon. If the investigation is to be complete, every facet must 
be experienced. And all four can be experienced by observing 
vedana. 

For this reason the Buddha specially stressed the importance of 
awareness of vedand. In the Brahmajala Sutta, one of his most 
important discourses, he said, “The enlightened one has become 
liberated and freed from all attachments by seeing as they really are 
the arising and passing away of sensations, the relishing of them, the 
danger of them, the release from them.”2 Awareness of vedana, he 
stated, is a prerequisite for the understanding of the Four Noble 
Truths: “To the person who experiences sensation I show the way to 
realize what is suffering, its origin, its cessation, and the path 
leading to its cessation.” 

What exactly is veđana? The Buddha described it in various 
ways. He included vedand among the four processes that compose 
the mind (see Chapter Two). However, when defining it more 
precisely he spoke of veđana as having both mental and physical 
aspects.^ Matter alone cannot feel anything if the mind is not 
present: in a dead body, for example, there are no sensations. It is 
the mind that feels, but what it feels has an inextricable physical 
element. 

This physical element is of central importance in practising the 
teaching of the Buddha. The purpose of the practice is to develop in 
us the ability to deal with all the vicissitudes of life in a balanced 
way. We learn to do so in meditation by observing with equanimity 
whatever happens within ourselves. With this equanimity, we can 
break the habit of blind reaction, and instead can choose the most 
beneficial course of action in any situation. 

141 


Whatever we experience in life is encountered through the six 
gates of perception, the five physical senses and the mind. And 
according to the Chain of Conditioned Arising, as soon as a contact 
occurs at any of these six gates, as soon as we encounter any 
phenomenon, physical or mental, a sensation is produced (see 
above, p. 49). If we do not give attention to what happens in the 
body, we remain unaware, at the conscious level, of the sensation. In 
the darkness of ignorance an unconcious reaction begins toward the 
sensation, a momentary liking or disliking, which develops into 
craving or aversion. This reaction is repeated and intensified 
innumerable times before it impinges on the conscious mind. If 
meditators give importance only to what happens in the conscious 
mind, they become aware of the process after the reaction has 
occurred and gathered dangerous strength, sufficient to overwhelm 
them. They allow the spark of sensation to ignite a raging fire before 
trying to extinguish it, needlessly making difficulties for themselves. 
But if they learn to observe the sensations within the body 
objectively, they permit each spark to burn itself out without starting 
a conflagration. By giving importance to the physical aspect, they 
become aware of vedand as soon as it arises, and can prevent any 
reactions from occurring. 

The physical aspect of veđana is particularly important because it 
offers vivid, tangible experience of the reality of impermanence 
within ourselves. Change occurs at every moment within us, 
manifesting itself in the play of sensations. It is at this level that 
impermanence must be experienced. Observation of the constantly 
changing sensations permits the realization of one's own ephemeral 
nature. This realization makes obvious the futility of attachment to 
something that is so transitory. Thus the direct experience of anicca 
automatically gives rise to detachment, with which one can not only 
avert fresh reactions of craving or aversion, but also eliminate the 
very habit of reacting. In this way one gradually frees the mind of 
suffering. Unless its physical aspect is included, the awareness of 
vedanad remains partial and incomplete. Therefore the Buddha 
repeatedly emphasized the importance of the experience of 
impermanence through physical sensations. He said, 


142 


Those who continually make efforts 

to direct their awareness toward the body, 
who abstain from unwholesome actions 

and strive to do what should be done, 

such people, aware, with full understanding, 
are freed from their defilements.> 

The cause of suffering is tanhd, craving and aversion. Ordinarily 
it appears to us that we generate reactions of craving and aversion 
toward the various objects that we encounter through the physical 
senses and the mind. The Buddha, however, discovered that between 
the object and the reaction stands a missing link: vedand. We react 
not to the exterior reality but to the sensations within us. When we 
learn to observe sensation without reacting in craving and aversion, 
the cause of suffering does not arise, and suffering ceases. Therefore 
observation of vedand is essential in order to practise what the 
Buddha taught. And the observation must be at the level of physical 
sensation if the awareness of vedand is to be complete. With the 
awareness of physical sensation we can penetrate to the root of the 
problem and remove it. We can observe our own nature to the 
depths and can liberate ourselves from suffering. 

By understanding the central importance of the observation of 
sensation in the teaching of the Buddha, one can gain fresh insight 
into the Satipatthana Sutta.© The discourse begins by stating the 
aims of satipatthana, of establishing awareness: “the purification of 
beings; the transcending of sorrow and lamentation; the 
extinguishing of physical and mental suffering; the practising of a 
way of truth: the direct experience of the ultimate reality, 
nibbāna.” It then briefly explains how to achieve these goals: 
“Here a meditator dwells ardent with thorough understanding and 
awareness, observing body in body, observing sensations in 
sensations, observing mind in mind, observing the contents of the 
mind in the contents of the mind, having abandoned craving and 
aversion toward the world.” 

What is meant by “observing body in body, sensations in 
sensations” and so forth? For a Vipassana meditator, the expression 
is luminous in its clarity. Body, sensations, mind, and mental 
contents are the four dimensions of a human being. To understand 
this human phenomenon correctly, each of us must experience the 


143 


reality of ourselves directly. To achieve this direct experience, the 
meditator must develop two qualities: awareness (sati) and thorough 
understanding (sampajañña). The discourse is called “The 
Establishing of Awareness,” but awareness is incomplete without 
understanding, insight into the depths of one's own nature, into the 
impermanence of this phenomenon that one calls “I.” The practice 
of satipatthana leads the meditators to realize their essentially 
ephemeral nature. When they have had this personal realization, 
then awareness is firmly established—right awareness leading to 
liberation. Then automatically craving and aversion disappear, not 
just toward the external world but also toward the world within, 
where craving and aversion are most deep-seated, and most often 
overlooked—in the unthinking, visceral attachment to one's own 
body and mind. So long as this underlying attachment remains, one 
cannot be liberated from suffering. 

The "Discourse on the Establishing of Awareness" first discusses 
observation of the body. This is the most apparent aspect of the 
mental-physical structure, and hence the proper point from which to 
begin the work of self-observation. From here observation of 
sensations, of mind, and of mental contents naturally develops. The 
discourse explains several ways to begin observing the body. The 
first and most common is awareness of respiration. Another way to 
begin is by giving attention to bodily movements. But no matter 
how one starts the journey, there are certain stages through which 
one must pass on the way to the final goal. These are described in a 
paragraph of crucial importance in the discourse: 


In this way he dwells observing body in body internally or 
externally, or both internally and externally. He dwells observing 
the phenomenon of arising in the body. He dwells observing the 
phenomenon of passing away in the body. He dwells observing the 
phenomenon of arising and passing away in the body. Now the 
awareness presents itself to him, “This is body." This awareness 
develops to such an extent that only understanding and observation 
remain, and he dwells detached without clinging to anything in the 
TH, 
The great importance of this passage is shown by the fact that it is 
repeated not only at the end of each section within the discussion of 
observation of the body, but also within the succeeding divisions of 


144 


the discourse dealing with the observation of sensations, of mind 
and of mental contents. (In these three later divisions, the word 
“body” is replaced by “sensations,” “mind,” and “mental contents” 
respectively.) The passage thus describes the common ground in the 
practice of satipatthana. Because of the difficulties it presents, its 
interpretation has varied widely. However, the difficulties disappear 
when the passage is understood as referring to the awareness of 
sensations. In practising satipatthana, meditators must achieve a 
comprehensive insight into the nature of themselves. The means to 
this penetrating insight is the observation of sensations, including as 
it does the observation of the other three dimensions of the human 
phenomenon. Therefore although the first steps may differ, beyond a 
certain point the practice must involve awareness of sensation. 

Hence, the passage explains, meditators begin by observing 
sensations arising in the interior of the body or externally, on the 
surface of the body, or both together. That is, from awareness of 
sensations in some parts and not in others, they gradually develop 
the ability to feel sensations throughout the body. When they begin 
the practice, they may first experience sensations of an intense 
nature which arise and seem to persist for some time. Meditators are 
aware of their arising, and after some time of their passing away. In 
this stage they are still experiencing the apparent reality of body and 
mind, their integrated, seemingly solid and lasting nature. But as one 
continues practising, a stage is reached in which the solidity 
dissolves spontaneously, and mind and body are experienced in their 
true nature as a mass of vibrations, arising and passing away every 
moment. With this experience now one understands at last what 
body, sensations, mind, and mental contents really are: a flux of 
impersonal, constantly changing phenomena. 

This direct apprehension of the ultimate reality of mind and 
matter progressively shatters one's illusions, misconceptions, and 
preconceptions. Even right conceptions that had been accepted only 
on faith or by intellectual deduction now acquire new significance 
when they are experienced. Gradually, by the observation of reality 
within, all the conditioning that distorts perception is eliminated. 
Only pure awareness and wisdom remain. 

As ignorance disappears, the underlying tendencies of craving 
and aversion are eradicated, and the meditator becomes freed from 

145 


all attachments—the deepest attachment being to the inner world of 
one's own body and mind. When this attachment is eliminated, 
suffering disappears and one becomes liberated. 

The Buddha often said, “Whatever is felt is related to 
suffering.” ˆ Therefore vedand is an ideal means to explore the 
truth of suffering. Unpleasant sensations are obviously suffering, but 
the most pleasant sensation is also a form of very subtle agitation. 
Every sensation is impermanent. If one is attached to pleasant 
sensations, then when they pass away, suffering remains. Thus every 
sensation contains a seed of misery. For this reason, as he spoke of 
the path leading to the cessation of suffering, the Buddha spoke of 
the path leading to the arising of vedand, and that leading to its 
ceasing. So long as one remains within the conditioned field of 
mind and matter, sensations and suffering persist. They cease only 
when one transcends that field to experience the ultimate reality of 
nibbana. 

The Buddha said: 

A man does not really apply Dhamma in life 

just because he speaks much about it. 

But though someone may have heard little about it, 

if he sees the Law of Nature by means of his own body, 
then truly he lives according to it, 12 

and can never be forgetful of the Dhamma. 

Our own bodies bear witness to the truth. When meditators 
discover the truth within, it becomes real for them and they live 
according to it. We can each realize that truth by learning to observe 
the sensations within ourselves, and by doing so we can attain 
liberation from suffering. 


146 


Appendix B = 
PASSAGE ON VEDANA 


FROM THE SUTTAS 


In his discourses the Buddha frequently referred to the 
importance of awareness of sensation. Here is a small selection of 


passages on the subject. 
Through the sky blow many different winds, from east and west, from north 
and south, dust-laden or dustless, cold or hot, fierce gales or gentle 
breezes—many winds blow. In the same way, in the body sensations arise, 
pleasant, unpleasant, or neutral. When a meditator, practising ardently, does 
not neglect his faculty of thorough understanding (sampajañña), then such a 
wise person fully comprehends sensations. Having fully comprehended 
them, he becomes freed from all impurities in this very life. At life's end, 
such a person, being established in Dhamma and understanding sensations 
perfectly, attains the indescribable stage beyond the conditioned world. 

—S. XXXVI (ID. ii. 12 (2), Pathama Akasa Sutta 
And how does a meditator dwell observing body in body? In this case a 
meditator goes to the forest, to the foot of a tree, or to a solitary abode. 
There he sits down cross-legged with body erect, and fixes his attention in 
the area around the mouth. With awareness he breathes in and breathes out. 
Breathing in a long breath he knows rightly, “I am breathing in a long 
breath.” Breathing out a long breath he knows rightly, “I am breathing out a 
long breath.” Breathing in a short breath he knows rightly, “I am breathing 
in a short breath.” Breathing out a short breath he knows rightly, “I am 
breathing out a short breath.” “Feeling the entire body I shall breathe in”; 
thus he trains himself. “Feeling the entire body I shall breathe out”; thus he 
trains himself. “With bodily activities calmed I shall breathe in”; thus he 
train himself. “With bodily activities calmed, I shall breathe out”; thus he 
trains himself. 

—D. 22/M. 10, Satipatthana Sutta, Anadpana-pabbam 
When a sensation arises in the meditator, pleasant, unpleasant, or neutral, he 
understands, “A pleasant, unpleasant, or neutral sensation has arisen in me. 
It is based on something, it is not without a base. On what is it based? On 
this very body.” Thus he abides observing the impermanent nature of the 
sensation within the body. 

—S. XXXVI (II). i. 7, Pathama Gelañña Sutta 
The meditator understands, “There has arisen in me this pleasant, 
unpleasant, or neutral experience. It is composed, of a gross nature, 
dependent on conditions. But what really exists, what is most excellent, is 
equanimity.” Whether a pleasant experience has arisen in him, or an 
unpleasant, or a neutral one, it ceases, but equanimity remains. 

—M. 152, Indriya Bhavana Sutta 


147 


There are three types of sensation: pleasant, unpleasant, and neutral. All 
three are impermanent, composed, dependent on conditions, subject to 
decay, to decline, to fading away, to ceasing. Seeing this reality, the well- 
instructed follower of the Noble Path becomes equanimous toward pleasant, 
unpleasant, and neutral sensations. By developing equanimity, he becomes 
detached; by developing detachment, he becomes liberated. 

—M. 74, Dighanakha Sutta 
If a meditator abides observing the impermanence of pleasant sensation 
within the body, its decline, fading away and ceasing, and also observing 
his own relinquishing of attachment to such sensation, then his underlying 
conditioning of craving for pleasant sensation within the body is eliminated. 
If he abides observing the impermanence of unpleasant sensation within the 
body, then his underlying conditioning of aversion toward unpleasant 
sensation within the body is eliminated. If he abides observing the 
impermanence of neutral sensation within the body, then his underlying 
conditioning of ignorance toward neutral sensation within the body is 
eliminated. 

—S. XXXVI (ID. i. 7, Pathama Gelañña Sutta 
When his underlying conditionings of craving for pleasant sensation, of 
aversion toward unpleasant sensation, and of ignorance toward neutral 
sensation are eradicated, the meditator is called one who is totally free of 
underlying conditionings, who has seen the truth, who has cut off all 
craving and aversion, who has broken all bondages, who has fully realized 
the illusory nature of the ego, who has made an end of suffering. 

—S. XXXVI (II). i. 3, Pahāna Sutta 
The view of reality as it is becomes his right view. Thought of reality as it is 
becomes his right thought. Effort toward reality as it is becomes his right 
effort. Awareness of reality as it is becomes his right awareness. 
Concentration on reality as it is becomes his right concentration. His actions 
of body and speech and his livelihood become truly purified. Thus the 
Noble Eightfold Path advances in him toward development and fulfillment. 

—M. 149, Maha-Salayatanika Sutta 
The faithful follower of the Noble Path makes efforts, and by persisting in 
his efforts becomes mindful, and by remaining mindful becomes 
concentrated, and by maintaining concentration develops right 
understanding, and by understanding rightly develops real faith, being 
confident in knowing, “Those truths of which before I had only heard, now 
I dwell having experienced them directly within the body, and I observe 
them with penetrating insight.” 

—S. XLVII (IV). v. 10 (50), Apana Sutta (spoken by Sariputta, 
chief disciple of the Buddha) 


148 


GLOSSARY OF PALI TERMS 


Included in this list are Pali terms that appear in the text as 
well as some other terms of importance in the teaching of the 
Buddha. 


anapana. Respiration. Anapana-sati—awareness of respiration. 
anatta. Not self, egoless, without essence, without substance. 
One of the three basic characteristics of phenomena, along with 
anicca and dukkha. 
anicca. Impermanent, ephemeral, changing. One of the three 
basic characteristics of phenomena, along with anatta and dukkha. 
anusaya. The unconscious mind; latent, underlying conditioning; 
dormant mental impurity (also anusaya-kilesa). 
arahant/arahat. Liberated being. One who has destroyed all 
impurities of the mind. 
ariya. Noble; saintly person. One who has purified the mind to 
the point of having experienced ultimate reality (nibbana). 
ariya atthangika magga. The Noble Eightfold Path leading to 
liberation from suffering. It is divided into three trainings, namely— 
sila. morality, purity of vocal and physical actions: 
samma-vaca. right speech, 
samma-kammanta. right actions, 
samma-ajiva. right livelihood; 
samadhi. concentration, control of one's own mind: 
samma-vayama. right effort, 
samma-sati. right awareness, 
samma-samadhi. right concentration; 
paññã. wisdom, insight which totally purifies the mind: 
samma-sankappa. right thought, 
samma-ditthi. right understanding. 
ariya sacca. Noble truth. The Four Noble Truths are (1) the truth 
of suffering; (2) the truth of the origin of suffering; (3) the truth of 
the cessation of suffering; (4) the truth of the path leading to the 
cessation of suffering. 


149 


bhanga. Dissolution. An important stage in the practice of 
Vipassana. The experience of the dissolution of the apparent solidity 
of the body into subtle vibrations that are continually arising and 
passing away. 

bhavana. Mental development, meditation. The two divisions of 
bhavana are the development of tranquility (samatha-bhavana), 
corresponding to concentration of mind (samadhi), and the 
development of insight (vipassana-bhavana), corresponding to 
wisdom (pana). Development of samatha will lead to the states of 
mental absorption; development of vipassana will lead to liberation. 

bhavana-maya paññã. Experiential wisdom. See paññä. 

bhikkhu. (Buddhist) monk; meditator. Feminine form 
bhikkhuni—nun. 

Buddha. Enlightened person. One who has discovered the way to 
liberation, has practised it, and has reached the final goal by his own 
efforts. 

cinta-maya paññā. Intellectual wisdom. See paññã. 

citta. Mind. Cittanupassana—observation of the mind. See sati- 
patthana. 

dhamma. Phenomenon; object of mind; nature; natural law; law 
of liberation, i.e., teaching of an enlightened person. Dhammäãnu- 
passana—observation of the contents of the mind. See 
satipatthana. (Sanskrit dharma.) 


dukkha. Suffering, unsatisfactoriness. One of the three basic 
characteristics of phenomena, along with anatta and anicca. 

Gotama. Family name of the historical Buddha. (Sanskrit 
Gautama.) 

Hinayäna. Literally, “lesser vehicle.” Term used for Theravada 
Buddhism by those of other schools. Pejorative connotation. 

jhana. State of mental absorption or trance. There are eight such 
states which may be attained by the practice of samadhi, or 
samatha-bhavana. Cultivation of them brings tranquility and bliss, 
but does not eradicate the deepest-rooted mental defilements. 

kalapa. Smallest indivisible unit of matter. 

kamma. Action, specifically an action performed by oneself 
which will have an effect on one's future. (Sanskrit karma). 


150 


kaya. Body. Kayanupassana—observation of the body. See 
sati-patthana. 

Mahayana. Literally, “greater vehicle.” The type of Buddhism 
that developed in India a few centuries after the Buddha and that 
spread north to Tibet, Mongolia, China, Viet Nam, Korea, and 
Japan. 

metta. Selfless love and good will. One of the qualities of a pure 
mind. Metta-bhavana—the systematic cultivation of metta by a 
technique of meditation. 

nibbana. Extinction; freedom from suffering; the ultimate 
reality; the unconditioned. (Sanskrit nirvana.) 

Pali. Line; text. The texts recording the teaching of the Buddha; 
hence the language of these texts. Historical, linguistic, and 
archaeological evidence indicate that Pali was a language actually 
spoken in northern India at or near the time of the Buddha. Later the 
texts were translated into Sanskrit, which was exclusively a literary 
language. 

paññã. Wisdom. The third of the three trainings by which the 
Noble Eightfold Path is practised (see ariya atthangika magga). 
There are three kinds of wisdom: suta-maya pafiia—titerally, 
“wisdom gained from listening to others,” i.e., received wisdom; 
cinta-maya pafiha—wisdom gained by intellectual analysis; and 
bhavana-maya paññã—wisdom developing from direct, personal 
experience. Of these, only the last can totally purify the mind; it is 
cultivated by the practice of vipassana-bhavana. 


paticca-samuppada. The Chain of Conditioned Arising; causal 
genesis. The process, beginning with ignorance, by which one keeps 
making life after life of suffering for oneself. 

samadhi. Concentration, control of one's mind. The second of the 
three trainings by which the Noble Eightfold Path is practised (see 
ariya atthangika magga). When cultivated as an end in itself, it 
leads to the attainment of the states of mental absorption (jhana), 
but not to total liberation of the mind. 


sammä-sati. Right awareness. See sati. 


151 


sampajañña. Understanding of the totality of the human 
phenomenon. i.e., insight into its impermanent nature at the level of 
sensations. 


samsara. Cycle of rebirth; conditioned world; world of suffering. 


sangha. Congregation; community of ariyas, 1.e., those who have 
experienced nibbana; community of Buddhist monks or nuns; a 
member of the ariya-sangha, bhikkhu-sangha, or bhikkhuni- 
sangha. 


sankhara. (Mental) formation; volitional activity; mental 
reaction; mental conditioning. One of the four aggregates or 
processes of the mind, along with viññana, saññã, and vedana. 
(Sanskrit samskara.) 

sankhara-upekkha / sankharupekkha. Literally, equanimity 
toward the sankharas. A stage in the practice of Vipassana, 
subsequent to the experience of bhanga, in which old impurities 
lying dormant in the unconscious rise to the surface level of the 
mind, manifesting themselves as physical sensations. By 
maintaining equanimity (upekkha) toward these sensations, the 
meditator creates no new sankharas, and allows the old ones to be 
eradicated. Thus, the process gradually leads to the eradication of all 
sankharas. 


saññā. Perception, recognition. One of the four mental 
aggregates or processes, along with vedana, viññãna, and 
sankhara. It is ordinarily conditioned by one's past sankharas, and 
therefore conveys a distorted image of reality. In the practice of 
Vipassana, saññã is changed into paññã, the understanding of 
reality as it is. It becomes anicca-safifia, dukkha-saññä, anatta- 
saññä, asubhasañña—that is, the perception of impermanence, 
suffering, egolessness, and the illusory nature of beauty. 


sati. Awareness. Anapana-sati-awareness of respiration. 
Samma-sati-right awareness, a constituent of the Noble Eightfold 
Path (see ariya atthangika magga). 

satipatthana. the establishing of awareness. There are four 
interconnected aspects of satipatthana: (1) observation of the body 
(kãyãnupassan8); (2) observation of sensations arising within the 
body (vedandnupassana); (3) observation of the mind 


152 


(cittanupassana); (4) observation of the contents of the mind 
(dhammanupassana). All four are included in the observation of 
sensations, since sensations are directly related to both body and 
mind. 


Siddhattha. Literally, “one who has accomplished his task.” The 
personal name of the historical Buddha. (Sanskrit Siddhartha.) 


sila. Morality, abstaining from physical and vocal actions that 
cause harm to others and oneself. The first of the three trainings by 
which the Noble Eightfold Path is practised (see ariya atthangika 
magga). 

suta-mayā paññā. Received wisdom. See paññā. 

Sutta. Discourse of the Buddha or one of his leading disciples. 
(Sanskrit sūtra). 


taņhā. Literally, “thirst.” Includes both craving and its reverse 
image of aversion. The Buddha identified taņhā as the cause of 
suffering in his first sermon, the “Discourse Setting in Motion the 
Wheel of Dhamma” (Dhamma-cakkappavattana Sutta). In the 
Chain of Conditioned Arising, he explained that taņhā originates as 
a reaction to sensation (see above, p. 49). 

Tathāgata. Literally “thus-gone” or “thus-come” One who by 
walking on the path of reality has reached the ultimate reality, i.e., 
an enlightened person. The term by which the Buddha commonly 
referred to himself. 


Theravāda. Literally, “teaching of the elders.” The teachings of 
the Buddha, in the form in which they have been preserved in the 
countries of South Asia (Burma, Sri Lanka, Thailand, Laos, 
Cambodia). Generally recognized as the oldest form of the 
teachings. 

Tipitaka. Literally, “three baskets.” The three collections of the 
teachings of the Buddha, namely: (1) Vinaya-pitaka—the 
collection of monastic discipline; (2) Sutta-pitaka—the collection 
of discourses; (3) Abhidhamma-pitaka—“the collection of higher 
teaching,” i.e., systematic philosophical exegesis of the Dhamma. 
(Sanskrit Tripitaka.) 


153 


vedana. Sensation. One of the four mental aggregates or 
processes, along with viññana, safifia, and sankhara. Described by 
the Buddha as having both mental and physical aspects; therefore 
vedanä offers a means to examine the totality of mind and body. In 
the Chain of Conditioned Arising, the Buddha explained that tanha, 
the cause of suffering, originates as a reaction to vedana (see above, 
p. 49). By learning to observe vedan4 objectively, one can avoid 
any new reactions of craving or aversion, and can experience 
directly within oneself the reality of impermanence (anicca). This 
experience is essential for the development of detachment, leading 
to liberation of the mind. Vedananupassana—observation of 
sensations within the body. See satipatthana. 


viññäna. Consciousness, cognition. One of the four mental 
aggregates or processes, along with safifia, vedana, and sankhara. 


vipassana. Introspection, insight that totally purifies the mind. 
Specifically, insight into the impermanent nature of mind and body. 
Vipassana-bhavana—the systematic development of insight 
through the meditation technique of observing the reality of oneself 
by observing sensations within the body. 


yatha-bhita. Literally, "as it is." Reality. 
yathã-bhita-ñãna-dassana. Wisdom arising from seeing the 
truth as it is. 


154 


NOTES 


All quotations are from the Sutta Pitaka, the Collection of 
Discourses of the Pali Canon. The Pali text followed here is that 
published in Devanagari script by Nava Nalanda Mahavihara, Bihar, 
India. English translations consulted include those of the Pali Text 
Society of London, as well as those printed by the Buddhist 
Publication Society of Sri Lanka. I have found particularly valuable 
the anthologies prepared by Vens. Nanatiloka, Nanamoli, and 
Piyadassi. To them and to the other modern translators of the Pali 
Canon I am deeply indebted. 

The numbering of the suttas given in the notes is that used in the 
English translations of the Pali Text Society. In general, titles of 
suttas have been left untranslated. 

The following abbreviations have been used: 

A—Anguttara Nikaya 

D—Digha Nikaya 

M—Majjhima Nikãya 

S—Samyutta Nikaya 

Satip—Satipatthana Sutta (D. 22, M. 10) 


Chapter 1 


1.S. XLIV. x. 2, Anuradha Sutta. 

2. A. II. vii. 65, Kesamutti Sutta (Kalama Sutta), iii, ix. 

3. D. 16, Maha-Parinibbana Suttanta. 

4. Ibid. 

5. S. XXII. 87 (5), Vakkali Sutta. 

6. Maha-Parinibbana Suttanta. 

7. A. IV. v. 5 (45), Rohitassa Sutta. Also found in S. IL. iii. 6. 
8. Dhammapada, I. 19 & 20. 

9. Based on M. 107, Ganaka-Mogallana Sutta. 


Chapter 2 


1. Sankhara is one of the most important concepts in the 
teaching of the Buddha, and one of the most difficult to express 
in English. The word also has multiple meanings, and it may not 
be readily apparent which meaning applies in a particular 
context. Here sankhara is taken as equivalent to 


155 


cefana/sañcefana, meaning will, volition, intention. For this 
interpretation see A. IV. xviii. 1 (171), Cetanā Sutta; S. XXII. 57 
(5), Sattatthana Sutta, S. XII. iv. 38 (8), Cetanā Sutta. 

2.M. 72, Aggi-Vacchagotta Sutta. 


Chapter 3 


1. M. 135, Cula Kamma Vibhanga Sutta. 

2. Dhammapada, XXV. 21 (380). 

3. Ibid, I. 1 & 2. 

4. Sutta Nipata, III. 12, Dvayatanupassanda Sutta. 

5. S. LVI (XI). ii. 1, Dhamma-cakkappavattana Sutta. 
6. A. HH. xiii. 130, Lekha Sutta. 

7. Based on A. I. xvii, Eka Dhamma Pali (2). 


Chapter 4 


1. S. LVI (XID. ii. 1, Dhamma-cakkappavattana Sutta. 
2. Ibid. 

3. M. 38, Maha-tanhãsankhaya Sutta. 

4. Ibid. 

5. Ibid. 

6. Dhammapada, XII. 9 (165). 

7. D. 9, Pofthapada Suttanta. 

8. A. HI. vii. 65, Kesamutti Sutta (Kālāma Sutta), xvi. 
9. Based on S. XLII. viii. 6, Asibandhakaputta Sutta. 


Chapter 5 


1. Dhammapada, XIV. 5 (183). 

2. Ibid., I. 17 & 18. 

3. M. 27, Cula-hatthi-padopama Sutta. 
4. Ibid. 


Chapter 6 
1. A. IV. ii. 3 (13), Padhāna Sutta. 


Chapter 7 


1. Dhammapada, XXIV. 5 (338). 
2. D. 16, Maha-Parinibbana Suttanta. 
3. Dhammapada. XX. 4 (276). 


156 


4. See S. XLVI (ID. vi. 2, Pariyäya Sutta. 

5. S. XII. vũ. 62 (2), Dutiya Assutava Sutta; also S. XXXVI 
(II). i. 10, Phassa Mulaka Sutta. 

6. Dhammapada, XX. 5 (277). 

7. S. XXXVI (ID). 1. 7, Pathama Gelañña Sutta. 


Chapter 8 


1. D. 16, Maha-Parinibbana Suttanta. The verse is spoken by 
Sakka, king of the gods, after the passing of the Buddha. It 
appears in slightly different form elsewhere. See, for example, S. 
I. ii. 1, Nandana Sutta; also S. IX. 6, Anuruddha Sutta. 

2. A. IX. ii. 10 (20), Velama Sutta. 

3. The famous simile of the raft is taken from M. 22, 
Alagaddūpama Sutta. 

4. Based on Udana, I. x, story of Bahiya Dārucīriya. Also 
found in Dhammapada Commentary, VIII. 2 (verse 101). 


Chapter 9 


1. S. LVI (XID. ii. 1, Dhamma-cakkappavattana Sutta. This 
formula is used to describe the insight attained by the earliest 
disciples on first realizing the Dhamma. 

2. S. v. 7, Upacala Sutta. The speaker is the arahat nun 
Upacala. 

3. Dhammapada, XXV. 15 (374). 

4. Udana, VIII. 1. 

5. Udana, VIIL 3. 

6. S. LVI (XII). ii. 1, Dhamma-cakkappavattana Sutta. 

7. S. XXXVIII (IV). 1, Nibbana Panha Sutta. The speaker is 
Sariputta, chief disciple of the Buddha. 

8. Sutta Nipata, Il. 4, Maha-Mangala Sutta. 

9. D. 9, Potthapada Suttanta. 


Chapter 10 


1. Dhammapada, VIII. 14 (113). 

2. S.XXII. 102 (10), Anicca-sañña Sutta. 
3. D. 16, Maha-Parinibbana Suttanta. 

4. M. 117, Maha-cattarisaka Sutta. 

5. Ibid. 


Appendix A: The Importance of Vedana in the Teaching of 
the Buddha 


157 


1. A VIII. ix. 3 (83), Milaka Sutta. See also A. IX. ii. 4 (14), 
Samiddhi Sutta. 

2.D.1. 

3. A. II. vii. 61 (ix), Titthayatana Sutta. 

4. S. XXXVI (ID). iti. 22 (2), Atthasata Sutta. 

5. Dhammapada, XXI. 4 (293). 

6. The Safipaffhana Sutta appears twice in the Sutta Pitaka, at 
D. 22 and at M. 10. In the D. version, the section discussing 
dhammdanupassana is longer than in the M. version. Therefore 
the D. text is referred to as the Mahda-Satipatthana Suttanta, “the 
greater.” Otherwise the two texts are identical. The passages 
quoted in this work appear in the same form in both texts. 

7. Satip. 

8. Ibid. 

9. Ibid. 

10. S. XII. iv. 32 (2), Kalara Sutta. 

11. S. XXXVI (ID. iii. 23 (3), Aññatara Bhikkhu Sutta. 

12. Dhammapada, XIX. 4 (259). 


158 


ABOUT VIPASSANA 


Courses of Vipassana meditation as taught by S.N. Goenka 
in the tradition of Sayagyi U Ba Khin are held regularly in 
many countries around the world. 


Information, worldwide schedules and application forms 
are available from the Vipassana website: 


www.dhamma.org 


159 


ABOUT PARIYATTI 


Pariyatti is dedicated to providing affordable access to authentic 
teachings of the Buddha about the Dhamma theory (pariyatti) 
and practice (patipatti) of Vipassana meditation. A 501(c)(3) non- 
profit charitable organization since 2002, Pariyatti is sustained by 
contributions from individuals who appreciate and want to share 
the incalculable value of the Dhamma teachings. We invite you 
to visit www.pariyatti.org to learn about our programs, services, 
and ways to support publishing and other undertakings. 


Pariyatti Publishing Imprints 


Vipassana Research Publications (focus on Vipassana as taught 
by S.N. Goenka in the tradition of Sayagyi U Ba Khin) 

BPS Pariyatti Editions (selected titles from the Buddhist Publica- 
tion Society, copublished by Pariyatti in the Americas) 
Pariyatti Digital Editions (audio and video titles, including dis- 
courses) 

Pariyatti Press (classic titles returned to print and inspirational 
writing by contemporary authors) 


Pariyatti enriches the world by 
e disseminating the words of the Buddha, 
e providing sustenance for the seeker’s journey, 
e illuminating the meditator’s path. 


